





















































DAVID HALLIDAY - ROBERT RESNICK - JEARL WALKER 





0ữ $ VẬT LÍ 


TẬP sa - NHIỆT HỌC 


Chủ biên  : NGÔ QUỐC QUÝNH ~ HOÀNG HỮU THƯ 
Người dịch : NGUYỄN VIẾT KÍNH 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC - 1998 


FOURTH EDLTION 


FUNDAMENTALS OE 


PHYSIC5S 


DAVID HALLIDAY 
Dniuersity of Pittsburgh 


ROBERT:RESNICE 


Rensselaer Polytechnic Instttute 


J|EARL WALKER 
Cleueland State Uniuerstty 


JOHN WILEY & SONS, INC. 
New York Chichester 
Brisbane Toronto Singapore 


LAI CC TC ÝÝÝ————_——— —————————=——- 
53 141/349 - 98 Mã số : íE 121M8 
GD-98 





NHIỆT ĐỘ 


Trong dnh lò một 
người đang câu cú qua 
một lỗ đào ở băng trên 
mặt hồ bắc CANADA. 
Nếu bhông có tính chất 
nhiệt bì diệu 0à duy 
nhất của nước, thì cũng 
chẳng có cá trong hồ để 
anh ta bắt. Thật uậy, sẽ 
chẳng có cây cốt hay loài 
uật nào có thể sống trong 
nước đã đông cứng 
thành băng trỏủi dài. Vậy 
tính chất nhiệt của nước 
cho phép có sự sống dưới 
nước trong các 0uùng lạnh 
giá là gt? 





19-1. NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC: MỘT MÔN HỌC MỚI 


Trong chương này, chúng ta chuyển từ môn cơ học sang một môn học mới- nhiệt 
động lực học. Cơ học xét năng lượng cơ (ngoại năng) của những hệ và do các định luật 
Newton chi phối. Nhiệt động lực học xét nội năng của những hệ và do một tập hợp 
những định luật mới chi phối mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong chương này và vài chương 
tiếp theo. Để thêm “hương vị” cho vấn đề chúng ta dùng một vài từ gọi là “từ cơ học” 
như lực, động năng, gia tốc, các định luật Galilé và định luật thứ hai của Newton và 
một vài từ nhiệt động lực học như nhiệt độ, nhiệt lượng, nội năng, entrôpi, Kelvin và 
định luật thứ hai của nhiệt động lực học. 

Khái niệm trung tâm của nhiệt động lực học là nhiệt độ. Từ này quen thuộc đến 
nỗi hầu hết trong chúng ta, vì hình thành nên từ cảm giác nóng và lạnh, có xu hướng 
tin rằng chúng ta đã hiểu nó. Thực ra, cảm giác nhiệt độ của chúng ta không phải 
luôn luôn đúng. Chẳng hạn, trong ngày mùa đông giá lạnh, khi ta sờ tay vào một 
thanh sắt cảm thấy có vẻ lạnh hơn so với cây cột gỗ ở hàng rào, mặc dù cả hai cùng ở 
một nhiệt độ. Sự khác nhau về cảm giác này là do sắt dẫn nhiệt từ những ngón tay ta 
nhanh hơn so với gỗ. 

Vì tầm quan trọng cơ bản của khái niệm nhiệt độ, ta bắt đầu nghiên cứu nhiệt 
động lực học bằng cách phát triển khái niệm nhiệt độ từ nền tảng của nó mà không 
liên hệ chút nào tới cảm giác nhiệt độ của ta. 





19-2. NHIỆT ĐỘ 
[ Nhiệt độ là một trong bảy chuẩn cơ bản 
An : Vũ tụ sáu tụ Đăng của hệ SI. Các nhà vật lý đo nhiệt độ theo 
+ nhiệt giai Keluin. Mặc dù nhiệt độ của một 
tøY L ——— Nhiệt độ cao nhất do thí nghiệm vật hiển nhiên có thể tăng lên vô hạn 
pc Tầm mặt trời nhưng nó lại không thể hạ thấp vô hạn và 
s nhiệt độ thấp giới hạn được chọn làm không 
~ dự su „ Bề mặt mặt trở độ của nhiệt gia1 Kelvin. 

„.c Vòn tam cháy Nhiệt độ phòng khoảng 290 Kelvin (hay 
#1? }—-” Nước đóng băng z -M ˆ 
- | 290 K, theo cách ta viết) trên không độ 
109 'rên 2 hng tuyệt đối. Hình 19.1 cho ta vùng rất rộng ở 

te đó nhiệt độ đã được xác định. 
-. . sa“ Khi vũ trụ bắt đầu hình thành, khoảng 


10-20 tỉ năm trước đây, nhiệt độ lúc đó 
khoảng 10°°K. Khi vũ trụ mở rộng ra, nó 
lạnh đi và bây giờ đã đạt nhiệt độ trung 


ị Lam nguội sp¡n hạt nhân = c2 ⁄ £ x 
IƠ ST “———— (Ngiất hếp Kic, 109) bình khoảng 3K. Chúng ta nóng hơn thế 





một chút, vì chúng ta ngẫu nhiên sống ở 
: ề P gần một ngôi sao. Tuy nhiên, nếu không có 
HÌNH 19.1. Một vài nhiệt độ trong nhiệt giai CN va my 

Kelvin. Chú ý rằng T = 0 ứng với 10^ khôngthể Mặt Trời của ta, chúng ta cũng lạnh 3E 

vẽ trên đồ thị loga được. (đúng hơn là chúng ta không tổn tại được). 


Các nhà vật lí trên thế giới đang cố gắng xem liệu họ có thể tiến tới không độ 
tuyệt đối đến mức nào. Té ra là không độ tuyệt đối cũng giống như vận tếc ánh sáng c, 
cả hai đều là giới hạn mà một vật có thể tiến sát tới, nhưng không bao giờ đạt được. 
Chẳng hạn, trong năm 1999, các nhà vật lí đã đạt được thành tựu sau đây trong phòng 
thí nghiệm: 

Tốc độ của electron nhanh nhất: 0,999 999 999 4c 
Nhiệt độ thấp nhất: 0,000 000 002 K. 

Bạn có thể nghĩ rằng trong mỗi trường hợp như thế chắc chắn là đủ sát. Tuy 
nhiên, các hiện tượng mới lại cho phép ta tiến gần hơn đến cái đích không thể đạt tới 
ấy. Hoá ra là mỗi hàng chữ số thập phân thêm được cả với tốc độ electron lẫn với nhiệt 
độ là phải vượt nhiều khó khăn thực nghiệm càng tăng (và tốn kém). 

Với phạm vi rộng lớn mà nhiệt độ có thể thay đổi thì sự tổn tại của chúng ta có vẻ 
là sự kì diệu lớn nhất. Nếu nhiệt độ Trái Đất chỉ thấp hơn một chút, thì tất cả chúng 
ta sẽ lạnh cóng đến chết, và nếu nhiệt độ chỉ cao hơn một chút, các nguyên tử cấu tạo 
nên thân thể chúng ta sẽ chuyển động hỗn độn mạnh đến mức phân tử có thể bị vỡ ra 
và cũng không thể có cuộc sống. 

Về phương diện nhiệt độ, chúng ta ở tình trạng lơ lửng giữa lửa và băng, trong 
một môi sinh hết sức phức tạp. 


19-3. ĐỊNH LUẬT THỨ KHÔNG CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC 


Tính chất của nhiều vật thay đổi khi ta thay đổi môi trường nhiệt của chúng, như 
chuyển chúng từ tủ lạnh sang tủ ấm. Hãy nêu ra vài thí dụ: khi nhiệt độ tăng, thể tích 
của chất lỏng tăng, một sợi dây kim loại dài ra một chút, điện trở của dây dẫn tăng 
lên, áp suất của chất khí trong bình khí tăng lên. Chúng ta có thể dùng một trong 
những tính chất này làm cơ sở cho một dụng cụ giúp chúng ta nắm chắc khái niệm về 
nhiệt độ. 

Hình 19.2 trình bày một dụng cụ như vậy. Bất kì một kĩ sư khéo léo nào đó đều có 
thể thiết kế và chế tạo nó khi dùng một trong những tính chất nêu trên. Dụng cụ được 
trang bị phần chỉ thị số, có các tính chất sau: Nếu bạn đốt nó bằng một đèn Bunsen, 
thì số của phần tử chỉ thị tăng lên, còn nếu bạn đặt nó vào tủ lạnh, thì số của phần tử 
chỉ thị giảm đi. Dụng cụ này không thể chia độ bằng bất cứ cách nào cả, và những con 
số không có ý nghĩa vật lí nào. Thiết bị này gọi là nhiệt nghiệm mà chưa phải là nhiệt 
hế. 

Giả thiết rằng, như trên hình 19.3a, bạn đặt nhiệt nghiệm (gọi là vật T) tiếp xúc 
chặt với một vật khác (vật A). Toàn bộ hệ đặt trong một hộp kín có thành dày cách 
nhiệt. Số hiển thị trên nhiệt nghiệm thay đổi đến một lúc nào đó thì dừng lại (chẳng 
hạn số đọc được là 137,04) sau đó không thay đổi gì nữa. Thực tế, mỗi tính chất đo 


được của vật T (nhiệt nghiệm) và của vật A được coi là có một giá trị ổn định, và ta nói 
rằng hai vật đó ở trong trạng thái cân bằng nhiệt với nhau. 
Bây giờ ta cho vật T tiếp xúc chặt với một vật thứ hai (vật B) như ở hình 19.3b. Ta 
nói, hai vật (B và T) tiến tới cân bằng nhiệt tại càng một số đọc của nhiệt nghiệm như trên. 
Cuối cùng, như ở hình 19.3c, ta cho vật A và B tiếp xúc chặt với nhau. Liệu chúng 
sẽ có cân bằng nhiệt với nhau không? Có. Câu trả lời này có lẽ là hiển nhiên, thực ra 
lại không phải thế và chỉ có thể thu được từ thí nghiệm mà thôi! 


$ 
ũ ¡3 tùng ị 
ị 
TERERGIGTEVENEEVIE 
¬>s.. Phần tử 
nhạy nhiệt 


HÌNH 19.2. Một nhiệt nghiệm hiển thị tăng khi thiết bị 
nung nóng và giảm khi thiết bị làm lạnh. Phần tử 
nhậy nhiệt có thể là một trong rất nhiều cách- một 
cuộn dây mà điện trở của nó được đo và hiện số. 


HÌNH 19.3. 

a) Vật T (nhiệt nghiệm) và vật A ở trạng thái cân 
bằng nhiệt với nhau. Vật § là màn cách nhiệt. 

b) Vật T và vật B cùng ở trạng thái cân bằng nhiệt 
với nhau với cùng một số chỉ của nhiệt nghiệm. 

e) Nếu (a) và (b) là đúng thì định luật thứ không 
của nhiệt động lực học phát biểu: vật A và vật B 
cũng sẽ ở trạng thái cân bằng nhiệt với nhau. 





Những kết quả thí nghiệm nêu ở hình 19.3 được tổng hợp lại trong định luật ¿hứ 
không của nhiệt động lưc học. 

“Nếu hai vật A và B, mỗi vật cân bằng nhiệt với vật thứ 3 T thì chúng cũng cân bằng 
nhiệt với nhau”. ` 

Với ngôn ngữ ít chính quy hơn, nội dung chính của định luật thứ không là: Mỗi 
vật có một tính chất gọi là nh¿ệt độ. Khi hai vật ở trạng thái cân bằng nhiệt với nhau, 
nhiệt độ của chúng bằng nhau. Bây giờ chúng ta có thể biến nhiệt nghiệm của vật (vật 
T) thành nhiệt kế và chắc rằng số đọc của nó có ý nghĩa vật lí. Chỉ còn việc chia độ cho 
nó là xong. 

Chúng ta dùng thường xuyên định luật thứ không trong phòng thí nghiệm. Nếu 
chúng ta muốn biết. chất lỏng trong hai bình chứa có cùng một nhiệt độ không, chúng ta 
đo nhiệt độ.của mối bình bằng một nhiệt kế. Ta không cần đưa hai bình chất lỏng để 
chúng tiếp xúc chặt với nhau và quan sát xem chúng có cân bằng nhiệt với nhau hay 


không. Chúng ta hoàn toàn chắc chắn chúng cân bằng nhiệt với nhau, nếu nhiệt độ 
của chúng bằng nhau. 

Định luật thứ không, được gọi là cách giải thích logic đến sau, mãi đến năm 1930 
mới ra đời, rất lâu sau, khi các định luật thứ nhất và thứ hai của nhiệt động lực học 
đã được khám phá và đánh số. Vì khái niệm nhiệt độ là nền tảng của hai định luật nói 
trên, nên định luật thiết lập nhiệt độ thành một khái niệm vững chắc, phải có số thứ 
tự thấp nhất đó là số không. 


19-4. ĐO NHIỆT ĐỘ 


Ta hãy xét xem người ta định nghĩa và đo nhiệt độ trên nhiệt giai Kelvin như thế 
nào. Một cách tương đương, ta hãy xét xem người ta chia độ một nhiệt nghiệm như thế 
nào để có thể biến nó thành một nhiệt kế dùng được. 


ĐIỂM BA (ĐIỂM TAM TRÙNG) CỦA NƯỚC 


Bước đầu tiên trong việc xây dựng một nhiệt giai là nhặt ra một vài hiện tượng 
nhiệt có thể tái tạo được và hoàn toàn tùy ý gán một vào nhiệt độ Kelvin nào đó cho 
môi trường nhiệt của nó. Điều đó có nghĩa là ta chọn một điểm cố định chuẩn. Chẳng 
hạn, ta có thế chọn điểm đóng băng hay điểm sôi của nước, nhưng do nhiều lí do kĩ 
thuật, ta không chọn các điểm đó mà chọn điểm ba (điểm tam trùng) của nước. 

Nước lỏng, nước đá rắn, và hơi nước có thể đồng thời cùng tổn tại ở trạng thái cân bằng 
nhiệt ở trạng thái duy nhất trong tập hợp các giá trị của nhiệt độ và áp suất. Hình19.4 cho 
ta một bình tam trùng, trong đó có thể thực hiện cái gọi là điểm ba trong phòng thí 

: nghiệm. Theo thỏa thuận quốc tế (năm 
1967) điểm ba của nước được gán giá trị 


" —.- ^ 273,16 K như là nhiệt độ chuẩn cố định 
trong việc chuân nhiệt kế, tức là: 
T; = 273,16 K 
(nhiệt độ điểm ba) (19-1) 
trong đó chỉ số 3 nhắc chúng ta về 
điểm ba. 


Chú ý là, chúng ta không dùng độ để ghi 
nhiệt độ Kelvin. Điều đó có nghĩa là 300K 
(chứ không phải là 300°K) và được đọc 
“300 Kelvin” (Chứ không phải “300 độ 
Kelvin”). Những tiếp đầu ngữ thông 
thường vẫn được sử dụng. Chẳng hạn 
0,0035K là 3,5 mK. Không có sự phân biệt 





HÌNH 19-4. Một bình điểm ba, trong đó nước đá, 


nước và hơi nước cùng tôn tại trong trong tên gọi nhiệt độ và hiệu nhiệt độ. 
trạng thái cân bằng nhiệt. Theo sự Vậy ta có thể nói “điểm sôi &ủa lưu huỳnh 


thoả thuận quốc tế, nhiệt độ của hỗn óP noi viên tang ` 

hợp được định nghĩa là 273,16 K- Bầu là 717,8 K” và “nhiệt độ của nước trong 
của nhiệt kế khí thể tích không đổi À ( * ^ » 

được đặt trong chỗ lõm của bình. bồn tắm tăng lên 8,5 K”. 


NHIỆT KẾ KHÍ THỂ TÍCH KHÔNG ĐỔI 


Cho đến bây giờ, chúng ta chưa thảo luận gì về tính chất vật lí đặc biệt của vật 
mà dựa vào đó, theo thỏa thuận quốc tế chúng ta chọn làm nhiệt kế. Liệu có phải là độ 
đài của một thanh kim loại, điện trở của một dây dẫn, áp suất của khí trong bình kín 
hay một cái gì đó khác? Việc lựa chọn này là rất quan trọng vì những sự lựa chọn khác 
nhau dẫn đến những nhiệt độ khác nhau, cho điểm sôi của nước chẳng hạn. Vì những 
lí do ta sẽ trình bày sau đây, người ta đã chọn nhiệt kế chuẩn dựa trên áp suất tác 
dụng bởi một chất khí chứa trong một bình có thể tích không đổi để chuẩn tất cả các 
nhiệt kế khác. 

Hình 19.5. trình bày một nhiệt kế khí 

(thể tích không đổi) như vậy, nó gồm một 

bầu chứa đầy khí bằng thủy tỉnh, thạch 

anh, hoặc platin (tùy theo phạm vi nhiệt 

độ mà nhiệt kế cần đo) nối bằng một ống 

dẫn nhỏ với áp kế thủy ngân. Bằng cách 

' nâng bình R lên hay hạ xuống mức thủy 


Bảng chia độ ' 


ïEiTĐMrrNWmmnmmi I 


“đc. 


ngân trong nhánh trái luôn luôn được 
h đưa về số không của thang đo, điều đó 
đảm bảo thể tích khí chứa trong bầu là 





\é : không đổi. Nhiệt độ của vật nào đó tiếp xúc 
nhiệt với bầu được định nghĩa là: 

T=Cp (19.9) 
\\ trong đó p là áp suất khí với thể tích 





không đổi và C là một hằng số. 


Ñ.-2 lj Áp suất tính theo hệ thức 
` p=Pọo† pgh (19.3) 


trong đó pạ là áp suất khí quyển, p là 
khối lượng riêng của thủy ngân trong áp 
: ⁄ : kế và h là hiệu mức thuỷ ngân trong hai 
Hình 19.5. Một nhiệt kế khí thể tích không đổi, 2 3 Xã _ hị bề ñ y2 tô 
bầu của nó nhúng trong bình cầu đo nhiệt độ T. nhánh của ống dân. Khi bầu cua nhiệt 


áp suất của chất khí là Pạ + pgh, trong đó p, là kế khí được nhúng vào bình điểm ba 
áp suất khí quyển (đọc trên khí quyển áp kế, và : : 
h là độ chênh lệch của mức trong áp kế. như hình 19.4, ta có: 

Tạ; = Cp; (19-4) 


_trong đó pạ là áp suất đọc trong điều kiện này. Bằng cách khử € ở các biểu thức 19.2 và 
19.4 ta được: 


# 


T=T; [#] =273,16K [>] (tạm thời như vậy) (19.5) 
Đạ Đa 


Phương trình 19.5 chưa phải là định nghĩa cuối cùng của nhiệt độ đo bằng nhiệt. 


Á2 


kế khí. Chúng ta còn chưa nói chút nào về khí gì hoặc bao nhiêu khí? mà chúng ta sử 
dụng trong nhiệt kế. Nếu nhiệt kế của ta dùng để đo nhiệt độ nào đó như điểm sôi của 
nước chẳng hạn, ta sẽ thấy sự lựa chọn khác nhau sẽ dẫn đến các nhiệt độ đo được sai 
khác nhau chút ít. Tuy nhiên, nếu chúng ta dùng một lượng khí trong bầu giảm dần 
thì rất may, các số đọc sẽ hội tụ tới một nhiệt độ duy nhất, dù ta dùng bất kì loại khí 


gì. Hình 19.6 trình bày sự hội tụ này : 


HÌNH 19.6. Các nhiệt độ tính từ 
phương trình 19.5 cho nhiệt kế khí 
thể tích không đổi khi bầu của nó 
được nhúng vào nước sôi. Các loại 
khí khác nhau được sử dụng trong 
bầu, mỗi loại khí có khối lượng 
riêng khác nhau (thể hiện ở các áp 
suất p khác nhau). Chú ý rằng tất 
cả các số đọc đều hội tụ về giới hạn 
của khối lượng riêng là 0, tới một 
v nhiệt độ là 373,125 K. 


Nhiệt đê (K) 
œ° 
-1 
G9 
Š 





GÁ) 
?s (kPa) 


Vì vậy, biểu thức cuối cùng của nhiệt độ, đo bằng áp nhiệt khí là: 


T=273,16K [im +) (19-6) 
m—>0 Da 


Điều này hướng dẫn cho ta: chứa một khối lượng bất kì của một chất khí nào đó 
(chẳng hạn nitơ) vào bầu, đo áp suất p; (dùng bình điểm ba) và áp suất p của khí ở 
nhiệt độ cần đo, tiếp theo tính tỉ số pípạ. Rồi ta lặp lại cả hai phép đo với lượng khí 
trong bầu nhỏ hơn và lại tính tỉ số này. Bằng cách như vậy, với lượng trong bầu giảm 
dần, đến khi ta có thể ngoại suy tỉ số p/pạ mà ta phải tìm được lúc trong bầu gần như 
không có khí. Chúng ta tính nhiệt độ bằng cách thay giá trị ngoại suy trên vào phương 
trình 19.6. Nhiệt độ được xác định như vậy gọi là nhiệt độ của khí lí tưởng. 

Nếu nhiệt độ thực sự là một đại lượng vật lí cơ bản mà qua đó người ta có thể biểu 
thị các định luật của nhiệt động lực học qua nó, thì điều tuyệt đối cần thiết là định 
nghĩa của nó phải không phụ thuộc vào tính chất của các vật liệu cụ thể. Nếu chúng 
ta có một đại lượng cơ bản như nhiệt độ mà phụ thuộc vào sự giãn nở như thuỷ ngân, 
vào điện trở của platin hay là một tính chất nào đó tìm trong sổ tay tra cứu chẳng 
hạn, thì không ổn. 

Chúng ta chọn nhiệt kế khí như một công cụ chuẩn chính là vì, không có tính chất 
riêng nào của vật liệu tham gia vào hoạt động của nó. Bạn có thể dùng bất kì loại khí 


nào và luôn thu được cùng một kết quả. 


` Với đơn vị áp suất, ta dùng các đơn vị giới thiệu trong mục 16-3. Đơn vị trong hệ SI của áp suất là niutơn trên mét vuông gọi là paxcan (Pa). Paxcan 
liên hệ với các đơn vị đo áp suất thường dùng khác theo: 1atm =1,01.10° Pa = 760 to = 14,7 LbiinỶ. 


Bảng 19.1 


CÁC ĐIỂM CỐ ĐỊNH SƠ CẤP TRONG NHIỆT GIAI QUỐC TẾ 


Trạng thái điểm cố định Nhiệt độ (K) 































Điểm ba 13,81 
Điểm sôi”) 17,049 






Điểm sôi 20,28 











Điểm sôi 27,102 
Điểm ba 54,356 
Điểm ba 83,798 
Điểm sôi 90,188 
Điểm sôi 373,125 
Điểm nóng chảy 505,074 
Điểm nóng chảy 692,664 
Điểm nóng chảy 1235,08 





Điểm nóng chảy 1337,58 


Bài toán mẫu 19.1 


Bầu của một nhiệt kế khí chứa nitơ ở áp suất 190 kPa. Giá trị tạm thời (xem hình 
19.6) của điểm sôi của nước suy từ nhiệt kế này là bao nhiêu? Sai số bao nhiêu? 


Giải: Từ hình 19.6, đường cong đối với nitơ cho thấy rằng ở áp suất 120 kPa, 

nhiệt độ tạm thời ở điểm sôi của nước là 373,44 K. Giá trị thực của điểm sôi của nước (Tìm 

“ˆ bằng cách ngoại suy trên hình 19.6 hoặc bảng 19.1) là 373,125. Vậy dùng nhiệt độ tạm thời 
dẫn đến sai số 0,315 K hay 315 mK. 


19.5. NHIỆT GIAI QUỐC TẾ 


Đo nhiệt độ một cách chính xác bằng nhiệt kế khí không phải là chuyện dễ, và có 
thể đòi hỏi hàng tháng trời làm việc cẩn thận. Trong thực tế, nhiệt kế khí chỉ dùng để 
xác định một vài điểm cố định “sơ cấp”. Những điểm này sau đó được dùng để chuẩn 
những nhiệt kế thứ cấp thuận tiện hơn như nhiệt kế chất lỏng trong thuỷ tỉnh chẳng 
hạn. Những nhiệt kế thường dùng trong nhà thuộc loại này, một chất lỏng thường là 
thuỷ ngân, được chứa trong một bầu thuỷ tỉnh ở đầu là một ống nhỏ. Khi chất lỏng 
được nung nóng, nó dãn nở lên ống. Chiều cao cột chất lỏng ứng với nhiệt độ, đọc trên 
một thước chia độ đặt dọc theo ống, Từ việc sử dụng trong thực tế cũng như việc chuẩn 
các nhiệt kế công nghiệp và khoa học, người ta chấp nhận nhiệt giai quốc tế. Nhiệt 
giai này gồm một loạt các hướng dẫn làm cho nó trên thực tế gần giống nhiệt giai 
Kelvin nhất. Hàng loạt các điểm cố định sơ cấp được chấp nhận và hằng loạt các dụng, 
cụ được chỉ định để dùng cho việc nội suy giữa các điểm nhiệt độ cố định này, và cho 
việc ngoại suy cho nhiệt độ trên nhiệt độ cao nhất và dưới nhiệt độ thấp nhất. : 





° Điểm sôi này là ở áp suất 25/76 atm. Mọi điểm sôi hoặc điểm nóng chảy khác đều ở áp suất 1atm. 


10 


Bảng 19.1 chb ta các điểm cố định sơ cấp. Điểm sôi của nước (đôi khi gọi là phí 
điểm) là một điểm sơ cấp cố định, nhưng diểm đóng băng (điểm băng) thì không. Các 
điểm nóng chảy cho trong bảng cũng có thể gọi là điểm đông đặc vì sự nóng chảy và 
đông đặc cuả bất kì chất nào cũng xảy ra ở cùng một nhiệt độ. 


19.6. NHIỆT GIAI CELSI VÀ FAHRENHEIT 


Tới nay, chúng ta đã thảo luận chỉ về nhiệt giai Kelvin, dùng trong khoa học cơ 
bản. ở hầu hết các nước trên thế giới, nhiệt giai Celsi (trước kia gọi là nhiệt giai bách 
phân) được chọn dùng trong nhân dân và trong thương mại và cả trong khoa học. Cỡ 
lớn của một độ trong trong hai nhiệt giai Celsi và Kelvin là như nhau, nhưng điểm 
không của nhiệt giai Celsi được dịch chuyển lên một giá trị thuận tiện hơn. Nếu Tc là 
nhiệt độ trong nhiệt giai Celsi, ta có: 

T1c=eT:27315° (19.7) 


Khi biểu thị nhiệt độ trong nhiệt giai Celsi thì kí hiệu độ thường được sử dụng, vì 
vậy ta viết 20,00°C, nhưng 293,15. 

Nhiệt giai Fahrenheit dùng ở Mỹ, sử dụng một độ nhỏ hơn nhiệt giai Celsi và một 
số không khác của nhiệt độ. Bạn có thể dễ dàng thử cả hai sự khác nhau này bằng 
cách kiểm tra nhiệt kế phòng thường dùng trong đó ghi cả hai nhiệt giai. Liên hệ giữa 
nhiệt giai Celsi và Fahrenheit là 


Tạ 5 Tc + 329 (19.8) 


trong đó Tp là nhiệt độ Fahrenheit. 


Bảng 19.2 


MỘT VÀI NHIỆT ĐỘ TƯƠNG ỨNG Điểm ba | 973.16 K- -| 39.09°F 


Điểm sôi của nước? 


0.01°C 






Thân nhiệt bình thường 
Mức độ dễ chịu 







Băng điểm của nước 








Số không của nhiệt giai Farenheit 





-273.15°C P1~459.67°F 





Hai nhiệt giai trùng nhau 


Sự chuyển đổi giữa hai nhiệt giai này có 
thể thực hiện dễ dàng bằng cách nhớ vài — HÌNH 19.7. So sánh các nhiệt giai Kelvin- 
sư : 2 vớ ` Celsi và Farenheit; 
điểm tương ứng (chăng hạn điểm đóng băng, 


điểm sôi của nước- xem bảng 19.2). và chú ý 





' Nói một cách chặt chẽ, điểm sôi của nước trong nhiệt giai Celsi là 99,975 °C (Xem phương trình 19.7 và bảng 19.1) và điểm băng là 0,00 °C. Dó đó 
giữa hai điểm này nhỏ hơn 100 ° celsi một chút. 


11 


là 9 độ trong nhiệt giai Fahrenheit bằng 5 độ trong nhiệt giai Celsi. Hình 19.7 so sánh 
các nhiệt giai Kelvin, Celsi và Fahrenheit. 





Bài toán mẫu 19.2 


Giả thiết bạn gặp một ghi chú khoa học cổ mô tả nhiệt giai gọi là Z, trong đó băng 
điểm là -14,0°Z và điểm sôi của nước là 65,072. 

a) Hỏi độ biến thiên nhiệt độ AT trong nhiệt giai 2 ứng với độ biến thiên 53,0°F là bao 
nhiêu? 

Giải. Để tìm một thừa số chuyển đổi giữa hai nhiệt giai, ta có thể dùng điểm sôi và băng 
điểm của nước. 

Trong nhiệt giai Z, hiệu nhiệt độ giữa hai điểm đó là 65,0°Z - (-14,0°2) hay 795Z. 
Trong nhiệt giai Farenheit nó là 219°F-32°F hay 180°F. Như vậy một độ biến thiên 
79.0°Z bằng một độ biến thiên 180 °F. Muốn biến thiên 53°F, bây giờ ta có thể viết: 

AT = 53,0F = 53,0°E C992 =553:,3.2 (Đáp số). 
180°F 

b) Nhiệt độ trong nhiệt giai Fahrenheit ứng với nhiệt độ T = -98,0°2 sẽ là bao 
nhiêu? 

Giải. Băng điểm của nước là -14,0°Z, do đó hiệu giữa T và băng điểm là 84,09Z. 
Để chuyển đổi hiệu này ra độ Fahrenheit, ta viết: 





AT = 84,0 °Z(180 °F/79,0 °Z) Tn z J= 1011. 
79,0°F 
Như vậy T ở dưới băng điểm của nước 191°F, và trong nhiệt giai Fahrenheit nó là: 
T=32.0°F - 191°F = -159°F (Đáp số). 


CÁCH GIẢI BÀI TOÁN 


Chiến thuột 1: ĐỘ BIẾN THIÊN NHIỆT ĐỘ 


Giữa điểm sôi và băng điểm của nước (gần đúng) khoảng 100 Kelvin và 100 độ 
celsi. Như vậy một Kelvin có cùng một độ lớn như một độ celsi. Từ đó hoặc từ p.t 19.7 
ta thấy bất kì độ biến thiên nhiệt độ nào cũng sẽ biểu thị bằng cùng một số theo 
Kelvin hoặc theo độ cels1. 

Thí dụ: Độ biến thiên nhiệt độ 10K tương đương thay đổi độ biến thiên 10%? 

Giữa điểm sôi và băng điểm của nước có 180 độ Fahrenheit. Vậy một độ 
180°F 
100K 
đó hoặc từ p.t 19.8 ta biết rằng một độ biến thiên nào đó của nhiệt độ biểu diễn theo độ 





Fahrenheit phải bằng sŒ ) độ lớn của một Kelvin hoặc một độ celsi. Bây giờ từ 


Fahrenheit phải bằng ciần cùng độ biến thiên của nhiệt độ biểu điễn theo Kelvin hoặc theo 


độ celsi. Chẳng hạn, theo độ fahrenheit thì một độ biến thiên 10K sẽ là : x 10K = 18°F. 


12 


Bạn phải chú ý để không nhầm lẫn một nhiệt độ với một độ biến thiên nhiệt độ. 
Một nhiệt độ 10K chắc chắn không phải giống như nhiệt độ 10°C hay 18°F, nhưng như 
ta vừa thấy ở trên, một độ biến thiên 10K thì hoàn toàn bằng một độ biến thiên 10°C 
hay 18°F. : 


19.7. SỰ NỞ VÌ NHIỆT 


Một vài ứng dụng 


Bạn thường làm lỏng nắp kim loại bị vặn quá chặt của một chai thủy tỉnh bằng cách đặt 
nó vào một dòng hơi nước nóng. Nắp kim loại nở ra một chút so với thủy tỉnh khi nhiệt độ 
của nó tăng lên. Nhưng sự nở uè nhiệt không phải luôn luôn đáng mong muốn như ta thấy 
như cảnh tượng trên hình 19.8. 

Chúng ta cũng đã nhìn thấy khe co giãn phải để trên lòng đường của các cầu; các 
ống trong nhà máy lọc dầu thường có những “mắt” giãn nở để khi nhiệt độ tăng các ống 
không bị oằn. Các vật liệu dùng để làm răng cũng phải có tính chất nở thích ứng với 
tính chất nở của men răng. Trong các xí nghiệp máy bay, các rivê (đinh tán) và các chất 
-hãm khác được làm lạnh trong băng trước khi lắp đặt và sau đó để nở ra sẽ làm chặt lại. 
: Nhiệt kế và các bình điều nhiệt 
có thể dựa trên sự nở khác nhau của 
các thành phần trong băng lưỡng 
kim. (xem hình 19.9). 


7 
; 
L4 
r2 
⁄4 
t4 
ộ 
W 
L4 
t4 
; 
; 
; 
Ừ 
; 
4 





Hình 19.9. Một băng lưỡng kim, gồm một 
.bằng đồng và một bằng thép hàn chặt với 
nhau ở nhiệt độ Tọ. Băng sẽ cong đi ở nhiệt 
độ trên nhiệt độ chuẩn đó. Khi nhiệt độ 
thấp hơn nhiệt độ chuẩn đó, nó bị uốn theo 
ỗ chiều ngược lại. Rất nhiều bình điều nhiệt 
HÌNH 19.8. Đường ray xe lửa ở công viên Asburg, làm việc theo nguyên lí này, mở đóng công 

Newsey bị méo đi do nở vì nhiệt trong một tắc điện khi nhiệt độ lên hay xuống. 

ngày rất nóng vào tháng 7. 





Trong nhiệt kế thuộc loại quen thuộc, băng lưỡng kim được uốn dưới dạng lò xo 
xoắn, nó có thể mở ra hoặc cuộn lại khi nhiệt độ thay đổi (Hình 19.10). Và những 
nhiệt kế quen thuộc, chất lỏng trong ống thủy tỉnh, dựa trên sự kiện là chất lỏng là 
thuỷ ngân hay rượu chẳng hạn nở khác (lớn hơn) sự nở của thuỷ tỉnh chứa nó. 


18 


Sự nở vì nhiệt: Định lượng 


Nếu nhiệt độ của thanh kim loại độ dài 


L tăng lên một lượng AT thì độ dài của nó 





tăng lên một lượng AL = LơAT, (19.9) 
trong đó ơ là một hằng số gọi là hệ số nở 
dài. 
Giá trị của œ phụ thuộc vào vật liệu và 
: khoảng nhiệt độ ta xét. Ta có thể viết lại 
phương trình 19.9 như sau: 
AL/L 
œ= ý (19.10) 
AT 





-Phần tử lưỡng : s số đc Đa 
kim xoắn ốc Từ đó ta thấy œ là độ thay đổi độ dài tỉ 


đối khi nhiệt độ thay đổi một đơn vị. Tuy œ 
thay đổi chút ít theo nhiệt độ, nhưng trong 


HÌNH 19.10. Một nhiệt kế dựa trên băng lưỡng . hầu hết các sử dụng thực tế ở nhiệt độ 
kim. Băng được thành lò xo xoắn. Nó nở ra hoặc thường, nó có thể được coi là hằng số. Bảng 
cuộn lại khi nhiệt độ thay đổi. 19.3 cho ta một šố hệ số nở dài. 


mm T Ti TIIHỊHN [HH TH 
Bảng 19.3 : ị , lí Ề : ự \ | 4 


MỘT SỐ HỆ SỐ NỎ DÀI (a) h S: 


~-68/o ; 
œ(10 /F©) mmrrtmmrmrmrr: ĩ cử V2 Ị 
ị \ 6, 7 


Băng (ở 0°C) tu CC SG VC 
Chì 









z @®) 

Nhôm . HÌNH 19.11. Cùng một thước bằng thép, ở hai nhiệt độ khác 
Ầ nhau. Khi nó nở, kích thước của nó tăng cùng một tỉ lệ 
Đồng thau theo mọi phía. Vạch chia độ, con số, độ dày và các đường 


kính vòng tròn và lỗ hổng tròn đều tăng theo cùng một hệ 


Đồng đỗ : , : -Ârến 
—. số (sự nở được cường điệu hoá lên cho dê thấy). 


Thép 


Thủy tỉnh thường a) Ở nhiệt độ phòng, trừ trường hợp băng 


Thủy tỉnh P b) Hợp kim này được chế tạo để có hệ số nở dài nhỏ. Từ 
+y vn ..c. này là do chữ viết tắt của "invariable" không thay đổi. 


Hợp kim 1nva (b) 


Thạch anh nóng chảy 





Sự nở vì nhiệt của vật rắn giống như sự phóng đại theo ba chiều của một tấm ảnh. 
Hình 19.11b cho ta thấy sự nở (đã được cường điệu hoá) của một chiếc thước thép sau 
khi nhiệt độ của nó tăng, từ cái thước ở hình 19.11a. Phương trình 19.9 áp dụng cho mỗi 
chiều của thước, cả cạnh thước và chiều, đường chéo, đường kính của vòng tròn khắc 


14 


trên thước và cả của lỗ tròn khoét trên thước. Nếu một mảnh tròn được cắt từ lỗ, ban 
đầu khít với lỗ nó cũng sẽ khít với lỗ nếu nhiệt độ của nó tăng bằng nhiệt độ của thước. 


Sự nở vì nhiệt của chất lỏng 


Nếu tất cả mọi chiều của một vật rắn đều nở vì nhiệt thì thể tích của vật rắn cũng 
phải nở. Với chất lỏng thì chỉ có sự nở khối là tham số giãn nở có ý nghĩa. Nếu nhiệt 
độ của một chất rắn hay chất lỏng có thể tích V tăng thêm một lượng AT, thì độ tăng 
thể tích tính theo 

AV =VBAT (19.11) 

Trong đó B là hệ số nở khối của chất rắn hay chất lỏng. 

Hệ số nở khối và hệ số nở dài của một vật rắn liên hệ với nhau theo công thức 

B=3œ (19.12) 


Chất lỏng phổ biến nhất 

là nước. Không xử sự như các 

LTTTTTT xxx 
cho ta thấy £hể tích riêng của 

70...) nó (thể tích của một đơn vị 
khối lượng) thay đổi theo 
nhiệt độ như thế nào. Trên 
4°C nước nở khi nhiệt độ tăng 
như ta hi vọng. Tuy nhiên, 
trong khoảng giữa 0 và gần 
4°C, nước co lại khi nhiệt độ 
tăng (xem hình 19.12b). Ở gần 
4°C_ thể tích riêng của nước 
qua một giá trị cực tiểu, tức là 
khối lượng riêng (nghịch đảo 


Thể tích riêng (cm'/g) 





của thể tích riêng) có giá trị 
cực đại. Ở tất cả các nhiệt độ 
khác, khối lượng riêng của 
nước đều nhỏ hơn giá trị cực 
đại này. 

Cách xử sự đó của nước là 
lí do tại sao nước đóng băng 


Thể tích riêng (cmg) 





từ trên mặt hồ xuống chứ 

(b) Nhiệt độ (°C) không phải từ đáy, lên. Khi 

: nước ở phía trên mặt hồ, 
HINH 19.12. 3 š 

3 MS Hi 5 Ạ : 

a) Thể tích riêng của nước là một hàm số của nhiệt độ. chẳng hạn từ 10°C lạnh dần đi 


b) Phóng to đường cong gần 4°C cho thấy có cực tiểu của thể tới băng điểm, nó sẽ nặng hơn 
tích riêng (đó là lúc có cực đại của khối lượng riêng). nước ở phía dưới và chìm 


1ỗ 


xuống đáy. Tuy nhiên, khi nhiệt độ xuống thấp hơn 4°C nước tiếp tục bị lạnh, thì trên 
mặt hồ nước nhẹ hơn nước ở dưới và do đó nó ở nguyên trên mặt tới khi nó đóng băng. 
Nếu hồ bị đóng băng từ đáy lên thì băng tạo ra như vậy không thể tan hoàn toàn 
trong mùa hè vì bị cách nhiệt bởi lớp nước ở trên. Sau một vài năm, phần lớn nước 
trên mặt thoáng của hồ ở các vùng ôn đới của Trái Đất sẽ đóng băng cứng trong suốt 
cả năm. Cuộc sống dưới nước như ta thấy bây giờ sẽ không thể tôn tại được. Ai có thể 
đoán được lại có sự phụ thuộc nhiều như thế vào cách xử sự của nước được thể hiện ở 
góc trái phía dưới Hình 19.12a? 


Sự nở vì nhiệt: quan điểm nguyên tử 


Bây giờ ta xem tại sao một vật 
rắn lại nở khi bạn tăng nhiệt độ của 
nó? Các vật rắn kết tỉnh liên kết với 
nhau trong một mạng tỉnh thể ba. 
chiều bởi lực tương tác giống như lực 
lò xo giữa các nguyên tử. Các nguyên 
tử dao động quanh nút mạng với biên 
độ tăng theo nhiệt độ. 


Năng lượng 


Nếu toàn bộ vật rắn nở thì 
khoảng cách.trung bình giữa các 
nguyên tử lân cận phải tăng lên. 

Hình 19.13 cho ta đường cong thế 
năng UŒ) của một cặp nguyên tử lân 





HÌNH 19.13. Thế năng UŒ) của hai nguyên tử cách cận trong mạng, trong đó r là khoảng 
nhau một đoạn r. Do năng lượng cơ học tăng lên ách-giữa chún Thế nă si g dưì 
(ứng với sự tăng nhiệt độ), các nguyên tử có khả Xe 61 ụ B- cưng.) tan g1a "1 
năng chuyển động xa nhau hơn. Với vật rắn có cực tiểu tại r = rọ là hãng số mạng 
ườ thế năng đối xứng thì sẽ khô ó sự nở TC TÁC, 4 vo ĐT SE Ầ 

` Viết: 'Ý ế bảng đổi xứng thủ sẽ KHông có sự vị mà vật rắn có ở nhiệt độ gần không 


độ tuyệt đối. 

Quan trọng hơn là đường cong này không đối xứng mà tăng nhanh hơn khi các 
nguyên tử đẩy nhau (r<rạ) so với khi các nguyên tử hút nhau (Œr>r). "Lồ xo" giữa các 
nguyên tử dĩ nhiên là không tuân theo định luật Hooke. 

Chính vì sự không đối xứng này của hàm thế năng đã gây ra sự nở vì nhiệt của 
vật rắn. Đường nằm ngang È là cơ năng của một cặp nguyên tử ở một nhiệt độ T nào 
đó. Ở nhiệt độ này, khoảng cách giữa các nguyên tử có thể thay đổi trong khoảng từ 
rạ tới rạ với giá trị trung bình là rạ lớn hơn rạ. Hơn nữa, r+ phải tăng lên (dịch sang 
phải) khi năng lượng E (tức là khi nhiệt độ) tăng lên. Vì r; dịch sang bên phải nhiều 
hơn rị¡ dịch sang bên trái. Nói một cách khác, hằng số mạng trung bình rr và do đó 
kích thước của vật rắn tăng theo nhiệt độ. Một vật rắn có đường cong thế năng đối 
xứng sẽ không nở vì nhiệt; rr trên hình 19.13 sẽ giữ nguyên không đổi tại mọi nhiệt 
độ (dĩ nhiên ta giả thiết rằng, chất rắn vẫn ở trạng thái rắn mà không nóng chảy 


hay bay hơi). 


16 





Bài toán mẫu 19.3 
Người ta đặt đường ray bằng thép khi nhiệt độ 0°C thì khe phải để giữa hai thanh ray 
là bao nhiêu để ở nhiệt độ 42°C chúng khít với nhau. Mỗi thanh ray có chiều dài 19,0 m, 
Giải : Từ bảng 19.3 ta có hệ số nở dài vì nhiệt của sắt là 11 x Tơ °/°C. Từ phương 
trình 19. 9 ta có: 
AL= LơœAT = 12,0m x. 11x10/C x 42°C = 5,5x103m =5,5 mm (Đáp số). 





Bài toán mẫu 19.4 


Một dây thép có độ dài L = 130 em, có đường kính d = 1,1 mm, được nung tới nhiệt 
độ 830°C và được căng chặt giữa hai trụ cứng. Hỏi sức căng xuất hiện trong dây là bao 
nhiêu khi nó lạnh tới 20°C? ` 

Giải. Đầu tiên ta tính xem, dây sẽ co lại bao nhiêu nếu nó được để tự do. Từ p.t 
19.9, ta có 

AL = LdAT = 1,3m x 1Ix10*/C x (830°C - 20°C) = 1,16 x 10?m = 1,16 cm 


Tuy nhiên, sợi dây không được co lại. Vì vậy, chúng ta phải tính xem cần một lực 
bao nhiêu để kéo đài nó ra một lượng như vậy. 


Trong đó, là suất young của thép (xem bảng 13.1) và A là tiết diện thẳng của 
sợi dây. Thay vào ta có: 


8 _:# 
P =1,16 x10 m x 800 x10 N/m? xZx TS 4 XOOjN (Đáp số) 


1,3m 

Bạn có thể chứng minh rằng đáp số này độc lập với độ dài của sợi dây. 

\ Có một thời những 
bức tường gạch nhô ra của 

„những ngôi nhà cổ được 
gia cố bằng cách đặt một 
thanh thép xuyên dọc từ 
bên ngoài tường này qua 
suốt ngôi nhà đến bên 
ngoài tường bên kia. 
Thanh thép sau đó được 
nung nóng và bắt êcu 
chặt ở phía ngoài hai bức 
tường. Khi thanh thép 





nguội đi, sức căng được 


Nếu đoạn cầu không lắp thành nhịp, cách nhau bằng chỗ nối giãn nở như ' tạo nên trong thanh giúp 

ta thấy trong ảnh, thì lòng đường trên cầu có thể bị oằn do nở trong các cho các bức tường khỏi 
ngày rất nóng, hoặc rời ra do co lại trong những ngày thật lạnh. ú ¬ 
nga ra bên ngoài. 


17 


Bài toán mẫu 19.5 
- ào một ngày trời nóng ở Las Vegs một tàu chở dầu chở 9785 galông dầu diesel. 
3š gặp phải thời tiết lạnh trên đường đến Payson,Utah là nơi phải giao toàn bộ 

Sš§s. š đó có nhiệt độ thấp hơn so với Las Vegs 41°F. Hỏi tầu đã giao bao nhiêu galông. 
*>s biết hệ số nở khối của dầu Diesel là 9,5 x10 !/°C và hệ số nở dài của thép thùng 
Vua đầu là 11x10 °/°C. : 

Giải. Từ p.t 19.11 ta có: 

AV = VBAT = (9785 gal) x (9,5x10C) 41°F(5°C/9°F) = 212 gai 
Vậy số dầu đã giao là: 


V.¡„= V - AV = 9785 gai - 212 gal x 9573 gal ~ 9600 gai. 


giao 
Chú ý là hệ số nở vì nhiệt của thùng chứa bằng thép không dùng làm gì trong bài 
toán này. 


Câu hỏi: Ai trả tiền cho số dầu Diesel thiếu này?. 
CÁCH GIẢI BÀI TOÁN 


Chiến thuật 2: ĐƠN VỊ CHO ĐỘ BIẾN THIÊN NHIỆT ĐỘ 


Hệ số nở dài œ được định nghĩa là sự thay đổi tỉ đối của chiều dài (số không có thứ 
nguyên) trên độ biến thiên một đơn vị của nhiệt độ. Trong bảng 19.3 ta thấy độ biến 
thiên một đơn vị của nhiệt độ được biểu thị bằng độ celsi (°C). Từ đó ta thấy, bất kì 
một sự biến thiên nhiệt độ nào tính theo độ celsi cũng có cùng giá trị bằng số như tính 
theo Kelvin, và những giá trị của œ trong bảng 19.13 cũng có thể tính theo Kelvin. 

Thí dụ: Giá trị của œ với thép có thể được viết hoặc 11x10'8/°C hoặc 11x10'%/R. 
Điều đó có nghĩa là có thể thay thế một trong hai biểu thức của œ trong bài toán mẫu 
19.3 và 19.4. Ta có thể làm một sự thay thế tương tự cho B trong bài mẫu 19.5. 

Bạn đọc sẽ thấy những tình trạng tương tự trong một vài chương tiếp sau. Các đại 
lượng bao hàm độ biến thiên một đơn vị nhiệt độ có thể biểu diễn theo các kí hiệu 


tương đương của °C hoặc K. 


ÔN TẬP VÀ TÓM TẮT 
Nhiệt độ; nhiệt kế 
Nhiệt độ là đại lượng vĩ mô, liên hệ tới cảm giác nóng lạnh của chúng ta. Nó được 
đo bằng một nhiệt kế chứa một tác nhân có một tính chất đo được, chẳng hạn độ dài, 


áp suất, và biến thiên một cách đều đặn khi tác nhân nóng lên hay lạnh đi. 


Lộ 


Định luật thứ bhông của nhiệt động lực học 
Khi một nhiệt kế và một vật nào đó được đặt tiếp xúc với nhau chúng sẽ tiến tới 
cân bằng nhiệt. Số đọc của nhiệt kế khi đó được lấy làm nhiệt độ của vật kia. Quá 
trình đó cho ta một phép đo nhiệt độ hợp lí và tiện dụng vì theo định luật thứ không 


18 


của nhiệt động lực học: nếu hai vật A và B mỗi vật cân bằng nhiệt với một vật thứ ba 
(nhiệt kế) thì A và B cân bằng nhiệt với nhau. 
Nhiệt giai Keluin 


Nhiệt độ đo được trong hệ SI theo nhiệt gial Kelvin. Nhiệt giai này được thiết lập 
như sau: đầu tiên định nghĩa giá trị bằng số của nhiệt độ tại đó nước tồn tại cân bằng 
ở cả ba pha (điểm ba) là 278,16K. Sau đó các nhiệt độ khác được xác định bằng nhiệt 
kế khí thể tích không đổi. Vì các khí khác nhau chỉ cho ta cùng một giá trị khi khí có 
khối lượng riêng rất nhỏ, nên n”¿ệ£ độ khí lí tưởng được đo bằng nhiệt kế khí được 
định nghĩa là: 


T=(273,16R) [im 2] (19.6) 
h m—>0 Đa 


Ở đây: T là nhiệt độ Kelvin đo được, P¿ và p lần lượt là áp suất khí ở điểm ba và ở 
nhiệt độ muốn đo, m là khối lượng khí trong nhiệt kế. 

Nhiệt giai quốc tế 

Một số điểm cố định trong nhiệt giai Kelvin được đo làm cơ sở cho nhiệt giai quốc 
tế. Các giá trị này được ghi trong bảng 19.1. 


Nhiệt giai Celsi bờ Tuahrenheit 
Ngoài nhiệt giai Kelvin còn có hai nhiệt giai thường dùng khác là nhiệt giai Celsi 
được định nghĩa bằng 
Tc=T-273,15° ề : (19.7) 
và nhiệt giai Fahrenheit được định nghĩa bằng: 
T,=E T.+32° : (19.8) 
Sự nở uì nhiệt 
Mọi vật sẽ thay đổi kích thước của nó khi nhiệt độ thay đổi. Độ thay đổi AL của độ 
dài L bất kì được tính theo công thức: 


AL =LeAT, (19.9) 
Trong đó œ là hệ số nở dài. 
Độ biến thiên thế tích AV của một vật rắn hay lỏng có thể tích V là: 
: AV = VBAT 


Ở đây B = 3œ là hệ số nở khối của chất. 


CÂU HỎI 
1. Nhiệt độ là khái niệm vi mô hay vĩ mô? 
2. Ngoài nhiệt độ ra còn có những đại lượng vật lí nào khác có xu hướng cân bằng, 
nếu hai hệ khác nhau được nối với nhau? 


3. Một miếng nước đá và một nhiệt kế ấm được treo trong một bình kín đã hút 


19 


chân không sao cho chúng không tiếp xúc với nhau. Tại sao giá trị dọc được của nhiệt 
kế lại giảm dần theo thời gian? 

4. Gọi p; là áp suất trong bầu của một nhiệt kế khí thể tích không đổi khi bầu đặt 
tại điểm ba có nhiệt độ 273,16K và p là áp suất khi bầu để ở nhiệt độ phòng. Cho ba 
nhiệt kế khí thể tích không đổi: với A khí là oxy và pạ = 20 cmHg; với B là khí cũng là 
oxy nhưng pạ = 40 emHg, và với € là hidro và pạ= 30 cmHg. Giá trị do p của ba nhiệt 
kế này lần lượt là pạ, pg Và pc 

a) Giá trị gần đúng của nhiệt độ phòng T có thể nhận được theo mỗi nhiệt kế là 


Ti DIAIB co Erc ;/fue 8m0. 5.~ DO NG sÓ, 
20cmHg 40 cmHg 30 cnHg 


;  Tg= 273,16 

Chỉ rõ các cách phát biểu sau đây là đúng hay sai: 

Với phương pháp như trên, cả ba nhiệt kế cho cùng một giá trị của T. 
Hai nhiệt kế oxy cho cùng một giá trị, nhưng khác với nhiệt kế hidro. 
Mỗi nhiệt kế cho một giá trị T khác nhau. 

b) Với sự kiện ba nhiệt kế cho các giá trị khác nhau, hãy giải thích xem phải thay 
đổi cách dùng các nhiệt kế này như thế nào để chúng chỉ cùng một giá trị T. 

5. Một sinh viên khi nói tầng nhiệt độ ở tâm Mặt Trời là vào khoảng 1,5.10” độ, 
hỏi rằng đó là nhiệt độ celsi hay kelvin. Bạn sẽ trả.lời thế nào? Bạn sẽ trả lời thế nào 
nếu bạn đó hỏi, đó là theo nhiệt giai celsi hay fahrenhelt. 

6. Chủ bút một tạp chí thương mại nổi tiếng khi thảo luận về khả năng của các 
hiệu ứng ấm lên liên quan tới sự tăng nồng độ khí các bon dioxit trong bầu khí quyển 
Trái Đất đã viết: "Các vùng cực có thể ấm hơn hiện nay ba lần". Bạn nghĩ điều đó có 
nghĩa là như thế nào? (Trích từ "Sự ấm áp và nhiệt độ"- Những sai lầm buồn cười của 
Albert.A.Bartlett- The Physits Teacher- Tháng 11/1984). 

7. Dầu rằng không độ tuyệt đối có vẻ như không thể đạt tới bằng thực nghiệm, 
nhưng nhiệt độ thấp như 0,000000002K đã đạt được trong phòng khí nghiệm. Nhiệt độ 
đó có thể còn là đủ thấp với mọi mục đích thực tế chưa? Tại sao các nhà vật lí (thực tế 
họ làm như vậy) luôn cố gắng để thu được nhiệt độ thấp hơn nữa? 

8. Nhiệt độ có thể được gán cho chân không được không? 

9. Có phải cảm giác nhiệt độ của chúng ta có một cảm giác gắn liền với chiều 
hướng và nhất thiết nóng hơn, có nghĩa là nhiệt độ cao hơn, hay đó chỉ là một quy ước 
võ đoán nào? Anders Celei (mà nhiệt giai mang tên ông, ban đầu chọn điểm sôi của 
nước làm 0°C và điểm băng của nước 100°Œ. 

10. Nhiều nhãn hiệu thuốc thông báo cho người dùng phải đảm bảo ở nhiệt độ 
thấp hơn 86°F? Tại sao lại là 86? (Gợi ý: đổi sang độ Celsi). : 

11. Hãy gợi ý xem đo như thế nào nhiệt độ của : 

a) Mặt trời 

b) Lớp trên bầu khí quyển Trái Đất 


é) Một con côn trùng nào đó 


20 


đ) Mặt trăng 
e) Thềm lục địa 
ñ Hêli lỏng? 

12. Với mục đích làm nhiệt kế khí thể tích không đổi tiêu chuẩn thì liệu có chất 
khí này tốt hơn chất khí kia không? Tính chất nào của chất khí là cần thiết cho mục 
đích đó? ; 

13. Hãy trình bày một vài trở ngại khi dùng nhiệt kế nước trong thủy tỉnh. Có 
phải nhiệt kế thủy ngân trong thủy tỉnh là một cải tiến không? 

14. Hãy giải thích tại sao cột thủy ngân lúc đầu hạ xuống sau đó dâng lên khi một 
nhiệt kế thủy ngân trong thủy tỉnh được để vào ngọn lửa. 

1ã. Nhiệt giai Celsi và Fahrenheit có gì là giếng nhau? 

16. Thứ nguyên của œ hệ số nở dài vì nhiệt là gì? Giá trị của œ có phụ thuộc vào đơn vị độ 
dài không? 

Khi độ Fahrenheit được dùng thay cho độ Celsi là đơn vị đo độ biến thiên nhiệt 
độ, thì giá trị bằng số của œ thay đổi như thế nào? 

17. Một quả bóng bằng kim loạit có thể lọt qua một vòng kim loại. Khi nung quả 
bóng, nó bị mắc trong vòng. Điều gì sẽ xảy ra nếu là vòng chứ không phải quả bóng bị 
nung nóng. 

18. Hai thanh, một bằng thép, một bằng kẽm, được tán rivê chặt với nhau tạo 
thành một thanh thẳng. Thanh này cong lên khi bị nung nóng. Giải thích tại sao sắt 
lại ở mặt trong của đường cong. 

19. Giải thích tại sao chu kì dao động của đồng hô quả lắc có thể không đổi với 
nhiệt độ bằng cách gắn những ống thủy ngân thẳng đứng ở đầu dưới quả lắc? 

20. Tại sao một ống khói lại phải đứng riêng lẻ, nghĩa là không phải là một phần 
của khung cấu trúc ngôi nhà? 

21. Nước nở ra khi đóng băng. Bạn có thể định nghĩa hệ số nở khối cho quá trình 
đóng băng được không? 

22. Giải thích tại sao độ nở biểu kiến khi nung nóng một chất lỏng trong một bầu 
thuỷ tỉnh lại không cho ta biết độ nở thực của chất lỏng? 


BÀI TẬP VÀ BÀI TOÁN 


Mục 19- 4. ĐO NHIỆT ĐỘ 


1E. Để đo các nhiệt độ, các nhà vật lí và thiên văn học thường dùng độ biến thiên 
cường độ bức xạ điện từ phát ra từ một vật. 
Bước sóng ứng với cường độ lớn nhất tính theo phương trình j 
À„ax„T= 0,2898 cm.K; 


trong đó ^„;„ là bước sóng ứng với cường độ lớn nhất, T nhiệt độ của vật tính bằng 


kelvin. Năm 1965, đỉnh của sóng bức xạ có %„„„ = 0.107 em đã được phát hiện từ mọi 
phía của vũ trụ tới. Nó ứng với nhiệt độ bao nhiêu? Sự giải thích về phông của bức xạ 
này là: đó là bức xạ phát ra từ “big-bang” từ 15 tỷ năm trước đây, khi vũ trụ bắt đầu 
đãn nở nhanh và lạnh đi. 

2E. Một cặp nhiệt điện làm bằng hai kim loại khác nhau, hàn với nhau tại hai 
điểm sao cho chúng tạo nên một hiệu điện thế nhỏ khi nhiệt độ của hai mối hàn khác 
nhau. Ở cặp nhiệt điện sắt-constantin, khi một mối hàn được giữ ở 0,000°C, hiệu điện 
thế lối ra biến thiên tuyến tính từ 0,000 tới 28,0 mV khi nhiệt độ của mối hàn thứ hai 
biến thiên từ 0,000 tới 510°C. Tìm nhiệt độ của mối hàn này khi lối ra của cặp nhiệt 
điện có giá trị 10,2 mV. 

3E. Hệ số khuếch đại hay độ £ăng ích của một máy khuếch đại dùng tranzitor có 
thể phụ thuộc vào nhiệt độ. Độ tăng ích cả một máy khuếch đại nào đó ở nhiệt độ 
phòng (20°€) là 30,0 và 35,2 ở 55,0°C. Vậy, hệ số tăng ích của máy là bao nhiêu ở 30°C 
nếu hệ số tăng ích phụ thuộc tuyến tính vào nhiệt độ trong phạm vi đó. 

4E. Nếu nhiệt độ của một chất khí tại điểm hóa hơi là 373,15K thì giá trị giới hạn 
của tỉ số giữa áp suất của khí tại điểm hóa hơi và áp suất tại điểm ba của.nước là bao 
nhiêu? (Giả thiết rằng thể tích của khí là như nhau ở cả hai nhiệt độ). : 

BE. Một nhiệt kế điện trở là nhiệt kế mà điện trở của nó thay đổi theo nhiệt độ. 
Chúng ta hoàn toàn tự do khi định nghĩa nhiệt độ đo theo một nhiệt kế như vậy theo 
nhiệt độ kelvin (K) là tỉ lệ với điện trở R đo bằng ôm (O). Một nhiệt kế điện trở nào 
đó có điện trở R là 90,35 O khi bầu của nó ở trong nước ở nhiệt độ của điểm ba 
(273,16K). Nhiệt kế sẽ chỉ nhiệt độ bao nhiêu nếu bầu nhiệt kế đặt ở nơi mà điện trở 
của nó là 96,38 O? 

GP. Hai nhiệt kế khí thể tích không đổi được đặt cạnh nhau, một dùng khí nitơ, 
một dùng khí hidro. Cả hai chứa một lượng khí thích hợp để pạ = 80 mmHg. Sự khác 
nhau giữa áp suất của hai nhiệt kế là bao nhiêu, nếu cả hai đều đặt trong một bình 
nước ở điểm sôi. Trong hai áp suất, áp suất của nhiệt kế nào lớn hơn?. 

7P. Một nhiệt kế khí đặc biệt làm bằng hai bầu chứa khí mỗi bầu đặt trong một 
bồn nước như Hình vẽ 19.14. 

Hiệu áp suất giữa hai bầu được đo bằng áp kế thủy ngân như hình vẽ. 

Những bình chứa thích hợp, không vẽ 
- trên hình, giữ thể tích khí trong hai bầu 
không đổi. Không có hiệu áp suất khi cả 
hai bầu đều ở điểm ba của nước. Hiệu áp 
suất là 190 mmHg khi một bồn ở điểm ba 
"của nước, còn bổn kia ở điểm sôi. Cuối 
cùng, hiệu áp suất là 90,0 mmHg khi một 
bồn ở điểm ba còn bồổá kia ở điểm muốn 
đo. Hỏi nhiệt độ muốn đo là bao nhiêu? 





HÌNH 19.14. Bài toán 7 


8P. Một /ecmisto (điện trở nhiệt) là một thiết bị bán dẫn có điện trở phụ thuộc nhiệt 
độ. Nó thường được dùng trong nhiệt kế y học và để báo sự nung nóng quá mức trong 
thiết bị điện tử. Trong một giới hạn đo nào đó, điện trở được tính theo công thức: 


P[‡- +] 


trong đó R là diện tử của teemisto ở nhiệt độ T, R, là điện trở ở nhiệt độ T,. B là một 
hằng số phụ thuộc vào chất bán dẫn sử dụng. Với một điện trở nhiệt B = 4689K, và 
điện trở ở 273K là 1,00 x101O. Hỏi nhiệt độ của teemisto là bao nhiêu, khi điện trở của 
nó là 1000? 
Mục 19.6. NHIỆT GIAI CELSI VÀ FAHRENHEIT 
9E. Trong ngày lễ mừng sinh nhật lần thứ 44 của mình, ca sĩ Tom Rush nhận xét:" 
Tôi thích gọi nó là 5 celsi". Tom làm thế có đúng không? Nếu không, tuổi của ông ấy tính 
theo Celsi là bao nhiêu? 
10E. Tại nhiệt độ bao nhiêu thì số đọc trên nhiệt giai Fahrenheit 
a) Gấp 3 lần số đọc trên nhiệt giai Celsi? 
b) Bằng 1/2 số đọc trên nhiệt giai Celsi? 
11E. Nếu bác sĩ của bạn nói với bạn rằng nhiệt độ của bạn là 310 độ trên không 
độ tuyệt đối thì bạn có lo lắng không? Giải thích câu trả lời của bạn. 
12E. a) Năm 1964, nhiệt độ ở một làng Sibêri thuộc Omyakon đạt tới giá trị -71°C . 
Tính theo nhiệt giai Fahrenheit, nhiệt độ đó là bao nhiêu? b) Nhiệt độ kỉ lục cao nhất ghi 
được chính thức trong lục địa Hoa Kì là 134°F ở Death Valley (thung lũng chết) bang 
California- Tính theo nhiệt giai Celsi nhiệt độ đó là bao nhiêu? 
13E. a) Nhiệt độ bề mặt của Mặt Trời khoảng 6000K, biểu thị nhiệt độ này theo 
nhiệt giai Fahrenheit. b) Biểu thị nhiệt độ cơ thể con người 98,6°F theo nhiệt giai 
Celsi. e) Trong lục địa Hoa Kì, nhiệt độ thấp nhất ghi được chính thức là -70°F tại 
Rogers Pass, Montana. Biểu thị nhiệt độ này theo nhiệt giai celsi. d) Biểu thị điểm sôi 
bình thường của oxy -183°C theo nhiệt giai Fahrenheit. e) Tại nhiệt độ Celsi bằng bao 
nhiêu bạn cảm thấy phòng ở là nóng không chịu nổi? 
14E. Tại nhiệt độ bằng bao nhiêu số chỉ sẽ như nhau trên từng cặp nhiệt giai 
sau đây: š 
a) Fahrenheit và Celsi (thử lại bằng số trong bảng 19.9). 
b) Fahrenheit và Kelvin? 
e) Celsi và Kelvin? 
1P. Giả thiết rằng trên nhiệt giai X, nước sôi ở nhiệt độ -53,5°X và đóng băng tại 
-170°X. Vậy nhiệt độ 340K sẽ là bao nhiêu trên nhiệt giai X. 
16P. Trong khoảng giữa băng điểm của nước và 700,0°C một nhiệt kế điện trở 
platin có các đặc điểm kĩ thuật nhất định dùng cho việc nội suy nhiệt độ trên nhiệt 
giai quốc tế. Nhiệt độ Celsi Tc liên hệ với độ biến thiên của điện trở theo công thức: 


R = R,(I+ATe+BT,2) 


23 


R, A, B là các hằng số xác định bằng cách đo tại băng điểm, điểm sôi và điểm 
nóng chảy của kẽm. 

a) Nếu R = 10.000Đ tại băng điểm, 13.9460 tại điểm sôi và 24,172 tại điểm nóng 
chảy của kẽm, tìm R,, A, B. 

b) Vẽ đồ thị R theo Tẹ trong khoảng nhiệt độ từ 0 tới 700,00. 

17P. Quan sát hàng ngày ta đều thấy một vật nóng thì lạnh đi và vật lạnh thì 
nóng lên tới nhiệt độ xung quanh. Nếu hiệu nhiệt độ giữa vật và môi trường xung 
quanh không quá lớn (AT = Tụạy - Tai trường) thì tốc độ lạnh đi hay nóng lên của vậy sẽ 
gần đúng tỉ lệ với hiệu nhiệt độ, tức là: 

dAT 
——— =-A(AT) 

trong đó A là một hằng số. Phải đặt dấu trừ vì AT giảm dần theo thời gian, nếu AT>0, 
và tăng theo thời gian nếu AT<0. 

Đó chính là định luật Neuton uề sự lạnh ởi. 

a) A phụ thuộc vào gì? Thứ nguyên của nó là gì? 

b) Nếu tại một thời điểm nào đó t = 0, hiệu nhiệt độ là ATạ, chứng tỏ rằng: 

AT=AT, e^' tại thời điểm t sau đó. 

18P. Lò sưởi của một ngôi nhà bị hỏng vào một ngày mà nhiệt độ bên ngoài là 
7,0°C. Kết quả là nhiệt độ trong nhà giảm từ 22 xuống 18°C trong 1,0h. Bà chủ nhà cho 
chữa lò sưởi và tăng thêm cách nhiệt cho ngôi nhà. Bây giờ bà ta thấy, vào một ngày 
tương tự ngày trên, nhiệt độ ngôi nhà giảm từ 29 xuống 18°C sau một thời gian lâu gấp 
đôi khi lò sưởi không làm việc. Hỏi tỈ số của hằng số A trong định luật Newton về làm 
lạnh (xem bài toán 17P) sau khi tăng thêm cách nhiệt và trước đó là bao nhiêu? 

19P. Một nhiệt kế thủy ngân trong thủy tỉnh được đặt vào trong nước sôi một vài 
phút, sau đó bỏ ra. Nhiệt độ đọc được tại các thời điểm khác nhau, sau khi bỏ ra được 
ghi ở bảng dưới đây. Vẽ A là một hàm số của thời gian, khi sử dụng định luật Newton 
về sự làm lạnh (xem bài toán 17P). 


Việc áp dụng định luật Newton về sự làm lạnh ở đây đúng tới mức nào? 





24 


Mục 19.7. SỰ NỎ VÌ NHIỆT 


20E. Một thanh thép có chiều dài chính xác 20em tại 30°C. Nó dài thêm bao 
nhiêu khi nhiệt độ là 50°C? 
21E. Một cột cờ bằng nhôm cao 33m. Chiều cao tăng thêm bao nhiêu khi nhiệt độ tăng 
thêm 15°C?. 
22E. Một gương bằng thuỷ tỉnh pyrex của một kính viễn vọng tại đài thiên văn 
Mount Palomar có đường kính 900 ïn. Trong khoảng nhiệt độ từ -10 đến 50°C trên 
Mount Palomar, độ biến thiên của đường kính gương cực đại là bao nhiêu? 
23E. Một lỗ tròn trên một tấm gương có đường kính 2,725 em tại 0,000°C. Hỏi 
đường kính của lỗ là bao nhiêu khi nhiệt độ của tấm tăng lên 100,0°C. 
24E. Một thanh hợp kim nhôm có độ dài 10,000 em ở nhiệt độ 20°C và có độ đài 
10,015 em ở điểm sôi của nước. 
a) Hỏi độ dài của nó ở băng điểm của nước. 
b) Nhiệt độ của nó là bao nhiêu, nếu độ dài là 10,009 em? 
2ãE. a) Biểu thị hệ số nở dài của nhôm khi dùng nhiệt giai Fahrenheit. 
b) Sử dụng đáp số của bạn hãy tính độ biến thiên độ dài của thanh nhôm 
đài 20 ft nếu nó được nung nóng từ 40 tới 959ƑF. 
26E. Khi Trái Đất hình thành, nhiệt lượng giải phóng ra do sự phân rã cả các 
chất phóng xạ đã làm tăng nhiệt độ trung bình bên trong nó từ 300 tới 3000E, gần 
đúng giá trị nó có ngày nay. Giả thiết hệ số ở khối trung bình của nó là 3,0 x 10- \. đ)Ấ 
hỏi bán kính của Trái Đất tăng lên bao nhiêu kể từ khi nó hình thành. 
27E. Một thanh khi dùng thước thép đo tại 20°C có độ dài chính xác 20,05em. Cả 
thanh và thước được đặt trong lò ở nhiệt độ 270°C; khi đó cũng đo bằng thước trên, 
thanh có độ dài 20,11em. Hỏi hệ số nở dài vì nhiệt của vật liệu làm thanh trên là bao 
nhiêu?. 
28E. Máy gia tốc tuyến tính Standford chứa hàng trăm đĩa đồng gắn khít trong 
ống bằng thép. Hệ thống được lắp ghép bằng cách làm lạnh đĩa ở băng khô § 57,00°G) 
để chúng có thể trượt bên trong ống khít. Nếu đường kính đĩa là 80 ,00 mm ở 43,00°C, 
hỏi đường kính của nó bằng bao nhiêu trong băng khô? 
29E. Một cửa sổ thủy tỉnh có kích thước chính xác 20x30 em ở nhiệt độ 10°C. Diện 
tích của nó tăng lên bao nhiêu khi nhiệt độ của nó là 40°C. 
_ 30E. Một khối lập phương bằng đồng cạnh 30em. Hỏi diện tích bề mặt tăng lên 
bao nhiêu khi nó được nung nóng từ 90 đến 75°C. 
31E. Tìm độ biến thiên thể tích của một hình cầu nhôm bán kính 10 em khi nó 
được nung nóng từ 0°C đến 100°C. 
32E. Thể tích cả một khối cầu bằng chì ở 30°C là bao nhiêu nếu thể tích của nó ở 
60°C là 50ecm??. 


25 


33E. Thể tích của một hình lập phương cạnh 5cm tăng thêm bao nhiêu khi nó 
được nung nóng từ 10,0 tới 60,0°C ? 


34E. Hãy hình dung một cốc dung tích 100cm? chứa đầy glyxêrin ở 20°C. Hỏi có 
bao nhiêu gÌyxêrin tràn ra khỏi cốc nếu nhiệt độ của cốc và gÌyxêrin tăng tới 28°C?(Hệ 
số nỏ khối của glyxêrin là 5,1x101/°€). 

35E. Một thanh thép được xiết chặt hai đầu sau đó làm lạnh. Hỏi ở nhiệt độ nào 
thanh trên bị đứt (xem bảng 13.1). 

36P. Một thanh thép có đường kính 3em ở: 20°C; 
Một vòng bằng đồng có đường kính trong 2,992cm lộ 
25°C. Hỏi tại nhiệt độ chung là bao nhiêu vòng có thể 
trượt khít trên thanh). 

7P. Diện tích A của một hình chữ nhật phẳng là 
a.b. Hệ số nở dài của nó là œ. Khi nhiệt độ tăng AT, 
cạnh a đài thêm Aa, cạnh b dài thêm Ab. Chứng minh 
rằng, nếu ta bỏ qua lượng bé Aa.Ab/ab (xem hình13.15) Hình 19.15 
thì ta có: AA= 3œ AAT. Bài toán 37P 

38P. Chứng minh rằng nếu ta bỏ qua những lượng vô cùng bé, thì độ biến thiên 
thể tích của một vật rắn đo nở vì nhiệt khi nhiệt độ biến thiên một lượng AT là AV = 
3œVAT (Xem các hình 19.11 và 19.12). 





39P. Khối lượng riêng là khối lượng chia cho thể tích. Nếu thể tích phụ thuộc vào 
nhiệt độ thì khối lượng riêng p cũng phụ thuộc vào nhiệt độ. Chứng minh rằng, một độ 
biến thiên nhỏ về khối lượng riêng Ap khi nhiệt độ thay đổi AT là Ap = -BpAT. 

Ở đây B là hệ số nở khối, giải thích nghĩa của dấu trừ. 

40P. Khi nhiệt độ của một hình trụ kim loại tăng từ 0,0 °C tới 100°C, độ dài của 
nó tăng 0,331%. 

a) Tìm độ biến thiên theo phần trăm của khối lượng riêng? 
b) Kim loại đó là gì? 

41P. Chứng minh rằng khi nhiệt độ của chất lỏng trong một khí quyển áp kế biến 
thiên AT và áp suất không đổi thì chiều cao h biến đổi một lượng Ah = BhAT, trong đó 
B là hệ số nở khối, bỏ qua sự nỏ của ống thủy tỉnh. 

42P. Khi nhiệt độ của một đồng xu bằng đồng tăng thêm 100°C, đường kính của 
nó tăng thêm 0,18%. Từ hai số liệu đó cho biết sự tăng thêm theo phần trăm: a) diện 
tích của một mặt? b) độ dầy? c) thể tích ? và d) khối lượng riêng của đồng xu? e) Tính 
hệ số nở dài của nó? 

43P. Một quả lắc đồng hồ làm bằng inva (Xem bảng 19.3) có chu kì 0,50s và chỉ 
giờ đúng ở 20°C, nếu đồng hô được dùng ở nơi khí hậu có nhiệt độ trung bình 30°C thì 
phải hiệu chỉnh (một cách gần đúng) thời gian chỉ của đồng hồ một lượng là bao nhiêu 
sau thời gian 30 ngày? 

44P. Một đồng hồ quả lắc có con lắc làm bằng đồng thau được thiết kế để chỉ giờ 
đúng ở 90°C. Sẽ có sai số bao nhiêu giây trong một giờ nếu đồng hồ chạy ở 0,0°C? 


` 


45P. Sự điểm thời của một đồng hồ điện được điều khiển bằng một âm thoa nhỏ. 
Tần số âm thoa tỉ lệ nghịch với căn bậc hai của chiều đài âm thoa. Hỏi phần tăng thêm 
hay giảm đi về thời gian của một âm thoa bằng thạch anh dài 8,00 mm tại a) - 40,0°F và 
b) +120°F. nếu nó chỉ thời gian chính xác ở nhiệt độ 25,0°EF. 

46P. a) Chứng minh rằng, nếu độ dài của hai thanh làm bằng vật liệu rắn khác 
nhau tỉ lệ nghịch với hệ số nở dài tương ứng tại cùng một nhiệt độ ban đầu thì hiệu 
chiều dài của chúng là một số không đổi tại mọi nhiệt độ. 

b) Độ dài của một thanH thép và một thanh đồng thau tại 0,00°C là bao nhiêu để 
hiệu độ dài của chúng tại mọi nhiệt độ là 0,30m? 

47P. Do nhiệt độ tăng lên 32°C, một 
thanh có vết nứt ở giữa bị cong lên như ta 
thấy trên hình 19.16. Nếu khoảng cách giữa 
các điểm cố định là L„ = 3,77 m và hệ số nở 
đài là 25.10-%/°C, tìm khoảng cách x tới điểm 


mà tâm nhô lên. 








48P. Trong một thí nghiệm, người ta 
phải di chuyển một nguồn phóng xạ nhỏ với HÌNH 19.16. Bài toán 47 
một tốc độ chọn trước hết sức chậm. Điều 


này thực hiện bằng cách buộc nguồn phóng 







xạ vào đầu một thanh nhôm và nung nóng FàccuÊ Sợi đốt điện 
phần giữa thanh theo ý muốn. Nếu phần L ]eteseostot 

nung nóng cần thiết của thanh trên hình e9 ĐBG, 

19.17 là 9,00 em thì nung nóng thanh với tốc 
độ không đổi là bao nhiêu để làm dịch 
chuyển nguồn phóng xạ với vận tốc không 
đổi là 100 nm/s. 


HÌNH 19.17. Bài toán 48 


49P. Một ống thuỷ tinh thẳng đứng, dài 1,28 m chứa một chất lỏng tới một nửa ở 
nhiệt độ 20°C. Chiều cao của cột chất lỏng thay đổi bao nhiêu khi ống bị nung nóng tới 
30°C. Cho Œuuý úạạ = 1,0 x 1075/°C và Pị¿„¿y = 4,0 x 107/2. 

B0P. Một thanh compozlIt độ dài L = L¡ + L; làm từ một thanh vật liệu 1, dài L; 
gắn với thanh vật liệu 2 dài L¿ như hình 19.18. 

a) Chứng minh rằng hệ số nở dài hiệu dụng œ của thanh được tính theo công thức: 


(œ,L, ~ơzL; ) 
S t 
b) Dùng thép và đồng hãy thiết kế một 
thanh hỗn hợp như vậy có độ dài 52,4 em và 
hệ số nở dài hiệu dụng là 13,0.10'%8/C. 





HÌNH 19.18. Bài toán 50 


37 


ð1P. Một thanh nhôm dày và 
một sợi dây thép mảnh gắn song 
song với nhau như ở hình 19.19. 
Nhiệt độ của chúng là 10,0°C. Cả 
thanh nhôm và dây thép đều có độ 





Nhôm 





dài 85,0 em và đều không bị căng. 
Hệ được nung nóng tới 190°C. Tính L 85.0 cm 
sức căng tổng cộng của dây thép, giả 





thiết rằng thanh nhôm dãn nở tự do. HÌNH 19.19. Bài toán 51. 


ð2P*. Ba thanh thẳng có chiều đài bằng nhau làm bằng nhôm, inva và thép đều 
ở 20°C, tạo thành một tam giác đều có đanh bản lề tại đỉnh. Tại nhiệt độ bao nhiêu 
góc đối diện với thanh inva là 59,95°C? Xem phụ lục để tìm các công thức lượng giác 
cần thiết. 

5ã3P*. Hai thanh vật liệu khác nhau nhưng có cùng một dài L và tiết điện ngang 
A được ghép hai đầu với nhau còn hai đầu kia cố định bằng các giá đỡ như hình 
19.20a. Nhiệt độ của chúng là T và thanh không có sức căng ban đầu. Nung nóng 
chúng lên để nhiệt độ tăng là AT, 

a) Chứng minh rằng mặt tiếp giáp giữa hai 
thanh đi chuyển một đoạn 


E,-dsEz 
Eị¿tE› 





(Xem Hình 19.20) trong đó ơ;,, ơ; là hệ số nở 
đài và E;, E; là suất Young của các vật liệu. Bỏ 





qua độ biến thiên của tiết điện ngang. 
b) Tính sức căng tại mặt tiếp xúc hai mặt sau 
khi đốt nóng. 


HÌNH 19.20. Bài toán 53 


54P. Một khối lập phương bằng nhôm cạnh 20,0em nổi trên thủy ngân”. Hỏi khối 
nhôm sẽ chìm xuống bao nhiêu khi nhiệt độ tăng từ 370 tới 390K (Hệ số nở khối của 
thủy ngân là 1,80.10-1/°C). 


(°) Khối nhôm phải được sơn, hoặc mạ bằng vật liệu không tạo hỗn hống với thủy ngân (ND). 


NHIỆT VÀ ĐỊNH LUẬT 
THỨ NHẬT CỦA 
NHIỆT ĐỘNG LỤC HỌC 





Một uật có bê mặt màu đen thường nóng lên nhiều hơn so uới một uật 
có bề mặt màu trắng khi cả hai cùng đặt dưới ánh nắng Mặt Trời. Điều 
đó cũng đúng uới các áo choàng mù người du cử Â rập mặc trên sơ mạc 
Sindi: áo choàng màu đen nóng hơn so uới úo choàng màu trắng. Tại sao 
người du cử Ả rập lại luôn mặc áo màu đen? Liệu điều đó có thực sự 
giảm cơ may tôn tại trong môi trường sơ mạc khắc nghiệt? 


29 


20.1. NHIỆT LƯỢNG 


Nếu bạn lấy một lon côca từ tủ lạnh ra và đặt lên bàn ăn thì nhiệt độ của nó sẽ 
tăng lên - lúc đầu nhanh, sau chậm dần tới khi nhiệt độ của nó bằng nhiệt độ phòng. 
Cũng như vậy, nhiệt độ của một tách cà phê nóng đặt trên đĩa sẽ hạ dần tới khi bằng 


nhiệt độ phòng. 








Môi trường l; 
(a) 
Tạ >Ĩz 
Môi trường 1 
(b) 
Tạ > Ĩz 
Môi trường L 
(c) 





Tạ >Ïc 


HÌNH 20.1. a) Nếu nhiệt độ của hệ cao hơn 
của môi trường thì nhiệt bị mất đi từ hệ 
sang môi trường đến khi cân bằng nhiệt 
được thiết lập như b). 

e) Nếu nhiệt độ của hệ thấp hơn của môi 
trường, thì hệ hấp thụ nhiệt tới khi cân 
bằng nhiệt được thiết lập. 


Khái quát hoá điều đó, ta coi côca hay cà 
phê như một hệ (nhiệt độ T;) và phần liên quan 
của nhà bếp là là môi trường của hệ (nhiệt độ 
Tz). Ta nhận thấy rằng nếu T; khác Tỳ, thì T; 
phải thay đổi tới khi hệ nhiệt độ bằng nhau. 
(hình 20.1).Một sự thay đổi về nhiệt độ như vậy 
là do có sự truyền một dạng năng lượng giữa hệ 
và môi trường. Năng lượng này là nội năng (hay 
nhiệt năng) nó là động năng tập thể và thế 
năng liên kết với chuyển động hỗn độn của các 
nguyên tử, phân tử và các vật vi mô khác bên 
trong vật. Nội năng truyền đi được gọi là NHIỆT 
LƯỢNG và kí hiệu là Q. Nhiệt lượng là dương khi 
nội năng được chuyển từ môi trường xung 
quanh nó sang hệ (ta nói rằng nhiệt được hấp 
thụ). Nhiệt lượng là ãm khi nội năng được 
chuyển từ hệ sang môi trường quanh nó (ta nói 
rằng nhiệt được giải phóng hay bị mất). 

Trong tình trạng ở hình 20-1a, trong đó 
Ts>Tg, nội năng được chuyển từ hệ sang môi 
trường, như vậy Q âm. Trong Hình 20.1b, trong 
đó Ts = T¿ không có sự chuyển đó, Q bằng không 
chẳng được giải phóng, cũng chẳng bị hấp thụ. 
Còn trong Hình 20.1c, trong đó T;< Tp có sự 
chuyển nhiệt từ môi trường sang hệ, như vậy Q 
là dương. 


Chúng ta đi đến định nghĩa sau đây về nhiệt lượng: 


"Nhiệt lượng là năng lượng chuyển giữa một hệ và môi trường quanh nó vì có một 
sự chênh lệnh nhiệt độ giữa chúng”. 

Nếu bạn nghỉ ngờ rằng nhiệt lượng được hấp thụ hay giải phóng bởi một hệ thì 
câu hỏi then chốt của bạn là: đâu là sự chênh lệch nhiệt độ?. 


Năng lượng cũng có thể được chuyển giữa một hệ và môi trường quanh nó nhờ 


30 


công (kí hiệu W), nó luôn luôn liên kết với lực tác dụng lên hệ trong một chuyển dời 
của hệ. Nếu bạn nghỉ ngờ công đang thực hiện trên hệ hay bởi hệ thì câu hỏi then chốt 
của bạn là:"Đâu là lực và điểm đặt của lực chuyển động như thế nào?". 

Cả nhiệt lượng và công đều là năng lượng chuyển giữa hệ và môi trường quanh 
nó. Nhiệt lượng và công, khác với nhiệt độ, áp suất, thể tích không phải là tính chất 
nội tại của một hệ. Chúng chỉ có nghĩa khi mô tả một sự chuyển năng lượng vào hệ 
hay khỏi hệ, thêm vào hay bớt đi từ dự trữ nội năng của hệ. Vì vậy hoàn toàn đúng 
đắn khi nói "trong 3 phút cuối cùng, 15.J nhiệt lượng đã được chuyển từ môi trường 


G.. 


sang hệ" hoặc" "trong phút cuối cùng 12J công đã được thực hiện trên hệ bởi môi 
trường quanh nó". Sẽ là không có nghĩa khi nói "Hệ này chứa 450¿J] nhiệt lượng" hoặc 
"Hệ này chứa 385.4] công". Mối quan hệ định lượng giữa nhiệt lượng, công và nội năng 
(hay nhiệt năng) được tổng kết lại thành định luật thứ nhất của nhiệt động lực học là 
chủ đề của chương này. 

Trong sử dụng dân dã từ "nhiệt" thường được dùng khi định nói nhiệt độ. Chẳng 
hạn khi ta nói "Thật là một ngày nóng", chúng ta nhằm nói tới nhiệt độ chứ không 
phải nhiệt lượng. Đừng nhầm lẫn những đại lượng hoàn toàn khác nhau này. 


20.2. ĐO NHIỆT LƯỢNG: CÁC ĐƠN VỊ 


Trước khi các nhà khoa học nhận thức được nhiệt lượng là năng lượng được 
chuyển, nhiệt lượng được đo thông qua khả năng làm tăng nhiệt độ của nước. Chính vì 
vậy, calo (cal) được định nghĩa là nhiệt lượng cần thiết cho 1g nước tăng nhiệt độ 14,5 
lên 15,5°C. Trong hệ đo lường của Anh, đơn vị nhiệt lượng tương ứng là ĐƠN VỊ NHIỆT 
LƯỢNG CỦA ANH (Btu) được định nghĩa là lượng nhiệt có thể làm tăng 1Lb nước từ 63 
lên 64°F. 

Năm 1948, cộng đồng khoa học quyết định vì rằng, nhiệt lượng cũng như công, là 
năng lượng được chuyển, nên đơn vị SI cho nhiệt lượng phải cùng là đơn vị cho năng 
lượng đó là Jun. Calo bây giờ được định nghĩa là 4,1860.J (chính xác) và không có liên 
quan gì tới sự làm nóng của nước cả. Cal dùng trong dinh dưỡng, một đôi khi gọi là 
Calo (Cal) thực tế là kilô calo. 

Mối liên hệ giữa các đơn vị đo nhiệt lượng là: 

1j = 0,23889 calo = 9,481.10'? Btu. 

1Btu = 1055/J = 252,0 calo. 

1 Ca] = 3,96.103Btu = 4,186. 

1Cal = 10” cal = 3,969 Btu = 41861. ; † 

Trong các công trình khoa học, nhiệt lượng ngày càng được nhiều người tính ra 
jun hơn là được tính ra calo hay Btu. Tuy nhiên, calo vẫn tiếp tục được dùng trong 
một số lĩnh vực hoá học và Btu dùng trong một số ứng dụng kỹ thuật. 


j1 


20.3 SỰ HẤP THỤ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. 
NHIỆT DUNG 


NHIỆT DUNG C của một vật (chẳng hạn một bình cà phê bằng pyrex, một cái chảo 
bằng sắt, một phiến đá) là hằng số tỉ lệ giữa nhiệt lượng và độ biến thiên nhiệt độ mà 
nhiệt lượng này tạo ra trong vật. Vì vậy: 

Q=C(T.-T,, (20.2) 
trong đó, T, T; là nhiệt độ cuối và đầu của vật. Nhiệt dung C của phiến đá trong 
lò sưởi chẳng hạn có thể là 179 cal/°C, số này có thể viết 179cal/K hoặc 747J/E. 

Từ "dung" trong ngữ cảnh này quả thật dễ gây nhầm lẫn vì gợi cho ta một sự 
tương tự với dung tích của một thùng đựng nước. Sự ương tự này là sơi và không được 
nghĩ về một vật như một cái "chứa" nhiệt lượng hay là bị hạn chế trong khả năng tiếp 
thụ nhiệt. Sự chuyển nhiệt lượng có thể xẩy ra không có giới hạn chừng nào hiệu nhiệt 
độ cần thiết còn được duy trì. Vật, dĩ nhiên, có thể nóng chảy, bay hơi trong suốt quá 
trình. 


Nhiệt dung riêng 


Hai vật làm bằng cùng một vật liệu, chẳng hạn bằng đá, sẽ có nhiệt dung tỉ lệ với 
khối lượng của chúng. Vì vậy, sẽ là thuận lợi khi định nghĩa nhiệt dung của một đơn 
vị khối lượng hay NHIỆT DUNG RIÊNG c không phải cho vật mà cho một đơn vị khối lượng 
cả chất cấu tạo nên vật. Phương trình 20.2 bây giờ thành: 

Q= cm(T,-T,) (20.3) 

Qua thí nghiệm ta có thể tìm thấy, dầu rằng nhiệt dung của phiến đá đặc biệt nói 
ở trên là 179cal/°C (hay 747J/K) nhưng nhiệt dung riêng của đá (trong chính phiến đá 
đó hay trong bất kỳ cấu trúc khác của nó) là 0,231 cal/g°C (hay 880.J/kg.K). 

Theo cách mà ban đầu calo hoặc đơn vị nhiệt của Anh được định nghĩa thì nhiệt 
dung riêng của nước là: 

€ = lcal/g.°C = 1Btu/]b?°F = 4190 J/kgE. (20.4) 

Bảng 30.1 cho ta nhiệt dung riêng của một số chất ở nhiệt độ phòng. 


Bảng 20.1 


NHIỆT DUNG CỦA MỘT SỐ CHẤT ỞỎ NHIỆT ĐỘ PHÒNG 


Nhiệt ng ca, riêng Nhiệt, ` a phân tử 


Chết rắn cơ bản 
Chì 0,0305 











32 


Vonfram 
Bạc 
Đồng 
Nhôm 
Các chất rắn khác 


Đồng thau 


Đá granit 

Thủy tỉnh 

Băng (-10°€) 
Chất lỗng 

Thủy ngân 

Rượu 

Nước biển 

Nước 





Hãy chú ý rằng, giá trị đối với nước là tương đối cao. Nhiệt dung riêng của bất kì 


chất nào, đúng ra, đều phụ thuộc nhiệt độ, nhưng các giá trị trong bảng 90.1 vẫn coi 


được một cách hợp lí là đúng, trong khoảng nhiệt độ gần với nhiệt độ phòng. 


Nhiệt dung riêng phân tử gam 


Trong nhiều trường hợp, đơn vị thuận tiện nhất để định rõ tổng lượng vật chất là 


mol, với: 


1 mol = 6,02.10? đơn vị cơ bản của chất (hay của một chất bất kì). 


h3 
.:.. Gì 


z 


| L†sem| | | 
Z‡Mltelaa| | 
400 600 800 


Nhiệt độ (K) 





si. 
œ$ CC 


Nhiệt dung riêng phân tử (J/mol.K) 
a 





=. 
—`) 
" 
S 
Đ© 


HÌNH 20.2. Nhiệt dung riêng phân tử gam của ba nguyên 
tố như là hàm của nhiệt độ. Tại nhiệt độ khá cao, tất cả 
các chất rắn tiến tới cùng một giá trị giới hạn. Với chì và 
nhôm, giá trị đó hầu như đạt được ở nhiệt độ phòng, còn 
với cacbon thì không. 


Vậy một mol nhôm nghĩa là 
6,02.10?3 nguyên tử (nguyên tử là 
đơn vị cơ bản) và 1 mol oxyt nhôm 
nghĩa là 6,02.10?” phân tử (vì 
phân tử là đơn vị cơ bản của một 
hợp chất). 

Khi các lượng vật chất tính 


“ 


ra mol, nhiệt dung riêng cũng 


phải tính theo mol (hơn là tính 
với một đơn vị khối lượng). Khi đó 
nó được gọi là nhiệt dung (riêng) 
phân tử gam. 

Bảng 20.1 cho #a giá trị đối 
với một vài vật rắn cơ bản (mỗi 
chất chỉ gềm các nguyên tố đơn 
chất) ở nhiệt độ phòng. 


33 


Chú ý rằng, nhiệt dung riêng 
phân tử gam của tất cả các nguyên 
tố kê trên bảng 20.1 có gần như cùng 
một giá trị đó là 25J/mol.K. Như 
hình 20.3 cho ta thấy nhiệt dung 
riêng phân tử gam của tất cả các vật 
rắn thay đổi theo nhiệt độ, tiến gần 
tới 25J/mol.K khi nhiệt độ đủ cao. 
Một vài chất như cacbon, beri không 
đạt tới giá trị giới hạn này cho tới 
khi nhiệt độ cao hơn nhiệt độ phòng 
rất nhiều. Một số chất khác có thể 
nóng chảy hoặc bay hơi trước khi đạt 
tới giới hạn này. 

Trên tấm ảnh này ta thấy rõ ba 
pha của nước. Những khối nước đá 
làm lạnh nước ở thể lỏng trong cốc 
nước chè đá và cũng làm lạnh thủy 
tinh- Thủy tỉnh lạnh lại làm ngưng 
tụ hơi nước trong không khí xung 
quanh tạo nên những giọt nước Ở 





mặt ngoài của thủy tỉnh. 
Khi chúng ta so sánh hai chất trên cơ sở một mol tức là chúng ta đang so sánh 
những mẫu chứa cùng một số các phân tử cơ bản. Sự việc là ở nhiệt độ đủ cao tất cả 
các nguyên tế rắn có cùng một nhiệt dung riêng phân tử gam cho ta thấy là tất cả các 
loại nguyên tử, dù chúng là nhôm, đông, uran hay chất nào khác, đều hấp thụ nhiệt 
theo cùng một cách. 


MỘT ĐIỂM QUAN TRỌNG 


Khi gán một nhiệt dung riêng cho một chất nào đó, điều quan trọng là biết, không 
chỉ bao nhiêu nhiệt đã được hấp thụ mà còn cần biết trong điều kiện nào đã xẩy ra sự 
chuyển nhiệt. Với các chất lỏng và rắn,thường giả định rằng mẫu vật trao đổi nhiệt 
khi áp suất không đổi (thường là áp suất khí quyển). Đồng thời ta cũng quan niệm 
rằng mẫu hấp thụ nhiệt khi thể tích không đổi. Điều đó cùng có nghĩa là sự nở vì 
nhiệt của mẫu bị ngăn cản do tác dụng của ngoại lực. Với các chất rắn và chất lỏng, 
thật khó bố trí thí nghiệm, n nhưng hiệu ứng có thể tính được và hoá ra là nhiệt dung 
riêng khi áp suất không đổi và khi thể tích không đổi thường khác nhau không quá 
một vài phần trăm. Chất khí, như bạn sẽ thấy, có các giá trị hoàn toàn khác nhau về 


nhiệt dung riêng khi ấp suất không đổi và khi thể tích không đổi. 


34 


Nhiệt chuyển pha (Nhiệt biến đổi) 


Khi một vật rắn hay lỏng hấp thụ nhiệt, nhiệt độ của nó không nhất thiết tăng 
lên. Thực vậy, mẫu vật có thể thay đổi từ một pha hay trạng thái (đó là lỏng, rắn,khí) 
này sang pha hay trạng thái khác. Chẳng hạn, băng có thể nóng chảy và nước có thể 
sôi khi hấp thụ nhiệt mà nhiệt độ không thay đổi. Trong các quá trình ngược lại (nước 
đóng băng, hơi nước ngưng tụ) nhiệt được giải phóng ra từ mẫu vật cũng lại ở nhiệt độ 
không thay đổi. 

Lượng nhiệt chuyển bởi một đơn vị khối lượng khi mẫu vật bị chuyển pha hoàn 
toàn, gọi là nhiệt chuyển pha (nhiệt biến đổi). Vậy nếu vật có khối lượng m hoàn 


toàn bị chuyển pha thì tổng nhiệt lượng được chuyển đổi là: 
Š > Em (20.5) 
Khi chuyển pha từ pha lỏng sang pha khí (mẫu vật phải thu nhiệt) hoặc từ khí 
sang lỏng (mẫu vật toả nhiệt) thì nhiệt lượng của quá trình biến đổi này được gọi là 
nhiệt hoá hơi. Với nước ở nhiệt độ ngưng tụ hoặc hoá hơi bình thường. 
Lý, = 539 cal/g = 40,7 kJ/mol = 2360 kJj/kg (20.6) 
Khi chuyển pha từ pha rắn sang pha lỏng (mẫu vật phải thu nhiệt) hoặc từ lỏng 
sang rắn (mẫu vật phải toả nhiệt) thì nhiệt lượng của quá trình biến đổi này gọi là 
nhiệt nóng chảy. Với nước ở nhiệt độ đông đặc hoặc nóng chảy bình thường 
Lạ = 79,Bcal/g = 6,01 kJ/mol = 333 kj/kg (20.7) 


Bảng 20.2 cho ta nhiệt chuyển pha của một số chất. 


Bảng 20.2 


MỘT VÀI NHIỆT CHUYỂN PHA 

Nóng chảy | 
Chất Điểm nóng | Nhiệt nóng chảy Ly | Điểm sôi | Nhiệt hoá hơi 
chảy (K) (kJ/kg) : (K) L, (kJ/kg) 
455 


Hidro 14,0 
Oxi 


























2138 
296 
2256 
“858 
2336 
4730 






Thủy ngân 





Nước 
Chì 
Bạc 















Đồng 


35 





Bài toán mẫu 20.1 

Một thanh kẹo được ghi giá trị dinh dưỡng là 350 Cal. Hỏi thanh kẹo cung cấp 
cho eơ thể bao nhiêu năng lượng tính theo kWh khi tiêu hoá nó? 

Giải. Calo trong trường hợp này là kilô calo. Vì vậy năng lượng tiêu hoá bằng: 
(350 x 10°cal) x (4,19.J/cal) 
(1,466 x 10%J) x (1W s/J) x (1h/3600s) (1kW/1000W) 
0,407 kWh (Đáp số) 


lI 


Lượng năng lượng này có thể làm cho một bóng đèn 100W sáng trong 4,1h. Để 
tiêu hao một năng lượng như vậy trong tập luyện, một người phải đi lại từ 3 đến 4 
dặm. 

Khẩu phần phong phú hàng ngày cho một người ứng với chừng 3,5 kWh trong một 
ngày. Nó là giá trị cực đại của công mà một người có thể làm trong một ngày. Trong 
một nước công nghiệp, lượng năng lượng này có thể mua với giá khoảng 3ð xu. 





Bài toán mẫu 20.2 

a) Cần-bao nhiêu nhiệt lượng để đưa một miếng băng có khối lượng m= 720g lộ 
~10°C sang trạng thái lỏng ở 15°C. 

Giải. Để trả lời, ta phải xét ba bước: 

Bước 1 là năng lượng nhiệt độ của băng từ -10°C tới điểm nóng chảy 0°C. Chúng 
ta sử dụng p.t 20.3, với nhiệt dung riêng của băng c›¿„„ ghi trong bảng 20.1. Với bước 
này, nhiệt độ ban đầu T, = -10°C, và nhiệt độ cuối T; = 0°. Ta có: 

Q; = CiặngIH (T:- T,) 
(2220J/kgK)(0,720kg)[0°C - (-10°C)] = 15984 j 
15,98 kủJ. 

Bước 9 là làm băng tan (không có sự thay đổi nhiệt độ đến khi bước này hoàn tất). 

Bây giờ chúng ta sử dụng phương trình 20.5 và 20.7 ta có: 
Q, = Ly m = (330 kJ/kg)(0,720 kg) ~ 239,8 kJ 

Bước 3 là nâng nhiệt độ nước từ 0°C đến 15°C. Chúng ta lại sử dụng p.t 20.3, 
nhưng với nhiệt dung riêng của nước ở thể lỏng cụ„„ ghỉ trong.bảng 20.1. Trong bước 
này, nhiệt độ ban đầu T;, = 0°C và nhiệt độ cuối T; = 1ð°C. Ta có: 

Q¿ =c¿„ym (T - T,) = (4190J/kgK) (0,720kg)(15°C — 0°C) 


à 


= 45252 dJ x 45,25 kJ 
Nhiệt lượng tổng cộng cần thiết là tổng nhiệt lượng trong ba bước: 
Q:¿ay =Q,;¡+@Q;+@; : 
= 15,98kJ + 239,8kJ + 45,25 kJ = 300 kJ (Đáp số). 


36 


Chú ý rằng, nhiệt lượng cần thiết để làm băng tan lớn hơn nhiệt lượng cần thiết 
để tăng nhiệt độ cả băng lẫn nước nhiều. 
b) Giả thiết rằng, ta cung cấp cho băng một nhiệt lượng tổng cộng chỉ có 910 kJ. 
Hỏi trạng thái cuối và nhiệt độ của nước là bao nhiêu? : 
Giải. Từ bước 1 ta biết rằng cần 15,89 kJ để nâng nhiệt độ của băng tới điểm 
nóng chảy. Nhiệt lượng còn lại là Q-„;„ = 210 kJ - 15,98 kJ hay là chừng 194 kJ. Từ 
bước 3 ta có thể thấy rằng, lượng nhiệt này chưa đủ để làm băng tan hoàn toàn. Khối 
lượng của băng bị tan tính từ p.t 90.5 và p.t 90.7: 
m = Q.;„/L¿ = 194 kJ/333 kJ/kg = 0,583 ~ 580 g. 
Vậy khối lượng băng còn lại là: 720 g - ð80 g = 140 g. 
Vì băng không tan hết, nên nhiệt độ của băng-nước phải là 0°C. Vì vậy ta có: 
580 g nước, 140 g băng tại 0°C (Đáp số). 


Bài toán mẫu 20.3 


Một thỏi đồng khối lượng mẹ = 75 g được nung nóng trong lò nung phòng thí 
nghiệm tới nhiệt độ T = 320 °C. Thỏi đồng sau đó được thả vào một bình thuỷ tỉnh, 
chứa một khối lượng nước mựụ = 290g. Nhiệt dung hiệu dụng của bình là 45 cal/E.. 
Nhiệt độ đầu T; của nước và của bình là 12°C. Hỏi nhiệt độ cuối T, của thỏi đồng, bình 
chứa nước và nước? 

Giải : Xét hệ của ta gồm nước + bình + thỏi đồng. Không có nhiệt lượng vào và ra 
khỏi hệ, vậy tổng đại số của sự trao đổi nhiệt bên trong phải bằng 0. Có ba quá trình 
trao đổi nhiệt sau đây: 

với nước: Qw = mự cự (T; - Tị) 
với bình: Q;, = œ(T;— T,) 
với đồng: Q,= m,ec,(T,- T,) 


Hiệu nhiệt độ viết trong cả ba trường hợp là nhiệt độ cuối trừ đi nhiệt độ đầu. 
Chúng ta làm như vậy dù chúng ta biết rằng Qy và Q,là dương (chứng tỏ nhiệt thêm 
vào nước lạnh và bình) và Q, là âm (chứng tỏ nhiệt tỏa ra từ thỏi đồng nóng ban đầu). 


Từ điều đã nói ở trên ta phải có: 


Qy + Qy+ Qe= 0 (20.8) 
Thế các biểu thức của nhiệt lượng trao đổi trên vào p.t 20.8 ta suy được: 
mụ œw (Tr— T;) + C,(T; - T;) + m, e,(T - T;) = 0 (20.9) 


Chúng ta thấy, các nhiệt độ có mặt trong (20.9) chỉ dưới dạng hiệu số vì các 
khoảng cách nhiệt độ trong nhiệt giai Celsi và Kenvin như nhau, nên ta có hể dùng 
Š Ệ 
bất cứ nhiệt giai nào trong phương trình trên. Giải p.t. (20.9) để tìm T; ta có: 
m„c¿T+cpT¡ + mực Tị 


dự = 
myC€y +cp +m.,ce 


37 


Tử số là: 


(75g)(0,092cal/g.K)(312°C) + (45cal/K)(12°C) + 


+ (220g)(1,00cal/gK)(12°C) = 


và mẫu số là: 


5332,8 cal 


(220g)(1,00 cal/gKE) + 45cal/K + (75g)(0,092cal/gK) = 271,9cal/°€. 


Vậy chúng ta có: 


T: = 5332,8 cal/271,9 cal/°C = 19,6 °C ~ 20°C 


(Đáp số). 


Từ những số liệu đã cho bạn có thể chứng minh rằng: 


Qwx~ 1670 cal ; 


Qyx~ 342 cal 


Q.,~ -2020 cal 


Ngoài phần sai số tính toán do làm tròn, tổng đại số của ba nhiệt lượng trao đổi 


này quả thật bằng 0 như đòi hỏi của p.t 20.8. 


20.4. ĐI SÂU THÊM MỘT CHÚT VỀ NHIỆT LƯỢNG VÀ CÔNG 


Trong mục này chúng ta xét chỉ tiết 
thêm nhiệt lượng và công được chuyển 
đổi như thế nào giữa một hệ và môi 
trường của nó. Xét hệ gồm một chất khí 
chứa trong một xilanh có pít tông 
chuyển động được như ở hình 20.3. 

Áp suất khí chứa trong bình được 
cân bằng với tải trọng của các hạt đạn 
chì trên pít tông. Thành của xi lanh 
làm bằng vật liệu cách nhiệt, không 
cho nhiệt truyền qua, nhưng đáy xi 
lanh lại đặt trên một bình điều nhiệt 
(là một tấm nóhg chẳng hạn) nhiệt độ 
T của nó có thể điều khiển bằng cách 
vặn một nút. 















‡ 


L.Bnh dứa nhệt D2 2) 
_ Bình chứa nhiệt tư điều khiển 





HÌNH 20.3. Một chất khí chứa trong một xi 
lanh có pít tông chuyển động. Có thể thêm 
hay bớt nhiệt lượng bằng cách điều chỉnh 
nhiệt độ T của bình điều nhiệt. 


Hệ bắt đầu từ một rạng thái đều ì xác định bởi áp suất p, thể tích V;, và nhiệt 
độ T,. Bạn muốn thay đổi hệ sang trạng thái cuối f xác định bằng áp suất p¿, thể tích 
V,, và nhiệt độ T,. Cách thức để bạn thay đổi hệ từ trạng thái đầu tới trạng thái cuối 
được gọi là một qướ trình nhiệt động lực học. Trong một quá tình như vậy, nhiệt 
lượng có thể được chuyển vào hệ từ bình nhiệt hoặc ngược lại và công thực hiện bởi hệ 
để nâng lên hay hạ xuống pít tông tải trọng. Công này là dương nếu khí làm pít tông 
nâng lên; và âm nếu khí cho phép pít tông hạ xuống. Chúng ta giả thiết rằng, những 


38 


sự thay đổi như thế xẩy ra chậm chạp, kết quả là hệ luôn luôn (gần đúng) ở trạng thái 
cân bằng nhiệt động lực học. 

Giả thiết rằng bạn bỏ một ít viên đạn chì ra khỏi pít tông ở hình 90.3 để cho khí 
đẩy pít tông và những viên đạn chì còn lại lên phía trên một đoạn dịch chuyển vi phân 
đ$ với lực đẩy lên phía trên F. Vì độ dịch chuyển là nhỏ, ta có thể giả thiết F là 
không đổi trong quá trình dịch chuyển. Khi đó F có cường độ pA, trong đó p là áp suất 
chất khí, A là diện tích bề mặt của pít tông. Công vi phân dW thực hiện bởi chất khí 
trong quá trình dịch chuyển là: 


ÄdW = F. ds = œA) (đs) =(p)(Ads) = pdV (20.10) 


trong đó dV là độ biến thiên vi phân của thể tích khí do chuyển động của pít tông. Khi 
bạn đã bỏ đủ số đạn chì để thay đổi thể tích khí từ V, tới V, thì công tổng cộng thực 
hiện bởi chất khí là: 


VỆ 
W= Jaw = [pav (20.11) 
Vi 

Để xác định trực tiếp tích phân trong 20.11, ta cần phải biết áp suất đã thay đổi 
như thế nào khi thể tích thay đổi với quá trình thực tế để đưa hệ từ trạng thái ¡ tới 
trạng thái Ý. 

Có rất nhiều cách thực tế để đưa khí từ trạng thái ¡ đến trạng thái f. Một cách 
được mô tả trên hình 20.4a, đó là đổ thị phụ thuộc của áp suất khí vào thể tích, được 
gọi là giản đồ pV. Đường cong cho ta sự biến thiên của p theo V. Tích phân phương 
trình 20.11 (và đó là công W thực hiện do chất khí, là diện tích nằm dưới đường cong 
giữa điểm ¡ và f. Công này là dương vì thể tích khí tăng khi đẩy pít tông lên trên. 

Một cách khác để đi từ trạng thái ¡ đến trạng thái f được trình bày trên hình 
20.4b. ở đây sự thay đổi xẩy ra theo 2 bước: bước thứ nhất từ trạng thái ¡ đến trạng 
thái a và bước thứ hai từ trạng thái a đến trạng thái f. 

Bước la của quá trình này được thực hiện ở áp suất không đổi, có nghĩa là bạn 
không bỏ đạn chì từ trên pít tông ra ngoài nữa (Hình 90.3). Bạn làm tăng thể tích (từ 
V, đến V,) bằng cách tăng chậm chạp nút điều khiển nhiệt độ, làm tăng nhiệt độ chất 
khí tới một nhiệt độ nào đó cao hơn T,. Trong quá trình này, công thực hiện bởi chất 
khí dãn nở (nâng pít tông tải lên) và nhiệt lượng được tăng thêm cho hệ từ bình nhiệt 
(ứng với một hiệu nhiệt độ vi phân nhỏ nào đó do bạn tạo nên khi bạn làm tăng nhiệt 
độ). Nhiệt lượng này là dương vì nó tăng thêm cho hệ. 

Bước af của quá trình ở hình 20.4b được thực hiện khi thể tích không đổi, như vậy 
bạn phải chèn pít tông lại, không cho nó chuyển động. và bạn phải dùng nút điểu 
khiển để hạ nhiệt độ từ T, tới giá trị T; thấp hơn. Vì bình chứa bây giờ lạnh hơn khí, 
nên nhiệt lượng mất đi từ khí cho bình. Do vậy mà nhiệt lượng trong bước này là âm. 

Trong quá trình toàn phần iaf, công thực hiện W là dương và thực hiện chỉ trong 
bước ia, được biểu diễn bằng diện tích nằm dưới đường cong. Nhiệt được chuyển trong 
cả hai bước ia và af, là dương trong bước thứ nhất và âm trong bước thứ hai (nhưng 
nhỏ hơn về độ lớn). 


39 


HÌNH 20.4 


a) Hệ của Hình 20.3 đi £ờừ frạng 
thái đầu ¡ tới trạng thái cuối ƒ 
bằng một guá trình nhiệt động lực 
học. Diện tích kí hiệu W biểu diễn 
công thực hiện bởi hệ trong quá 


Áp suất 





0 Thể tích 0 Thể tích j Sao Ấ x2 den, ca quá 
trình tiến diên về phía phải của 
(4) ®) đồ thị. 


b) Một quá trình chuyển động 
khác cũng giữa hai trạng thái, 





ni s công bây giờ lớn hơn trong quá 
m—j ỉ œ ` 
ø | $ “ trình a. 
cá " 
| Ị e) Một quá trình khác nữa đòi hỏi 
Ịị TT ƒ ít công (dương) hơn. 
0 ềtí 0 : 3 K : 
Thể tích đ) Công có thê thực hiện nhỏ hơn 
bao nhiêu tuỳ ý bạn (đường icd?) 
() (d) hay lớn hơn bao nhiêu tuỳ ý bạn 
š : (đường ighf) 
| e) Khi thể tích giảm (do một ngoại 
xẻ. h oi ỉ lực nào đó), công thực hiện bởi hệ 
ø `8 là âm 
=> _ > „ W„ > 0 : 
<<“ : < 


0 Công thực hiện bởi hệ trong 


' W<0 ƒ f một chu trình (kín) được biểu 
_ Ch ——————— điễn bằng diện tích khép kín là 


: Thể tích 0 Thể tích __ hiệu của hai diện tích phía dưới 
h của hai đường cong tạo thành 
() ( chu trình. 


Hình 20.4c trình bày một quá trình trong đó hai bước nêu trên được tiến hành 
theo chiều ngược lại. Công W trong trường hợp này nhỏ hơn với hình 20.4b, vì nhiệt 
lượng toàn phần bị hấp thụ. 

Hình 20.4d gợi ý bạn có thể làm cho công thực hiện nhỏ bao nhiêu tuỳ ý bạn (theo 
đường giống như icd?) hoặc lớn bao nhiêu tùy ý bạn (theo đường giống như igh?). 

Tóm lại: Một hệ có thể chuyển từ một trạng thái ban đầu cho trước bằng một số 
vô hạn quá trình. Nói chung công W và nhiệt lượng Q sẽ có những giá trị khác nhau 
cho mỗi quá trình này. Ta nói rằng, nhiệt lượng và công là những đại lượng phụ thuộc 
Uòo đường ởi. 

Hình 20.4e biểu điễn một ví dụ trong đó hệ thực hiện công âm vì một vài ngoại 
lực nào đó nén hệ, làm giảm thể tích của nó. Giá trị tuyệt đối của công thực hiện vẫn 
là diện tích dưới đường cong, nhưng vì thể tích bị nén, nên công là âm. 

Hình 20.4f biểu diễn một chu trình nhiệt động lực học, trong đó hệ được chuyển từ 
một trạng thái ban đầu ¡. Công toàn phần thực hiện bởi hệ trong chu trình là tổng của 
công dương thực hiện khi dãn và của công âm thực hiện khi nén. Trong h.20.4f công 
thực là dương vì diện tích dưới đường cong dãn lớn hơn diện tích dưới đường cong nén. 


40 


be 


20.5. ĐỊNH LUẬT THỨ NHẤT CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC 


Bạn vừa thấy rằng, khi một hệ chuyển từ một trạng thái đầu cho trước tối một 
trạng thái cuối cho trước thì cả W lẫn Q đều phụ thuộc vào bản chất của quá trình. Tuy 
nhiên, bằng thực nghiệm ta tìm thấy một điều rất đáng ngạc nhiên" Đại /ượng W - Q lờ 
như nhau uới mọi quá trình. Nó chỉ phụ thuộc vào trạng thái đầu và cuối mà không phụ 
thuộc chút nào vào cách mà hệ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái kia. Mọi sự tổ 
hợp khác của W và Q, bao gồm W riêng rẽ, Q riêng rẽ, W + Q,Q - 9W... đều phụ thuộc 
uào đường ởi, chỉ có Q - W là không. 

Vậy Q - W phải biểu diễn sự thay đổi trong tính chất nội tại nào đó của hệ. 

Chúng ta gọi tính chất này là nội năng E,„, và ta viết 

AEiuv “ Big — Pu E Q — W 
(định luật thứ nhất) (20.12) 


int 


Phương trình 20.12 là định luật thứ nhất của nhiệt động lực học. Nếu hệ nhiệt 
động lực học chỉ chịu một biến đổi vi phân, thì ta có thể viết định luật thứ nhất như 
sau?” 

dE„¿ =dQ-— dW_ (định luật thứ nhất) (20.13) 


Trong chương 19 chúng ta thấy nội dung chủ yếu của định luật thứ không là "Mỗi 

hệ nhiệt động lực ở trạng thái cân bằng nhiệt có một tính chất vật lí quan trọng gọi là 
nhiệt độ T".Còn nội dung chủ yếu của định luật thứ nhất của nhiệt động lực học là 
"Mỗi hệ nhiệt động học ở trạng thái cân bằng nhiệt có một tính chất vật lí quan trọng 
được gọi là nội năng E,„„ 

Trong chương 8, chúng ta đã thảo luận nguyên lý bảo toàn năng lượng khi nó áp 
dụng cho một hệ cô lập, là những hệ không có năng lượng đi vào hay đi ra khỏi hệ. 
Định luật thứ nhất của nhiệt động lực học là một sự mở rộng cho những hệ không cô 
lập. Trong những trường hợp như vậy, năng lượng có thể chuyển qua biên giới của hệ 
như nhiệt lượng Q hoặc công W. Khi phát biểu định luật thứ nhất của nhiệt động lực 
học, chúng ta giả thiết rằng không có sự thay đổi động năng hay thế năng của hệ. Xét 
toàn bộ, có nghĩa là AK = AU =0. 

Trước chương này, thuật ngữ công và ký hiệu W luôn có nghĩa là công thực hiện 
trên hệ. Nhựng bắt đầu từ p.t 20.10 và tiếp theo những chương sau về nhiệt động lực 
học, chúng ta tập trung vào công thực hiện ðở¿ hệ, chẳng hạn như chất khí trên hình 
20.3. 

Công thực hiện £rên hệ luôn luôn là giá trị đổi dấu của công thực hiện bởi hệ. Như, 
vậy, nếu ta viết lại p.t 20.12 dưới dạng công thực hiện trên hệ thì ta có: ; 


° Ở đây dQ và dW khác với dE„„, chúng không phải là vi phân thực. Điều đó có nghĩa là không có hàm số như Q(p,V) và W(p,V) chỉ: phụ thuộc vào 
trạng thái của hệ. dQ và dW được gọi là các vi phân không hoàn chỉnh và thường được biểu diễn bằng kí hiệu 8Q và 8W. Với mục đích của chúng 
ta, chúng ta coi chúng đơn giản là những độ chuyển vô cùng nhỏ của năng lượng. 


41 


AB„.=Q + W. Điều này cho ta biết điều sau đây. Nội năng có xu hướng tăng lên 
nếu nhiệt bị hấp thụ bởi hệ hay là nếu công dương được thực hiện trên hệ. Ngược lại, 
nội năng có chiều hướng giảm nếu nhiệt lượng bị mất đi từ hệ hay là nếu công âm 
được thực hiện trên hệ. 


20.6. MỘT VÀI TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT CỦA ĐỊNH LUẬT THỨ 
NHẤT CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC 


Sau đây ta sẽ xét bốn quá trình nhiệt động lực học khác nhau, trong đó mỗi quá 
trình có một hạn chế nào đó với hệ. Ta xét xem hệ quả sẽ như thế nào khi ta áp dụng 
định luật thứ nhất của nhiệt động lực học cho quá trình đó. 


1. Quá trình đoạn nhiệt 


Trong quá trình đoạn nhiệt hệ được cách nhiệt tốt tới mức không có một sự trao 
đổi nhiệt xẩy ra giữa hệ và môi trường quanh hệ. Đặt Q = 0 vào định luật thứ nhất 
(p.t 20.12), ta có: : 

AB„= —W_ (quá trình đoạn nhiệt) (20.14) 


Điều này nói lên rằng,nếu công thực hiện bởi hệ (nghĩa là nếu W dương) thì phải 
có một sự giảm nội năng của hệ. Ngược lại, nếu công thực hiện trên hệ (nghĩa là nếu 
W âm) thì phải có một sự tăng nội năng của hệ. 

Với một chất khí, tăng nội năng có nghĩa tăng nhiệt độ và ngược lại. Nhiệt độ của 
cái bơm xe đạp tăng lên khi dùng nó là do nén đoạn nhiệt không khí bên trong bơm. 

Hình 90.5 - Trình bày quá trình 
đoạn nhiệt lí tưởng. Nhiệt không thể 
vào hoặc ra hệ vì sự cách nhiệt. Vì vậy 
cho nên tương tác duy nhất được phép 
giữa hệ và môi trường xung quanh nó 
là sự thực hiện công. Nếu chúng ta bỏ 
các viên đạn chì khỏi pít tông và cho 
phép khí dãn ra thì công thực hiện bởi 
hệ (khí) là dương và nhiệt độ của khí 
giảm. Nếu chúng ta tăng thêm các viên 
đạn chì lên pít tông và nén khí thì công 
thực hiện bởi hệ là âm và nhiệt độ của 
khí tăng. 

Có một cách thứ hai đảm bảo sự 

: `: trao đổi nhiệt không xẩy ra trong một 
HÌNH 20.5. Sự giãn đoạn nhiệt có thể điễn ra bà e ca E SA 
do bớt dân các viên đạn chì khỏi mặt pít quá trình nhiệt động lực học: thực hiện 
tông. Thêm đạn chì làm đảo ngược quá trình rất nhanh sao cho không đủ thời gian 
bộ SIÖY- Ï 2 2d80A 26206 để chuyển nhiệt đáng kể. Chẳng hạn sự 





42 


nén và dãn không khí khi sóng âm truyền qua là đoạn nhiệt. Đơn giản là không có đủ 
thời gian để nhiệt truyền đi và về đồng bộ, kịp thời với sóng âm dao động nhanh. Sự 
nén và dãn của hơi nước trong xy lanh của một máy hơi nước, hay của khí nóng trong 
xi lanh của một động cơ đốt trong cũng chủ yếu là đoạn nhiệt cũng với lý do như trên. 


2. Quá trình đẳng tích 


Nếu thể tích của hệ (chẳng hạn một chất khí) được giữ không đổi thì hệ không thể 
thực hiện công. Đặt W = 0 vào định luật thứ nhất (p.t 20.12) ta suy được: 
AE,,= Q (quá trình đẳng tích) (20.15) 
Như vậy, nếu nhiệt lượng tăng thêm cho hệ (nghĩa là nếu Q dương) thì nội năng cả hệ 
tăng. Ngược lại, nếu nhiệt lượng toả ra trong quá trình (có nghĩa là nếu Q âm), thì nội 
năng của hệ phải giảm. 


3. Quá trình bín- Chu trình 


Có những quá trình, trong đó sau một số trao đổi nhiệt và công trung gian nào đó 
hệ lại trở lại trạng thái ban đầu. Trong trường hợp này không có tính chất nội tại nào 
của hệ - bao gồm cả nội năng của nó có thể thay đổi. Đặt AE,„, = 0 vào định luật thứ 
nhất, (p.t 20.19) ta được: 

Q=W (chu trình) (20.16) 


Như vậy, công toàn phần thực hiện trong quá trình phải chính xác bằng tổng 
nhiệt lượng dược chuyển, dự trữ nội năng của hệ được giữ không đổi. Chu trình tạo 
nên một vòng kín trên giản đồ áp suất-thể tích như trên hình 90-4f. Chúng ta sẽ thảo 
luận chỉ tiết hơn những quá trình như vậy ở chương 93. 


4. Quá trình giãn tự do 


Có những quá trình đoạn nhiệt trong đó không có công thực hiện trên hệ hay bởi 
hệ. Dođó Q=W =0 và định luật thứ nhất đòi hỏi 
AE,„, = 0 (giãn tự do) : (20.17) 


Hình 20.6 cho thấy một quá trình 
như vậy dược thực hiện như thế nào? 
Khí được giam trong nửa bình kép 
bằng một khoá kín, nửa còn lại là 
chân không. Quá trình gồm việc mở 
khoá và chờ đến khi cân bằng được 
thiết lập, khi khí chứa đầy ở cả hai 
nửa bình kép. Không có trao đổi nhiệt 
vì cách nhiệt. Không có công nào được 





` Vỏ cách nhiệt 


thực hiện vì khí giãn vào chân không 


HÌNH 20.6. Giai đoạn đầu của một quá trình dãn tự - Ä A 2 4 A n2 : 
x Y . ' n 

do. Sau khi khoá hãm được mỏ, kết cục khí dạttới Chuyển động của nó khô g.ÊT họ eh Š  c 

trạng thái cuối cân bằng, chứa đầy cả hai buồng. bởi bất kì áp suất đối kháng nào. 


43 


Bảng 20.3. 


ĐỊNH LUẬT THỨ NHẤT NHIỆT ĐỘNG 
LỰC HỌC: BỐN TRƯỜNG HỢP RIÊNG 


Định luật AE„¿=Q-W — (p.t20.12) 


Q=0 









Đoạn nhiệt 





Đẳng tích 
Chu trình 


Dãn tự do 


Sự giãn tự do khác với tất cả các 
quá trình khác đã nghiên cứu tới giờ là ở 
chỗ không có cách thực hiện chúng chậm 
chạp được. 

Vì vậy, mà dầu hệ ở trạng thái cân 
bằng lúc đầu và cuối nhưng nó không cân 
bằng trong suốt quá trình. Ỏ các trạng thái 
trung gian, nhiệt độ, áp suất và thể tích 
không có các giá trị duy nhất. Cũng vì vậy 
nên ta không thể vẽ quá trình dãn này trên 
giản đồ áp suất-thể tích. Điều duy nhất có 
thể làm được là vẽ trạng thái đầu và cuối mà 
thôn 


Bảng 20.3 tóm tắt các đặc tính của các quá trình trong phần này. 





Bài toán mẫu 20.4 


Cho 1 kg nước thể lỏng ở 100°C bằng cách cho bay hơi ở áp suất khí quyển (xem 
hình 20.7). Thể tích thay đổi từ giá trị ban đầu 1,00x10''m? khi ở thể lỏng tới 1,671m? 


khi ở thể hơi. 


a) Công thực hiện bởi hệ trong quá trình là bao nhiêu? 
Giải : Công được tính theo p.t 20.11. Vì áp suất không đổi (tại 1,00 atm hay 1,07 
x 10°Pa) trong quá trình sôi, ta có thể đưa p ra ngoài dấu tích phân, ta có: 


Vf VỆ 
W= |pdv =p Jav= p(V,~V,) = (1,01 x 105 Pa)(1.671mẺ - 1,00 x 102m) 


ĐC VÀ Vi 


= 1,69.10°J = 169 kJ. (Đáp số). 


Vỏ cách 
nhiệt 





HÌNH 20.7. Bài toán mẫu 90.4. Nước sôi ở áp suất 
không đổi. Nhiệt lượng được lấy từ bình điều nhiệt 
đến khi nước biến hoàn toàn thành hơi. Công thực 
hiện do khí giãn khi nâng pít tông tải trọng. 


44 


Kết quả là dương chứng tỏ công 
thực hiện bởi hệ lên môi trường quanh 
nó khi nâng pít tông tải trọng ở hình 
20.7 lân. 

b) Nhiệt lượng phải thêm cho hệ là 
bao nhiêu trong quá trình? 

Giải : Vì không có thay đổi nhiệt 
độ, mà chỉ có thay đổi pha nên ta dùng 
các p.‡ 20.5 và 20.6. 


Q 


Lm = (2260 kJ/kg)(1,00 kg) = 


2260 kJ (Đáp số). 
Kết quả dương cho ta thấy nhiệt được 
thêm vào hệ như chúng ta mong đợi. 
e) Độ biến thiên nội năng của hệ 
trong quá trình sôi là bao nhiêu? 


Giải : Ta tìm điều này từ định luật thứ nhất (p.t 20.12) 
AE, = Q— W = 9260 kJ - 169 kJ ~ 209 kJ~9,09MdJ (Đáp số) 


Lượng này là dương chứng tỏ nội năng của hệ tăng trong quá trình sôi. Năng 
lượng này biểu diễn công trong đã thực hiện để thắng lực hút rất mạnh giữa các phần 
tử H;O khi chúng ở thể lỏng. 

Chúng ta thấy rằng, khi nước sôi, khoảng 7,õ% (= 169 kJ/2960 kJ) của nhiệt lượng 
thêm vào trở thành công ngoài để đẩy lùi khí quyển. Phần còn lại trở thành nội năng 
tăng thêm cho hệ. 


20.7. SỰ CHUYỂN NHIỆT LƯỢNG 


Chúng ta đã thảo luận sự chuyển nhiệt lượng giữa một hệ và môi trường quanh 
nó, nhưng chúng ta hãy còn chưa mô tả sự chuyển đó xảy ra như thế nào? Có ba eơ chế 
chuyển nhiệt: dẫn nhiệt, đối lưu và bức xạ. 


Sự dẫn nhiệt 


Nếu chúng ta để một cái que cời than lên ngọn lửa thì sau một thời gian tay cầm 
nó sẽ nóng. Năng lượng được truyền từ ngọn lửa tới tay cầm bởi sự dẫn nhiệt dọc theo 
chiều dài của thanh kim loại. Các biên độ dao động của nguyên tử và electron của kim 
loại tại đầu nóng của tay cầm có giá trị tương đối lớn, phản ánh nhiệt độ được nâng 
cao của môi trường xung quanh chúng. Những biên độ dao động tăng cường này được 
chuyển dọc theo tay cầm từ nguyên tử này sang nguyên tử khác trong quá trình va 
chạm giữa các nguyên tử kế tiếp nhau. Bằng cách đó, vùng có nhiệt độ cao mở rộng ra 
dọc thanh kim loại tới tay bạn. 

Xét một tấm có diện tích bề mặt A, độ dây L, nhiệt độ ở các mặt của nó được giữ ở 
Tụ và Tc như trên hình 20.8. Gọi Q là nhiệt lượng truyền qua tấm này từ mặt nóng tới 
mặt lạnh trong thời gian t. Thực nghiệm chứng tỏ rằng tốc độ truyền nhiệt H (số lượng 
trong thời gian t) được tính theo phương trình: 


H=  =kA 
t L 


trong đó k gọi là độ dẫn nhiệt, là một hằng số tùy thuộc vào vật liệu làm tấm ta xét. 


Tụ -T 
Cộ s.lô Kic -. (28.18) 


Giá trị lớn của k xác định vật dẫn nhiệt tết và ngược lại. 


Nhiệt trở của sự dẫn nhiệt (giá trị R) 


Nếu bạn chú ý tới việc cách nhiệt ngôi nhà của bạn hoặc tới việc giữ lón côca lạnh 
trong buổi pic- ních (đi chơi ngoài trời), bạn sẽ quan tâm nhiều tới vật dẫn nhiệt tôi 
hơn là tới vật dẫn nhiệt tốt. Vì lí do đó mà khái niệm về nhiệt trở R được đưa vào 
trong thực tế kĩ thuật. Giá trị R của một tấm chiều dây L được định nghĩa là: 

L 


R= (20.19) 


45 






Bình 
chứa 
nhiệt 





Tu >Ïc 


HÌNH 20.8. Sự dẫn nhiệt - Nhiệt được truyền từ một bình 
điều nhiệt ở nhiệt độ Tụ tới một bình điều nhiệt lạnh 
hơn ở nhiệt độ Tc qua một tấm dẫn có độ đầy L và độ 
dẫn nhiệt k. } 


Kết hợp các phương trình 20.18 và 20.19 ta có: 
Tị - Tc 


H=A 
R 


Từ đó ta thấy, độ dẫn nhiệt của 
vật liệu làm tấm càng thấp thì giá 
trị R của tấm càng cao. Chú ý rằng 
R là tính chất thuộc về một tấm có 
độ dày định trước chứ không phải 
cho vật liệu. Đơn vị thường dùng 
của R (đơn vị này, ít ra là trên đất 
nước này hầu như chẳng bao giờ 
được nói tới) là foot bình phương độ 
Fahrenheit- giờ trên đơn vị nhiệt 
của Anh (ft?F.h/Btu) (Bây giờ bạn 
hiểu tại sao lại hiếm khi nói tới). 


(20.20) 


Nó cho phép ta tính tốc độ thông lượng nhiệt qua một tấm nếu biết giá trị R, diện 


tích và hiệu nhiệt độ giữa hai mặt của nó. 
Bảng 20.4 


MỘT VÀI ĐỘ DẪN NHIỆT VÀ GIÁ TRỊ RÖ 


Độdẫn nhiệt 
(W/m.K) : 











Giá trị R 
ft°F.h/Btu 












Kim loại 
Thép không rỉ 
Chì 
Nhôm 
Đồng 
Bạc 
Khí 
Không khí 

Hâêl 

Hydrô 

Vật liêu xây dựng 
Poly urêtan 

Sợi khoáng 

Thuỷ tỉnh sợi 

Gỗ thông trắng 








0,010 
0,0041 
0,00061 
0,00086 
0,00034 

















5,5 
0,96 
0,80 

















5,9 
3,3 
3,0 
1,3 
0,14 













Thuỷ tỉnh làm cửa-sổ 





° Ðộ dẫn nhiệt thay đổi một cách nào đó theo nhiệt độ. Những giá trị ghi ở bảng là ở nhiệt độ phòng. 


theo đơn vị quen dùng của Anh. Giá trị R ứng với một tấm có bề dầy là 1 insơ. 


46 


Trong vùng khí hậu khá khắc nghiệt, 
người ta khuyên rằng trần các nhà của các 
gia đình đơn nếu cách nhiệt ở mức R30. 
Từ p.t 20.30 chúng ta thấy điểu đó có 
nghĩa là tính trung bình một fut vuông 
của trần nhà như vậy sẽ mất nhiệt do dẫn 
nhiệt với tốc độ 1/30 Btu/h với mỗi hiệu 
nhiệt độ là 1°F giữa hai mặt của trần. 

Bảng 20.4 trình bày độ dẫn nhiệt của 
các vật liệu khác hhau và giá trị R tính 
cho các tấm dầy linsơ của các vật liệu đó. 
Việc sử dụng các giá trị R thường chỉ hạn 
chế trong các vật liệu cách nhiệt thương 
mại, nhưng các giá trị của một số lớn vật 
liệu cũng được nêu để so sánh. 

Xem xét kĩ bảng trên ta thấy tại sao 
câu lạc bộ Sierra khuyên người đi bộ đường 
dài nên dùng cốc bằng thép không rỉ (hơn 
bằng nhôm) cho cà phê nóng. Không 


Chú ý, giá trị của k là theo hệ SI và của R là 


khí tù hãm cũng có giá trị R lớn như của các vật liệu xây dựng thương mại. Thực vậy, 
nhiều vật liệu có tính cách nhiệt là nhờ chúng có khả năng giữ các túi không khí cô lập. 
Ở vùng khí hậu lạnh, người ta dùng các kính cửa sổ đôi hay ba để giảm sự mất. nhiệt. 
Kính, bản thân nó không phải là chất cách nhiệt thật tốt. Không khí (hay các khí 
khác) giữa các tấm kính sẽ cách nhiệt tốt nếu nó bị tù hãm. (Điều này không xảy ra vì 
hiệu nhiệt độ qua bề dày lớp khí tạo nên sự tuần hoàn của khí và do đó có sự truyền 
nhiệt từ tấm kính nóng hơn sang tấm kính lạnh hơn). Giá trị cách nhiệt của một cửa 
số hầu như hoàn toàn do lớp biên mỏng (xem phần 16.19) của không khí tù hãm bám 
vào mỗi mặt của tấm kính. Tăng gấp đôi số tấm kính sẽ làm tăng gấp đôi số lớp biên 
cách nhiệt này. Từ bảng bạn còn có thể suy thêm rằng để có một tấm cách nhiệt có R- 
30 bạn có thể dùng hoặc một tấm 5,1 insơ bề dày bằng bọt poly urêtan, hoặc 93 insơ bề 
dầy bằng gỗ thông trắng, 18 ft bề dây kính cửa sổ hay 1,4 mi (dặm Anh) bề dầy bạc. 


Sự dẫn nhiệt qua một tấm phức hợp 


Hình 20.9 trình bày một phức hợp 
gồm hai vật liệu có độ dày L¡ và L; khác 
nhau, có độ dẫn k,, k ; khác nhau. Nhiệt 


Bình đô củ : 3 = HH ƯA : A2 
chứa Ộ của các mặt bên ngoài của các tấm 
án phức hợp là Tụ và Tẹ. Mỗi mặt của tấm có 
tại c 


diện tích A. Ta hãy tìm hiểu biểu thức 
cho tốc độ truyền nhiệt qua tấm với giả 
thuyết rằng sự truyền nhiệt là guá trình 





dừng, nghĩa là nhiệt độ tại một chỗ nào 


: - đó trong tấm và tốc độ truyền nhiệt đã 
HÌNH 20.9. Nhiệt được chuyển qua một tấm 


phức hợp gồm hai vật liệu khác nhau, độ đày được ổn định và không thay đổi đáng kế 
khác nhau, độ dẫn nhiệt khác nhau- Nhiệt theo thời gian. 


độ tại mặt tiếp xúc hai tấm vật liệu là T\. 


Ở trạng thái dừng, tốc độ truyền nhiệt qua một vật liệu là như nhau. Ta khẳng 
định được như vậy là vì nhiệt lượng truyền qua một vật trong một thời gian nào đó cũng 
là nhiệt lượng truyền qua vật liệu kia cùng trong khoảng thời gian đó. Nếu đó không 
đúng thì nhiệt độ trong tấm thay đổi và ta sẽ không có trạng thái dừng 

Gọi T, là nhiệt độ ở mặt tiếp xúc giữa hai vật liệu, ta có thể sử dụng phương trình 
20.18 để viết: 

k; A(T: - Ty) ý kị A(Ty - Tẹ) 


H= 20.21 
3 L. ( ) 

Giải phương trình 20.21 đối với T,, sau một vài biến đổi đại số nhỏ ta được: 
+.= KIL2Tẹ + kạL,T 28:13) 


kuLạ +k¿L;¡ 


47 


Thay giá trị T, vào một trong hai biểu thức của phương trình 20.21 ta suy ra: 
A(Th -T, 
H= ŒT - To) 


20.28 
Tế Thy ( ) 
— + — 
kỷ Zk¿ 
Phương trình 20.19 nhắc cho chúng ta L/k=R 
Ta có thể mỏ rộng 20.33 một số lượng bất kỳ của vật liệu dưới dạng: 
tư A(Tt - Tc 
H= A(Th - Tc) > (Ti c) (20.34) 
L >R 
*x 


Kí hiệu tổng ở mẫu số cho ta biết, phải cộng các giá trị của tất cả các vật liệu. 
Đối lưu 


Khi bạn nhìn ngọn lửa 

- của cây nến hay que diêm 
là bạn đang xem năng 
lượng nhiệt được truyền lên 
trên do đối lưu. Nhiệt lượng 
chuyển do đối lưu xảy ra 
khi một chất lưu, chẳng 
hạn không khí hay nước, 
đang tiếp xúc với một vật có 
nhiệt độ cao hơn nhiệt độ 
của chất lưu. Nhiệt độ của 


chất lưu tiếp xúc với vật 





nóng tăng lên và (trong đa 
số các trường hợp) chất lưu 
dãn nở-Vì nhẹ hơn chất lưu 


Các mô hình đối lưu thay đổi không ngừng có thể nhìn 
thấy trong cốccà phê đen nóng. Các vật mù, nhỏ làm tán xạ lạnh ở xung quanh, sẽ bị 
ánh sáng và hiện thành trắng nằm ngay trên vùng chất 
lỏng nóng dâng lên. Các đường đen hẹp, không có sương 
mù cho ta thấy chỗ chất lỏng bị lạnh và đi xuống. tĩnh 


dâng lên do lực đẩy thủy 


(xem h.90.10). Chất lưu lạnh hơn ở xung quanh rơi xuống để chiếm chỗ chất lưu nóng 
vừa dâng lên và dòng đối lưu hình thành. 

Đối lưu là một phần của nhiều quá trình trong tự nhiên. Đối lưu của khí quyển 
đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định các mô hình khí hậu toàn cầu và sự 


thay đổi thời tiết hàng ngày. 


48 


Những phi công 
lái tàu lượn và chim 
cùng tìm dòng nhiệt 
(dòng không khí ấm) 
dâng lên từ đất ấm 
hơn ở dưới giữ họ ở 
trên cao. Một sự 
truyền năng lượng 
khổng lồ xảy ra bên 
trong đại dương cũng 
nhờ một quá trình 
tương tự. Cuối cùng, 
năng lượng được 
chuyển tới bề mặt của 
Mặt Trời từ những lò 
hạt nhân tại tâm của 


nó bởi các vùng đối lưu 





khổng lồ mà đỉnh của 


nó có thể nhìn thấy 


HÌNH 20.10. Mitting mừng chiến thắng bóng đá ở Dartmouth được dưới dạng sự tạo hạt 
chiếu sáng bằng lửa trại dữ dội. Khi không khí bị nung nóng và ` MP 2t VN, Veb 
khí nóng từ ngọn lửa dâng lên, không khí lạnh hơn thôi vào chân của bể mặt Mặt Trời. 


của đống lửa trại. 


Bức xạ 





HÌNH 20.11. Một nhiệt đồ màu sắc giả cho thấy tốc độ mà năng lượng bị bức xạ từ các ngôi nhà dọc theo một 
đường phố. Tốc độ đó từ nhanh nhất đến nhỏ nhất đã được mã hoá theo màu: trắng, đỏ, hồng, lam và đen. 
Hãy ghi ra, làm sao bạn có thể biết nơi có cách nhiệt ở những bức tường, những rèm cửa lớn trên những cửa 
sổ và nhiệt độ cao hơn ở trần nhà trên tầng hai. 


Năng lượng từ Mặt Trời được trở đến chúng ta nhờ sóng điện từ truyền qua 
khoảng không gian vũ trụ gần như chân không. Nếu bạn đứng gần một ngọn lửa trại 
hay một lò sưởi mở, bạn cảm thấy ấm cũng do quá trình như vậy. Tất cả các vật phát 
ra bức xạ điện từ ấy vì một điều đơn giản là nhiệt độ của nó cao hơn không độ tuyệt 
đối (xem hình 20.11) và tất cả các vật liệu đều hấp thụ một số bức xạ nào đó từ các vật 
khác rơi vào nó. Nhiệt độ trung bình của Trái Đất chúng ta chẳng hạn vào khoảng 


49 


300K là do tại nhiệt độ đó Trái Đất bức xạ năng lượng vào không gian với cùng một 
tốc độ như năng lượng bức xạ mà nó nhận được từ Mặt Trời. Nếu nhiệt độ của Trái Đất 
thay đổi đột ngột do một điều kì điệu nào đó từ 300K tới 280K hay 320KE thì nó sẽ 
nhanh chóng nóng lên hay lạnh xuống tới 300K, để khôi phục lại sự cân bằng đáng 
yêu này của nó. 


Bức xa nhiệt 
từ trái đất 


Điện bách vá )21 /x1a Ấn. vo 005 te Me) SÉS: Son xeeCSSh 
—————-- 
ÈZ 10 10⁄s601506066-- MEN 5S 2-8 

- ý -Ÿ -_ ONENEUIOEEUNEEEESOEENG '.,.. đất 

Mặt trời : T„= 300 K 








HÌNH 20.13. Đối lưu lên phía trên qua áo khoác đen 


HÌNH 20.12. Bức xạ Mặt Trời bị chắn bởi Trái nóng hơn thì mạnh hơn so với qua áo khoác màu trắng. 
Đất và bị hấp thụ (phần lớn). Nhiệt độ T; của (Theo bài báo "Tại sao người du cư Ả rập mặc áo màu 
Trái Đất tự điều chỉnh tới giá trị, tại đó sự mất đen trong các sa mạc nóng? của A.Sh Koluit, 
nhiệt của Trái Đất đúng bằng nhiệt nó hấp thụ CR.Taylor, V.Finch and A.Borut. Nature, Vol. 283, 24 
từ Mặt Trời. tháng giếng, 1980. tr 373-374). 


Khi bạn đứng dưới ánh sáng chói chang của Mặt Trời, Mặt Trời sưởi ấm bạn vì da 
và quần áo bạn hấp thụ ánh sáng. Các nghiên cứu chứng tỏ rằng áo khoác màu đen 
của người Bedorin hấp thụ nhiều ánh sáng Mặt Trời hơn áo màu trắng, tới mức nhiệt 
độ của nó cao hơn tới 6° so với nhiệt độ áo màu trắng. Vậy thì tại sao, một số người 
muốn tránh sự nung nóng để có thể tổn tại ở những vùng xa mạc khắc nghiệt lại mặc 
áo màu đen? 

Câu trả lời là như sau: áo khoác đen nóng hơn làm ấm không khí bên trong áo. 
Không khí nảy dâng lên cao và ra ngoài qua các lỗ của vải, trong khi không khí bên 

ngoài bị hút vào qua lỗ hổng ở dưới áo khoác (hình 20.13). Vì thế áo vải đen làm tăng 
thêm luồng không khí lưu thông dưới áo khoác làm cho người Bedorin không nóng hơn 
người mặc áo trắng chút nào. Trên thực tế, điều đó có lẽ làm cho họ cảm thấy dễ chịu 
hơn: họ có một luồng gió liên tục qua thân thể. 





Bài toán mẫu 20.5 


Một tấm phức hợp (xem hình 20.9) diện tích A là 26 ft? được làm từ sợi khoáng 
dày 2,0 in và gỗ thông trắng dây 0,75 in. Hiệu nhiệt độ giữa các mặt cuả tấm là 65°E. 
Tìm tốc độ truyền nhiệt qua tấm. 


50 


——— 


Giải. Các giá trị R trong bảng 20.4 là với tấm dày l1in vậy giá trị R với sợi khoáng 
là 3,3 x 2 hay 6,6 ft” °F.h/Btu; với gỗ nó là 1,3 x 0,75 hay 0,98 cùng đơn vị như trên. 
Vậy tấm phức hợp có giá trị R là 6,6 + 0,98 = 7,58 ft? °F.h/Btu. Thay vào phương trình 


30.34 ta được: 


ä- âu 1). - '20ÐW 650p. — 
>R 7,58ftˆ°F.h/ Btu 
~ 990 Btuh ~ 65W (Đáp số) 


Như vậy, với hiệu nhiệt độ này, mỗi tấn cách nhiệt như thế sẽ truyền nhiệt liên 


tục ra ngoài với tốc độ 65 W. 





Bài toán mẫu 20.6 





hủy? (0). 7 “v6 


HÌNH 20.14. Bài toán mẫu 20.6. Một bức tường có 4 lớp, 
qua đó có sự truyền nhiệt ở trạng thái dừng. 


a) Nhiệt độ mặt tiếp xúc T, là bao nhiêu? 


Hình 20.14 trình bày tiết diện 
ngang của một bức tường làm bằng 
gỗ thông trắng độ dây L„ và bằng 
gạch độ dây L¿ (=39,0L,) ở giữa kẹp 
hai lóp vật liệu chưa biết với cùng 
độ dầy và hệ số dẫn nhiệt. Hệ số dẫn 
nhiệt của gỗ thông trắng là k, và 
của gạch là kạ (=0,5 k,). Diện tích A 
của tường chưa biết. Sự dẫn nhiệt 
qua tường đạt tới trạng thái dừng 
và chỉ biết nhiệt độ của các mặt tiếp 
xức' Hà Tị= 25°G, T;, # 20°, TT, = 
+:10°C. 


Giải: Chúng ta không thể tìm T, đơn giản bằng cách áp dụng phương trình 20.18 


từ lớp này qua lớp khác, bắt đầu từ lớp gỗ thông tiếp tục tiến theo tay phải, vì chúng 


ta không biết đầy đủ về các lớp trung gian. Tuy nhiên, vì sự truyền nhiệt đã đạt tới 


trạng thái dừng, nên ta biết rằng tốc độ truyền nhiệt qua gỗ thông H, phải bằng tốc độ 
truyền nhiệt qua gạch Hụ. Từ p.t 20.8 và hình 20.4, ta có thể viết các tốc độ đó là: 


T;—TT. T„ —T. 
H =kA bê hp H =k,A-#_—š 
a a tụ d d Lạ 
Cho H, = Hạ và giải theo T, ta được: 
kaba 


T,= 





Thay lạ = 2,0L„, kạ = 5,0 k„, và các giá trị đã biết của nhiệt độ ta tìm được: 


_ ka(0L,) 
xo KIDDE.T.. 


b) Nhiệt độ của mặt tiếp xúc Tạ là bao nhiêu? 


(2B°C - 20°C) + (-10°C) = -8°C (Đáp số). 


31 


Giải. Bây giờ ta biết T,, ta có thể tìm Tạ, ngay cả khi ta biết ít về các lớp trung 
gian. (Thực tế, đến đây bạn có thể đoán được đáp số), vì quá trình dẫn nhiệt là ở trạng 
thái dừng, nên tốc độ truyền nhiệt H, qua lớp b, bằng tốc độ lan truyền nhiệt H, qua 


lớp e. 
Vậy, từ 20.18 ta có: 
T,-Tạ _ Tạ — Tụ 


b e 


kyA 


Vì độ dẫn nhiệt k, = k, và độ dây các lớp bằng nhau L„ = L. nên ta có: 
- và = nu “ 
T,~T, _ 20°C+(-8°C) 


S0 ong TH SEDIM TS °% (Đáp số). 


Từ đó ta thấy vì các lớp trung gian có cùng hệ số dẫn nhiệt, nên trung điểm của 


chúng sẽ có nhiệt độ trung bình của các mặt ngoài. 


ÔN TẬP VÀ TÓM TẮT 
Nhiệt lượng 
Nhiệt lượng Q là năng lượng chuyển giữa một hệ và môi trường quanh nó vì có 


hiệu nhiệt độ giữa chúng. Nhiệt lượng có thể đo bằng jun (J), eœfo (cal), bkilôcalo 
(Cal hay Kecal) hoặc đơn uỷ đo lường nhiệt của Anh (Btu) với 


1Cal= 103eal = 3,969 Btu = 4168 J (20.1) 


Nhiệt dung uà nhiệt dung riêng 
Nếu cung cấp một nhiệt lượng Q cho một vật khối lượng m, thì độ biến thiên nhiệt 
độ T:; - T; liên hệ với Q bằng công thức: 

Q= CŒ; - T›, (20.9) 
trong đó €C là nhiệt dung của uật. Nhiệt dung riêng © của một chất (là nhiệt dung 
ứng với một đơn vị khối lượng (xem bảng 20.1) được định nghĩa bởi: 

Q = cm(T;- T;) (20.3) 


Nhiệt dung riêng phân tử gam (nhiệt dung ứng với một mol hay 6,09.10”? phân 
tử cơ bản của một chất) cho ta một quy tắc đáng chú ý giúp chúng ta hiểu những cơ 
chế tham gia trong sự hấp thụ nhiệt. Nhiệt dung riêng đo được tùy thuộc vào điều 
kiện của phép đo (dưới áp suất không đổi, hoặc thể tích không đổi chẳng hạn) và phải 


được xác định rõ ràng. 
Nhiệt lượng của quá trình biến đổi (nhiệt chuyển pha) 


Nhiệt lượng cung cấp cho một chất có thể làm thay đổi trạng thái vật lí của chất 
đó, thí dụ từ rắn sang lỏng hay từ lỏng sang khí. Lượng nhiệt cần thiết làm biến đổi 
ột đơn vị khối lượng của một chất là nhiệt biến đổi của quá trình đó; xem bảng 20.2 


mì vậy: 
Q=Lm (20.5) 


52 


Nhiệt hoá hơi L, là năng lượng cần phải cung cấp cho một đơn vị khối lượng chất 
lỏng để nó bay hơi hay là năng lượng cần phải lấy ra để làm cho một chất ngưng tụ. 

Nhiệt nóng chảy Ly là năng lượng cần phải cung cấp cho một đơn vị khối lượng 
chất rắn để nó nóng chẩy hay là năng lượng cần phải lấy ra để làm chất lỏng đông đặc. 


Công liên hệ tới sự thay đổi thể tích 


Một hệ cũng có thể trao đổi năng lượng với môi trường xung quanh nó qua công. 
Công W thực hiện bởi hệ khi nó dãn ra hay co lại từ một thể tích ban đầu V, tới một 
thể tích cuối V¿ được tính theo công thức: 

V 


f 
W= Jaw-= [pdv (20.11) 
Ÿ, 
Lấy tích phân là cần thiết vì áp suất p có thể biến thiên trong khi thể tích biến 
thiên. Công W cũng có hể được tính theo diện tích dưới đường cong p theo V biểu 
diễn sự biến thiên đó. (xem hình 20.4). 


Định luật thứ nhất của nhiệt động lực học 


Nguyên lý bảo toàn năng lượng cho một mẫu vật trao đổi năng lượng với môi 
trường xung quanh bằng công và nhiệt được phát biểu trong định luật thứ nhất của 
nhiệt động lực học, có thể tóm tắt dưới dạng: 


ABu = Buyw — Bụu =(Q — W (định luật thứ nhất) (20.12) 
hoặc đE„„ = dQ - dW (định luật thứ nhất) (20.13) 


E,„¡ là nội năng của một vật chỉ phụ thuộc vào trạng thái của nó (nhiệt độ, áp 
suất, thể tích). Q là nhiệt lượng trao đổi của hệ với môi trường xung quanh. Q là 
dương nếu hệ nhận nhiệt và làm âm nếu hệ mất nhiệt. W là công thực hiện bởi hệ. W 
là dương nếu hệ dãn ra chống lại ngoại lực tác dụng bởi môi trường xunh quanh và là 
âm nếu hệ co lại vì lực nào đó bên ngoài tác dụng. 

Q ouà W phụ thuộc uòo đường đi; còn Tụ, thì không. 

Trong một quá trình nhiệt động lực, nhiệt lượng trao đổi giữa hệ và môi trường 
quanh nó và công thực hiện bởi hệ, phụ thuộc vào chi tiết của quá trình đó: Chúng 
phụ thuộc vào đường đi. Tuy nhiên độ biến thiên nội năng của hệ lại không phụ thuộc 
vào quá trình. Nó chỉ phụ thuộc vào các trạng thái đầu và cuối của hệ. 


Áp dụng của định luật thứ nhất 
Định luật thứ nhất của nhiệt động lực áp dụng cho một số trường hợp đặc biệt: 
- Quá trình đoạn nhiệt: Q =0, AE„,= - W 
- Quá trình đẳng tích: W = 0, AB,„, = Q ¿ 
- Chu trình: AE,„¿=0,Q=W 
- Quá trình dãn từ do: Q= W =AR,„„ =0. 


53. 


Dẫn nhiệt- Đối lưu uà bức xg 


Tốc độ H mà nhiệt lượng được dẫn qua một tấm có các mặt được giữ ở nhiệt độ Tụ 
và Tc là: 
Tụ — T 
H=S9skA “HC (20.18) 
{ L 
trong đó A và L là diện tích của một mặt và độ dây của tấm, k là hệ số dẫn nhiệt của 
vật liệu (xem hình 20.8). Với các vật liệu xây dựng và cách nhiệt thương mại có dạng 
các tấm độ dây L, ta thường dùng nhiệt trở R (giá trị R với R = L/R). 

Đối lưu xẩy ra khi sự chênh lệch nhiệt độ gây ra sự chuyển động bên trong một 
chất lưu chuyển nhiệt. 

Bức xạ là nhiệt lượng được chuyển thông qua sự bức xạ năng lượng điện từ. Tất cả 
các vật đều bức xạ năng lượng và lượng này tăng lên khi nhiệt độ tăng. 

CÂU HỎI 

1. Nhiệt độ và nhiệt lượng thường lẫn lộn như trong câu: ”bánh trong lò ở nhiệt 
vừa phải”. Bằng các ví dụ hãy phân biệt hai khái niệm này càng kĩ càng tốt. 

2. Cho một thí dụ về một quá trình trong đó không có nhiệt truyền cho hệ hay lấy 
đi từ hệ nhưng nhiệt độ của hệ vẫn có thể thay đổi. 

3. Nhiệt lượng có thể coi như một dạng của năng lượng tích trữ như thế năng được 
không? Phải chăng một lời giải thích như thế là trái với quan niệm cho rằng nhiệt 
lượng là năng lượng trong quá trình truyền vì có độ chênh lệch nhiệt độ? 

4. Nhiệt lượng có thể cung cấp cho hệ mà không làm cho nhiệt độ của vật liệu 
tăng lên. Điều đó có trái với quan niệm cho rằng nhiệt lượng là năng lượng của quá 
trình truyền vì có chênh lệch nhiệt độ? 

5. Tại sao phải cung cấp nhiệt lượng cho băng đang tan khi mà rút cục, nhiệt độ 
của nó chẳng thay đổi chút nào? 

6. Giải thích sự kiện là khi có một lượng nước lớn ở gần chẳng hạn biển hay đại 
dương, thì nó có tác dụng giảm các cực trị nhiệt độ của khí hậu các vùng đất đó. 

7. Một chiếc quạt điện không những không làm lạnh không khí, nó làm lưu thông 
mà còn nung nóng nó chút ít. Vậy tại sao quạt làm mát bạn? 

8. Cả dẫn nhiệt đến truyền sóng đều bao hàm sự truyền năng lượng. Vậy có sự 
khác nhau nào về nguyên tắc giữa hai hiện tượng này. Giải thích. 

9. Khi một vật nóng làm ấm một vật lạnh phải chăng độ biến thiên nhiệt độ của 
chúng có cùng một độ lớn? Cho thí dụ. 

10. Một khối gỗ và một khối kim loại ở cùng một nhiệt độ. Khi những khối đó lạnh, 
kim loại cảm thấy lạnh hơn gỗ khi các khối đó nóng, kim loại cảm thấy nóng hơn gỗ. Giải 
thích? Tại nhiệt độ nào những khối đó cảm thấy nóng hay lạnh như nhau? 

11. Bạn sử dụng một chiếc thìa như thế nào cho tốt nhất để làm lạnh một cốc cà 
phê? Khuấy, đó là thực hiện công, dường như làm nóng cà phê hơn là làm lạnh nó đi. 


54 


12. Một lóp tuyết bảo vệ cây cối trong mùa đông như thế nào? Khi sự đóng băng 
có khả năng sảy ra, những người trồng chanh ở Florida thường vẩy nước lên quả, hi 
vọng rằng nước sẽ đóng băng? Làm như thế giúp ích như thế nào? 

13. Giải thích hiệu ứng gió lạnh mà trên Radio và TV các nhà khí tượng học nói 
đến trong mùa lạnh. 

14. Bạn đặt tay vào trong lò nóng để lấy chiếc xoong ra, ngón tay của bạn bị bỏng 
trên đĩa nóng. Tuy nhiên, không khí trong lò có cùng nhiệt độ như đáy xoong, nhưng 
lại không gây cháy tay bạn. Tại sao không? 

15. Tại sao ta dùng một lớp cách nhiệt dầy hơn ở gác lửng so với các bức tường 
của ngôi nhà? 

16. Có phải băng luôn ở 0°C không? Nó có thể ấm hơn không? Bạn có thể nói gì về 
hỗn hợp băng-nước? 

17. Giải thích tại sao tay bạn dính vào khay đựng đá bằng kim loại ngay khi bạn lấy 
nó từ tủ lạnh. : 

18. Nước trong ấm tạo nên các tiếng reo do bọt trong khi đun nóng tới sôi. Tuy 
nhiên, khi đã sôi thì lại yên lặng. Giải thích điều đó ra sao? (Gợi ý: Nghĩ tới số phận 
của bọt hơi nổi lên từ đáy ấm trước khi nước bị nung nóng đều). 

19. Trong một ngày mùa đông nhiệt độ bên trong của tường nhà thấp hơn nhiệt 
độ phòng, còn mặt ngoài của tường nhà thì cao hơn nhiệt độ bên ngoài. Giải thích. 

20. Cơ chế sinh lí duy trì nhiệt độ trong người trong một phạm vi giới hạn của 
nhiệt độ bên ngoài. Giải thích phạm vi đó được mở rộng về hai phía như thế nào khi 
dùng quần áo. 

21. Những yêu cầu gì về độ dẫn nhiệt, nhiệt dung riêng, hệ số nở mà các vật liệu 
dùng để chế tạo dụng cụ nấu ăn phải thỏa mãn? 

22. Giả thiết rằng, do một lí do lạ làng nào đó, các tấm thủy tỉnh cửa sổ một ngôi 
nhà được thay thế bằng những tấm nhôm có cùng độ dầy như tấm thủy tỉnh. Tốc độ 
truyền nhiệt qua các cửa sổ đó đã bị ảnh hưởng như thế nào? 

23. Nhiệt độ của một hệ cô lập (không tương tác với môi trường bên ngoài) có được 
bảo toàn không? Giải thích. 

24. Phải chăng. nhiệt lượng cũng giống như nội năng? Hãy cho một ví dụ trong 
đó.nội năng của hệ thay đổi mà không có nhiệt lượng truyền qua biên giới của hệ. 

2B. Bạn có thể nói là nội năng mà hệ nhận được hoặc do truyền nhiệt hoặc do thực 
hiện công được không? 

26. Nếu chỉ cho áp suất và nhiệt độ của một hệ thì nhiệt độ có luôn được xác định 
một cách đơn trị không? 


27. Thảo luận quá trình nước đóng băng, theo quan điểm của định luật thứ nhất 
của nhiệt động lực học. Nhớ rằng, băng chiếm một thể tích lớn hơn so với nước có cùng 
một khối lượng. 


28. Một phích chứa cà phê. Lắc mạnh phích. Coi cà phê là một hệ. 


S5 


a) Nhiệt độ của nó có tăng lên không? 

b) Có nhiệt lượng đã cung cấp cho hệ không? 
e) Có công thực hiện trên hệ không? 

d) Nội năng của hệ có thay đổi không? 

29. Ta đã thấy rằng “bảo toàn năng lượng” là định luật phổ biến của tự nhiên. 
Cùng một lúc, các nhà lãnh đạo quốc gia nhiều nước khuyến nghị chúng ta bảo toàn 
(tiết kiệm) năng lượng. Chẳng hạn lái xe chậm hơn. Giải thích hai nghĩa hoàn toàn 
khác nhau của những từ đó. 

30. Nhiệt lượng có thể truyền qua vật chất nhờ bức xạ không? Nếu có, hãy cho ví 
dụ. Nếu không hãy giải thích tại sao? 

31. Tại sao đồ nấu bếp bằng thép không rỉ thường có một lớp bằng đồng hay nhôm 
ỏ đây? 

32. Chú ý rằng, nhiệt có thể được truyền do đối lưu và bức xạ cũng như bằng dẫn 
nhiệt, hãy giải thích tại sao phích nước lại có hai vô được làm chân không và mạ bạc 
(như một cái gương). 

33. Một hồ đóng băng đầu tiên từ mật trên của hồ. Đối lưu có tham gia không. 
Còn dẫn nhiệt và bức xạ thì sao? 

34. Bạn đặt hai xô hỏ, một chứa nước nóng, một chứa cùng một khối lượng nước 
ấm, ngoài trời có nhiệt độ dưới 0°C. Xô nước nóng thực tế có thể sẽ đóng băng trước, 
tại sao? Điều gì xẩy ra nếu ta đậy 2 xô lại? 


BÀI TẬP VÀ BÀI TOÁN 


Mục 20.3. SỰ HẤP THỤ NHIỆT CỦA CHẤT LỎNG VÀ CHẤT RẮN 
1E. Có thể làm băng tan bằng cách mài khối này với khối khác. Hỏi phải tốn một 
công bao nhiêu jun nếu bạn muốn làm tan 1,00 g băng. 
2E. Một chất nào đó có khối lượng mỗi mol là 50 gimol. Khi cung cấp 314J nhiệt 
lượng cho 300 g chất này thì nhiệt độ của nó tăng từ 25,0°C đến 45,0°. 
a) Nhiệt dung riêng của chất đó là bao nhiêu? 
b) Có bao nhiêu mol của chất đó? 
e) Nhiệt dung riêng phân tử gam của chất đó là bao nhiêu? 
3E. Trong một ngôi nhà Mặt Trời, năng lượng của Mặt Trời được trữ trong các 
thùng chứa nước. Trong thời gian năm ngày đây mây của mùa đông cần 1,00.10° kecal 
để duy trì nhiệt độ trong nhà ở 22°C. Giả thiết rằng, nước trong thùng là 50°C và nước 
có khối lượng riêng 1,00.10Ỷ kg/m®, hỏi cần dùng bao nhiêu nước? 
4E. Một bác sĩ dinh dưỡng khuyến khích ăn kiêng bằng cách uống nước đá. 
Thuyết của ông là cơ thể cần phải đốt cháy năng lượng mỡ đủ để nâng nhiệt độ của 
nước từ 0°C đến nhiệt độ của người là 37C. Hỏi phải tiêu thụ bao nhiêu lít nước đá để 


56 


đốt cháy 454g (khoảng 1 Lb)mõ, giả thiết rằng thực hiện điều này cần có 3500 Cal? 
Tại sao không nên làm theo cách kiêng này? 1 lít = 10*em* Khối lượng riêng của nước 
là 1,00 g/em”. 

5E. Các tảng băng 
trôi trên Bắc băng dương 
là những mối nguy hiểm 
cho tàu bè (xem hình 
20.15) làm tàu phải tăng 
đường đi thêm khoảng 
30% trong mùa băng trôi. 
Có nhiều cách phá băng 
như: đặt chất nổ, thả bom, 
bắn ngư lôi, dùng đạn phá, 
khoan và phủ lên mặt các 
chất màu đen. Giả thiết 
rằng, trực tiếp làm băng 
tan bằng cách đặt một 





nguồn nhiệt 'trên băng. 
Cần bao nhiêu nhiệt lượng 


để làm nóng chẩy 10% của HÌNH 20.15. Bài tập ð tảng băng sinh ra từ một khối băng trôi tạo 
mô£ tảng băng 200.000 tấn ra mối nguy hiểm cho tầu thủy 


6E. Có bao nhiêu nước còn lại không đóng băng sau khi 50,3 kJ nhiệt lượng được 
lấy đi từ 260 g nước ban đầu ở nhiệt độ đóng băng? 


7E. Tính nhiệt lượng tối thiểu theo jun cần thiết để làm nóng chảy toàn toàn 130g 
bạc ban đầu ở 15,0°C. Giả thiết rằng, nhiệt dung riêng nhiệt nóng chảy trong suốt quá 
trình đốt nóng được cho ở bảng 90.1. 


8E. Một buồng được chiếu bằng 4 bóng đèn 100W (công suất 100W là tốc độ mà 
bóng đèn biến năng lượng điện thành nhiệt lượng và ánh sáng nhìn thấy). Giả thiết 
rằng, 90% năng lượng biến thành nhiệt lượng. Hỏi có bao nhiêu nhiệt lượng tăng thêm 
cho căn buồng trong 1,00h. 

9E. Hỏi phải cung cấp một lượng bơ là bao nhiêu (6,0 Cal/g= 6000 cal/g) để có 
năng lượng cần thiết cho một người khối lượng 160 Lb lên tới đỉnh núi Everet ở độ cao 
29.000 ft so với mặt biển? h 


10E. Một lực sĩ hoạt động tiêu hao toàn bộ năng lượng do ăn 4000 cal/ngày. Nếu 
anh ta giải phóng năng lượng trên với tốc độ không đổi thì sự biến đổi năng lượng này 
so với sự biến đổi của năng lượng của một bóng đèn 100W như thế nào? (công suất 
100W là tốc độ mà bóng điện biến đổi năng lượng điện thành nhiệt lượng và ánh sáng 
nhìn thấy). 


11E. Nếu nhiệt lượng cần thiết để nâng nhiệt độ một khối lượng m của nước từ 
68°F tới 78°F bằng một cách nào đó được biến đổi thành động năng chuyển động tịnh 
tiến của nước thì tốc độ của nước sẽ là bao nhiêu? 


51 


12E. Công suất được cung cấp với tốc độ 0,400 mã lực trong 2 phút để khoan một 
lỗ trong khối đồng khối lượng 1,60Lb. 
a) Nhiệt lượng sinh ra tính theo Btu là bao nhiêu? 
b) Nhiệt độ của đồng tăng bao nhiêu, nếu có 75% công suất làm nóng đồng? 
(Dùng 1 ft.Lb = 1,285 x 10Btu). 

18E. Một vật khối lượng ø,00 kg rơi từ độ cao 50,0 m và nhờ một liên kết cơ học 
làm quay một bánh xe có cánh khuấy 0,6 kg nước. Nước ban đầu ở 15°C. Nhiệt độ cao 
nhất mà nước lên tới là bao nhiêu? 

14E. a) Tính độ by Hi nhiệt độ khả dĩ của nước rơi từ độ cao 162 ft của thác 
Magara? 

b) Những nhân tố nào có xu hướng ngăn cản sự tăng này? 

15E. Một que đun điện nhúng nước dùng để đun sôi 100g nước cho một tách cà 
phê tan. Que điện ghi 200W có nghĩa là nó biến năng lượng điện thành nhiệt lượng ỏ 
tốc độ này. Tính thời gian cần thiết để đưa nước từ 23°C tới điểm sôi; bỏ qua mọi mất 
mát nhiệt lượng. 

16E. Một xe tải khối lượng 2200 kg chạy trên đường cao tốc với vận tốc 65,0m1⁄h 

a) Nếu bạn có thể dùng toàn bộ động năng đó làm bốc hơi nước ở 100°C thì có thể 
làm bốc hơi được bao nhiêu nước? 

b) Nếu bạn phải mua số năng lượng trên ở Công ty dịch vụ địa phương của bạn với 
giá 12 xu/kWh, thì bạn phải trả bao nhiêu? Hãy đoán đáp số trước khi bạn tính ra. 
Bạn có thể ngạc nhiên. 

17E. Một bát bằng đồng nặng 150g đựng 220g nước đều ở nhiệt độ 20,0°C. Một 
miếng đồng hình trụ khối lượng 300g ở nhiệt độ cao rơi vào bát nước làm nước sôi và 
biến 5,00g thành hơi. Nhiệt độ cuối của hệ là 100°Œ. Hỏi: 

a) Bao nhiêu nhiệt lượng đã truyền cho nước? 

b) Bao nhiêu nhiệt lượng đã truyền cho bát? 

e) Nhiệt độ ban đầu của hình trụ là bao nhiêu? 

18P. Tính nhiệt dung riêng của một kim loại từ các dữ liệu sau đây: Một thùng 
chứa làm bằng kim loại đó có khối lượng 3,6 kg chứa 14 kg nước. Thả một miếng kim 
loại khối lượng 1,8kg ban đầu ở nhiệt dộ 180°C vào nước. Thùng chứa và nước có nhiệt 
độ ban đầu là 16°C và nhiệt độ cuối của toàn bộ hệ là 18,0°€. 

19P, Một nhiệt kế khối lượng 0 ,055kg, nhiệt dung riêng 0,837 kJ/kgK trỏ giá tr] 
15,0°C. Sau đó nó được nhúng toàn bộ vào 0,300 kg nước, và nó chỉ cùng một nhiệt độ 
cuối của nước. Nếu giá trị mà nhiệt kế trỏ là 44,4°C, thì nhiệt độ của nước trước khi 
nhúng nhiệt kế là bao nhiêu? 

20P. Hỏi trong bao. nhiêu lâu một que đun nước công suất 2,0. AC huận nâng được 
nhiệt độ 40g nước từ 70 đến 100 °F? 

21P. Một lực sĩ cần giảm trọng lượng và quyết định làm điều đó bằng “nâng sắt”. 

a) Hỏi cần bao nhiêu lần nâng một vật nặng 80,0 kg lên độ cao 1,00 m để đốt cháy 
1Lb mỡ, giả thiết rằng khi đốt cháy lượng mỡ đó thì được nhiệt lượng 3500Cal. 


58 


b) Nếu cứ 2,00 giây vật nặng được nâng một lần, thì để làm điều nói trên cần bao 
nhiêu thời gian? 

22P. Một ô tô Buick khối lượng 1500 kg chuyển động với vận tốc 90 km/h thì phanh 
và dừng lại với một gia tốc hãm không đổi và không bị trượt sau một quãng 80m. Hỏi tốc 
độ trung bình của năng lượng nhiệt sinh ra trong hệ phanh là bao nhiêu? 

23P. Một buổi sáng, người chủ khi thức dậy thấy bếp đun bị hỏng bèn quyết định 
đun sôi nước cho cà phê của vợ mình bằng cách lắc nước trong phích. Giả thiết rằng, 
ông dùng 500 em” nước ở vòi ở nhiệt độ 59°F và nước rơi sau mỗi lần lắc ở độ cao 1,0ft; 
Người chủ lắc 30 lần trong mỗi phút. Bỏ qua sự mất mát nhiệt năng của phích, hỏi 
phải mất bao nhiêu thời gian lắc để nước sôi. 

_24P. Một khối lượng băng ở nhiệt độ tan, có khối lượng ban đầu 50,0 kg trượt dọc 
theo một mặt phẳng nằm ngang, bắt đầu với vận tốc 5,38 m/s, và cuối cùng dừng lại 
sau khi đi được quãng đường 28,3m. Tính khối lượng băng tan do ma sát giữa khối 
băng và mặt trượt (giả thiết tất cả các nhiệt lượng toả ra do ma sát đều truyền vào 
khối băng). ` 

2ðP. Nhiệt dung riêng của một chất thay đổi theo nhiệt độ theo quy luật e = 0,30+ 
0,14T + 0,023T”, với T tính theo °C và c tính theo cal/g.K.Tìm nhiệt lượng cần thiết để 
nâng nhiệt độ của 2g chất đó từ 5,0 °C tới 15 °C. 

26P. Trong một hệ đun nước bằng năng lượng Mặt Trời, năng lượng Mặt Trời thu 
thập từ những mặt ngoài của phần góp, nó làm nước lưu thông qua các ống của phần 
góp. Bức xạ Mặt Trời đi vào trong phần góp qua các lớp phủ trong suốt, làm nóng nước 
trong ống. Nước này được bơm vào các bình chứa. Giả thiết rằng hiệu suất của toàn bộ 
hệ là 20% (nghĩa là 80% năng lượng Mặt Trời bị mất khỏi hệ). Hỏi diện tích của phần 
góp là bao nhiêu khi cần nâng nhiệt độ của 200 ] nước trong bình chứa từ 90°C đến 40 
°C trong 1,0 giờ. Cường độ của ánh sáng Mặt Trời tới là 700W/m?. 

27P. Một phích cách nhiệt chứa 130 cm” cà phê nóng ở nhiệt độ 80°C. Bạn bỏ vào 
19g đá ở nhiệt độ tan để làm lạnh cà phê. Cà phê sẽ lạnh đi bao nhiêu độ khi nước đã 
tan hết. Coi cà phê như nước nguyên chất. 

28P. Phải trộn một khối lượng hơi nước sôi ở 100°C là bao nhiêu với 150 g nước đá 
ở nhiệt độ tan trong một bình chứa cách nhiệt để có nước lỏng ở 50°C. 

29P. Một người pha một lượng trà đá bằng cách trộn lẫn 500g trà nóng (chủ yếu là 
nước) với một khối lượng bằng nó nước đá đang tan. Nếu nhiệt độ ban đầu của trà là: 

a) 90°C. b) 70°C : 
Hỏi nhiệt độ và khối lượng của đá còn lại là bao nhiêu khi trà và đá đạt tới cùng 
một nhiệt độ. 

30P. a) Hai miếng băng lập phương khối lượng 50 gam được bỏ vào 200g nước trong cốc 
thủy tỉnh. Nếu nước ban đầu ở nhiệt độ 2ð°C và nếu băng lấy trực tiếp ở tủ lạnh ra có nhiệt độ 
-15°C thì nhiệt độ của cốc nước là bao nhiêu khi nước và băng ở cùng một nhiệt độ. 

b) Giả thiết rằng, nếu chỉ dùng một miếng băng thì nhiệt độ cuối của cốc nước là 
bao nhiêu? Bỏ qua nhiệt dung của thủy tỉnh. 


s9 


31P. Một vòng bằng đồng khối lượng 
20,0g có đường kính chính xác là 1,000000 1n 


~ 1.00200 1n. “ị 


ở nhiệt độ 0,000°C. Một quả cầu bằng nhôm F ước T 
có đường kính chính xác 1,00200 in ở nhiệt ẳ bộ 
: AI 


độ 100°C. Quả cầu đặt lên trên vòng (hình 


100% 
20.6) và cả hai tiến tới cân bằng nhiệt mà INg.. : 


Ẻ 0°C 





không mất nhiệt ra bên ngoài. Quả cầu lọt 
qua vòng đúng khi nhiệt độ cân bằng. Khối iệ vn 7s Bạn) 
lượng quả cầu là bao nhiêu? 

HÌNH 20.16. Bài toán 31 


32P. Một nhiệt lượng kế lưu lượng là một thiết bị để đo nhiệt dung riêng của chất 
lỏng. Nhiệt được cung cấp với một tốc độ biết trước cho dòng chất lỏng khi nó qua 
nhiệt lượng kế với một tốc độ không đổi. Đo hiệu nhiệt độ của dòng chất lỏng ở điểm 
vào và đầu ra ta có thể tính được nhiệt dung riêng cả chất lỏng. Giả thiết rằng một 
chất lỏng có khối lượng riêng 0,85g/cm” thổi qua nhiệt lượng kế với tốc độ khối 8,0 
em®/s. Nhiệt lượng cung cấp với tốc độ 250W bởi một cuộn dây điện và hiệu nhiệt độ là 
L5 °C được thiết lập trong điều kiện dừng giữa điểm vào và ra. Tìm nhiệt dung riêng 
của chất lỏng. 

33P. Dùng một cuộn dây nung mà năng lượng được truyền với một tốc độ không 
đổi cho một chất đặt trong một bình chứa cách nhiệt. Nhiệt độ của chất đó là một hàm 
số của thời gian. 

a) Trình bày bằng cách nào, ta có thể suy ra, từ thông tin nhận được, sự phụ 
thuộc nhiệt dung của vật vào nhiệt độ? 

b) Giả thiết rằng, trong một phạm vi nhiệt độ nào đó nhiệt độ T tỷ lệ với t, với t 
là thời gian. Nhiệt dung của vật phụ thuộc vào T như thế nào trong phạm vi này? 

34P*. Hai khối kim loại cách nhiệt với môi trường xung quanh. Khối thứ nhất, 
khống lượng m; = 3,16 kg, ở nhiệt độ T, = 17,0 °C, có nhiệt dung riêng lớn gấp 4 lần 
nhiệt dung riêng của khối thứ hai. Khối thứ 2 ở nhiệt độ T; = 47,0°C và hệ số nở đài là 
15,0x10-5/°C. Khi hai khối ghép với nhau để tiến tới cân bằng nhiệt thì diện tích của 
một mặt của khối thứ 2 giảm đi 0,0300 %. Tìm khối lượng của khối thứ 2. 


Mục 20.6. MỘT VÀI TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT CỦA ĐỊNH LUẬT THỨ NHẤT CỦA 
NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC. 

35E. Một mẫu khí giãn từ 1,0 đến 4,0m” trong khi áp suất của nó giảm từ 40 tới 
10Pa. Khí thực hiện bao nhiêu công nếu áp suất của nó thay đổi theo thể tích theo một 
trong ba quá trình mô tả trên giản đồ p-V ở hình 20.17. : 

36E. Giả thiết rằng một mẫu khí giãn từ 1 tới 4m” dọc theo đường đi B trong giản 
đồ p-V trình bày trên 20.18. Sau đó nó được nén trở lại 1m? theo hoặc đường A hoặc 
đường C. Tính công toàn phần thực hiện bởi khí trong cả chu trình cho mỗi trường 
hợp. 


60 


Ap suất Pa 


⁄ 





HÌNH 20.17. Bài tập 3ð 


⁄ 


Ap suất Pa 
t9 
© 


Ò :10.:.20: ä0: 40 


Thể tích (nỉ) 


HÌNH 20.18. Bài tập 36 





37E. Cho rằng có 200J công thực hiện trên một hệ và 70cal nhiệt lượng thoát ra khỏi 
hệ. Theo nghĩa của định luật thứ nhất của nhiệt động lực, những giá trị sau đây là bao 
nhiêu (tính cả dấu đại số) a) W2? b)Q?và c) AE,,? 


38E. Một hệ nhiệt động lực đi từ 
một trạng thái đầu A sang một trạng 
thái khác B và quay trở lại A qua 
trạng thái C như trình bày theo 
đường ABCA trên giản đồ p-V của 
hình 20.19a. 

a) Điền vào bảng trên hình 
20.19b bằng cách thêm vào hoặc + 
hoặc - cho mỗi đại lượng nhiệt động 
lực ứng với quá trình. 

b) Tính giá trị bằng số của công 
thực hiện bởi hệ cho chu trình ABCA. 


39E. Chất khí trong một buông 
chứa thực hiện một chu trình như 
ta thấy trên hình 20.20. Xác định 
nhiệt lượng toàn phần cần cung cấp 
cho hệ trong quá trình CA nếu 
nhiệt lượng cung cấp Qxp trong quá 
trình AB là 20,02 và không có nhiệt 
lượng trao đổi trong quá trình BC 
và công toàn phần thực hiện trong 
chu trình là 15,01. 


Iint 


Ap suất Pa 


“ 





0 I0: 20- 5Ð 410 
Thể tích (m) 
(a) 


HÌNH 20.19. Bài tập 38 


B 


Ap suất Pa 


“ 


Thể tích (mỶ) 


HÌNH 20.20. Bài tập 39 


(b) 


40E. Chất khí trong buồng chứa chịu một quá trình biến đổi trình bày trên 
giản đồ p-V của hình 20.31. Tính nhiệt lượng toàn phần cần cung cấp cho hệ trong 


chu trình này. 


61 





bì 
`.80 
` I 
ø 
2.50 : 
`< Điểm đầu 
10 
Ị | 
0 "10 90 30 40 J8 tùi 
Thể tích (mỶ) (a) (b) 
HÌNH 20.21. Bài tập 40 HÌNH 20.22. Bài tập 41 


41P. Hình 90.29a trình bày một xilanh chứa chứa khí được đậy bằng một píttông 
di chuyển được. Xilanh được giữ trong một hỗn hợp nước-nước đá. Píttông được đẩy 
nhanh xuống phía đưới từ vị trí 1 đến vị trí 2. Píttông được giữ ở vị trí 2 tới khi khí lại 
có nhiệt độ của hỗn hợp nước-nước đá sau đó lại được nâng lên chậm về vị trí 1. hình 
20.99b là giản đồ p-V của quá trình. Nếu 100g nước đá tan trong chu trình, thì công 
thực hiện trên hệ là bao nhiêu? 

42P. Khi một hệ được chuyển trạng thái ¡ 
sang trạng thái f theo đường iaf trên hình 20.23 
thì Q = 50 cal và W = 20 cal. Theo đường Ibf thì 
Q = 36 cal. 

a) W là bao nhiêu theo đường Ibf ? 

b) Nếu W = -13 cal cho đường cong quay trở 
lại f¡, thì Q là bao nhiêu? : 





e) Cho AB„„ = 10 cal, vậy AE, là bao Thể tích 
nhiêu? 
d) Nếu AE,„„ = 32 cal, thì Q là bao nhiêu -_ HÌNH 20.23. Bài toán 42 


cho các quá trình ïb và bf? 

43*P. Một xilanh có píttông khít bằng kim 
loại khối lượng 2,0kg, tiết diện ngang là 2,0em? 
(hình 90.34). Xilanh chứa nước và hơi ở nhiệt độ 
không đổi. Ta quan sát thấy píttông di chuyển 
chậm xuống dưới với tốc độ 0,30 em/s vì nhiệt 
truyền qua thành ra khỏi xilanh. Khi xảy ra điều 
này, có một chút hơi ngưng tụ lại trong xilanh. 
Khối lượng riêng của hơi nước là 6,0.101g/cm3, 
áp suất khí quyển là 1,0 atm. 

(a) Tính tốc độ ngưng tụ của hơi nước. 





(b) Nhiệt thoát khỏi xilanh với tốc độ bao bây 
nhiêu? 

(c) Tốc độ biến thiên nội năng của hơi nước Hà V 2634 Bãi toán a9, 
và nước bên trong xilanh là bao nhiêu? 


62 


Mục 20.7. SỰ TRAO ĐỔI NHIỆT 


44E. Tốc độ dẫn nhiệt trung bình qua bề mặt Trái Đất ở Bắc Mi là 54 mW/m? và 
độ dẫn nhiệt trung bình của đá ở gần mặt là 2,50 W/m.K. Giả thiết bề mặt có nhiệt độ 
10°C, vậy nhiệt độ phải là bao nhiêu ở độ sâu 35,0 km (gần đáy của lớp vỏ). Bỏ qua 
nhiệt lượng sinh ra do sự có mặt của các nguyên tố phóng xạ. 
4BE. Độ dẫn nhiệt của thủy tỉnh pyrex ở 0°C là 2,9.10-3 cal/cm.°C 
a) Tính giá trị này theo W/m.k và theo Btu/f.°F.h. 
b) Giá trị R của 1 tấm bằng thủy tinh này dầy 1in là bao nhiêu? 
46E. a) Tính tốc độ dẫn nhiệt qua quần áo của một người trượt tuyết trong quá 
trình dừng theo các dữ kiện: diện tích bề mặt của thân thể 1,8m?, quần áo dày 1,0em, 
nhiệt độ của da 33°C, trong khi mặt ngoài của quần áo lại ở nhiệt độ 1,0°C, độ dẫn 
nhiệt của quần áo là 0,040 W/m.K. 
b) Đáp số câu (a) sẽ thay đổi thế nào nếu sau khi ngã quần áo của người trượt 
tuyết ướt đẫm vì nước? Giả thiết rằng độ dẫn nhiệt của nước là 0,60 W/m.K. 
47E. Xét một tấm như ở hình 20.8. Giả thiết rằng L = 25,0 cm; A = 90,0 cm? và 
vật liệu là đồng. Nếu Tụ = 125°C, T, = 10,0°C và trạng thái là dừng, hãy tìm tốc độ 
truyền nhiệt qua tấm. 
48E. Một thanh đồng hình trụ dài 1,2m, tiết diện ngang 4,8 cm? được cách nhiệt để 
tránh mất mát nhiệt qua mặt của nó. Ở các đầu của nó được duy trì một hiệu nhiệt độ 
100°C bằng cách nhúng một đầu vào hỗn hợp nước - nước đá, còn đầu kia ở hơi nước sôi. 
a) Tìm tốc độ dẫn nhiệt dọc theo dây. 
b) Tìm tốc độ băng tan ở đầu lạnh. 
49E. Chứng tỏ rằng nhiệt độ T, của mặt tiếp giáp của một tấm phức hợp (xem 
hình 20.10) được tính theo công thức: 
R,Tụ +R;Te 
R,+R; 
B0E. Chứng minh rằng trong một tấm phức hợp như ở hình 20.25a độ biến thiên 
nhiệt độ qua mỗi phần tỉ lệ nghịch với độ dẫn nhiệt. 


T, = 





HÌNH 20.25. Bài tập 50 và Bài toán ð2. HÌNH 20.26. Bài tập 51. 
B1E. Bốn miếng cách nhiệt hình vuông bằng hai vật liệu khác nhau, cả bốn có 
cùng độ dây và diện tích A, được dùng để che một lỗ hổng có diện tích 2A. Điều này có 
thể thực hiện theo một trong hai cách trình bày ở hình 20.26. Cách bố trí nào (a) hay 
(b) cho ta mất ít nhiệt hơn nếu k; # k, ? 


63 


59P. Hai thanh kim loại hình chữ nhật như nhau được hàn nối đầu với nhau như 
ở hình 30.95a và 10.J nhiệt lượng được dẫn qua dây trong thời gian 2,0 phút khi quá 
trình là dừng. Hỏi mất bao nhiêu thời gian để 10J nhiệt lượng truyền qua dây, nếu 
chúng được hàn với nhau như ở hình 20.25b. 

53P. Tính tốc độ dẫn nhiệt qua hai cửa ra vào cao 2,0 m rộng 0,75 m. 

a) Một cửa làm bằng tấm nhôm dày 1,ỗ mm và kính dầy 3,0 mm phủ 75% diện 
tích (điện tích của khung bỏ qua). 

b) Cửa thứ hai làm hoàn toàn bằng gỗ thông trắng dày trung bình 2,5 cm. Sự 
giảm của nhiệt độ qua mỗi cửa là 38°C và xem bảng 20-4. 


^ Z ` ` “ 9, đã T-E2N EX IS V056 PƠN 
54P. Một cách trình bày lí tưởng hoá | ị | ị v 








+90 —_—  n liệu —ae-veeessesoenssee 


nhiệt độ của không khí dưới một dạng hàm Bầu trong Bên hgoài ` 
của khoảng cách từ một cửa sổ đơn trong một _ = ' 








ngày mùa đông lặng gió được trình bày trên 0.50 ¿m 
hình 90.37. Kích thước của cửa sổ là 60em x 
60 em x 0,5 em. Giả thiết nhiệt lượng được 
dẫn theo đường vuông góc với cửa sổ, từ điểm 
cách cửa sổ 8,0 em ở phía này tới điểm cách 
cửa sổ 8,0 em ở phía kia. l6 toïc se 


a) Tốc độ dẫn nhiệt qua cửa số là bao nhiêu? 


+50 


“ri nn 


Nhiệt độ (°C) 








(gợi ý: Độ giảm nhiệt độ qua cửa số thủy Khoảng cách (cm) 
tỉnh là rất nhỏ) HÌNH 20.97. Bài toán 54 

b) Đánh giá hiệu nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài của các mặt thủy tình. 

BBP. Một thùng chứa nước lớn hình trụ có đường kính đáy là 1,7m làm bằng sắt 
nôi hơi dày 5,2mm. Khi nước được đun nóng, khí cháy phía dưới có thể duy trì hiệu 
nhiệt độ là 2,3°C giữa mặt trên và dưới của tấm đáy. Có bao nhiêu nhiệt lượng truyền 
qua tấm đáy trong 5,0 phút ? (Sắt có độ dẫn nhiệt là 67 W/m.K). 

56P. a) Tốc độ mất nhiệt tính ra oát trên mét vuông (W/m°) qua một tấm kính cửa sổ 
dày 3mm là bao nhiêu nếu nhiệt độ bên ngoài là - 20°F và nhiệt độ bên trong là + 72FE. 

b)ạ Một cửa sổ được lắp có chiều dây các tấm thủy tỉnh như nhau, nhưng có khe 
không khí dầy 7,Bcm giữa chúng. Tốc độ mất nhiệt là bao nhiêu nếu giả thiết rằng dẫn 
nhiệt là cơ chế mất nhiệt quan trọng nhất. 

57P. Một thùng chứa nước để ở ngoài 
trời trong thời tiết lạnh và một tấm băng 
dây 5,0 em được tạo thành trên bề mặt 
(hình 20-28). Không khí trên lớp băng có 
nhiệt độ -10°C. Tính tốc độ tạo thành băng 
(ra centimét trên giờ) từ mặt dưới của lớp 
băng. Lấy độ dẫn nhiệt và khối lượng riêng 
của băng là 0,0040 cal/s.cm.°C và 0,92 
gicm°. Giả thiết nhiệt lượng không truyền 
qua thành và đáy thùng. 





HÌNH 20-28. Bài toán ð7. 


64 


Bñ8.P. Băng được tạo thành trên một cái ao nông và trạng thái dừng được thực 
hiện khi nhiệt độ không khí trên băng là -5,0°C và ở đáy là 4°C. Nếu độ sâu của cả 
băng và nước là 1,4m thì lớp băng dầy bao nhiêu ? (Giả thiết rằng độ dẫn nhiệt của 
băng và của nước lần lượt là 0,40 và 0,12 cal/m.°C. s). 

59.P. Ba thanh kim loại làm bằng đồng, nhôm và đồng thau mỗi thanh có độ dài 
6,00 cm và đường kính 1,00 em. Những thanh này được đặt nối tiếp nhau, thanh nhôm 
ở giữa. Hai đầu tự do của đồng và đồng thau được duy trì lần lượt ở nhiệt độ sôi và 
nhiệt độ đóng băng của nước. Tìm nhiệt độ ở trạng thái dừng của chỗ nối đồng-nhôm 
và nhôm-đồng thau. Độ dẫn nhiệt của đồng thau là 109 W/m.K. 

60.P*. Một bức tường ghép làm bằng một khung kích thước 20 ft x 19 ft do 16 nẹp 


thẳng đứng "hai nhân bốn", dài 19ft được đặt sao cho tâm của nẹp cách nhau 1ổin. Mặt 
ngoài của tường được gắn bằng tấm gỗ dán dày 1/4 in (R = 0,30) và các thanh gỗ thông 
trắng dày 3/4 in (R = 0,98). Mặt trong được gắn bằng các tấm gỗ ép (R = 0,47). Khoảng 
không gian giữa các nẹp được phủ bằng bọt polyurêtan (R = 5,9 cho một lớp dầy 1 in). 
Nẹp thẳng đứng "hai nhân bốn" có kích thước 1,75 in x 3,75 in, giả thiết chúng được làm 
bằng gỗ R = 1,3 với một tấm dầy 1 in. 

a) Tốc độ truyền nhiệt qua bức tường là bao nhiêu khi hiệu nhiệt độ là 30°F? 

b) Giá trị R của tường ghép là bao nhiêu? 

c) Tỉ số của diện tích tường chứa nẹp so với diện tích bọt polyurêtan là bao nhiêu? 


đ) Tỉ số nhiệt lượng truyền qua phần nẹp so với phần bọt polyurêtan là bao nhiêu? 


BÀI TOÁN BỔ SUNG 


61. Một mẫu chất khí biến đổi từ một 
trạng thái đầu a tới trạng thái cuối b theo 
ba đường khác nhau (quá trình) như mô 
tả trên giản đồ pV, h.20.29. Nhiệt lượng 
cung cấp cho khí trong quá trình 1 là 
10p,V,. Tính theo p;V,, 

a) Nhiệt lượng cung cấp cho khí trong 





quá trình 2? ý Thể tích 
b) Độ biến thiên nội năng của khí HÌNH 20-39. Bài toán 61 
trong quá trình 32 : 


62. Cần bao nhiêu cục nước đá 20g, có nhiệt độ ban đầu -10°C cho vào 1,01 nước 
chè nóng, nhiệt độ ban đầu 90°C để nhiệt độ cuối của hỗn hợp là 10°C. Giả thiết rằng 
tất cả nước đá tan trong hỗn hợp cuối và nhiệt dung riêng của nước chè bằng nhiệt 
dung riêng của nước. 

63. Một mẫu khí dẫn từ thể tích và áp suất ban đầu là 1,0 m và 10 Pa tới thể tích 
cuối là 2,0m?. Trong quá trình dẫn, áp suất và thể tích liên hệ với nhau theo phương 
trình p= aV?, trong đó a = 10N/m?. Xác định công thực hiện bởi khí trong quá trình 
giãn này. 


65 





TIỂU LUẬN 6 





SỰ SÔI VÀ HIỆU ỨNG LEIDENEROST 


jJearl Walker 
Trường Đại học Quốc gia Cleueland 


Nước sôi như thế nào! Đó là điều 
thường gặp quá nên có lẽ bạn chẳng hề 
chú ý chút nào tới những tính chất lạ 
lùng của nó. Một số tính chất của nó rất 
“quan trọng trong các ứng dụng công 
nghiệp, trong khi đó một số tính chất 
khác lại được dùng là cơ sở cho những ảo 
thuật nguy hiểm thực hiện bởi các người 
liều lĩnh trong các buổi trình diễn ở các 
lễ hội hoá trang. 





Cho nước vào xoong và đun nóng từ 
phía dưới bằng một ngọn lửa hay một bếp 
điện. Khi nước ấm, các phân tử không khí 


jJearL Walber là giáo sư uậột hòa tan trong nước bị đẩy khỏi nước, tụ 
lí tại trường đại học quốc gia tập thành các bọt nhỏ theo các đường 
Cleueland. Ông tốt nghiệp cử sước ở đáy xoong. Các bọt khí phông dần 
nhân uật lí ở MIT uò tiến sĩ uột lên, tách khỏi các đường sước ở đáy xoong 
lí ở trường đạt học tổng hợp và nổi lên mặt nước. Chúng vừa tách ra, 
Maryland. Từ 1977- 1990 ông thì lại có bọt khác được tạo thành ở vết 
hướng dẫn "các nhà bhoa học sước và tách ra cho tới khi nào lượng 
nghiệp dư” khoa bhoua học Mĩ. không khí hoà tan trong nước bị rút hết. 
Cuốn sách của ông Xiếc bay uật _— Sự tạo thành các bọt khí chỉ là dấu hiệu 
lí uới các câu trả lời đã được mới bị nung nóng chứ không hề dính 
xuất bản bằng 10 thú tiếng. dáng gì đến sự sôi. 


Nước để phô trực tiếp ra ấp suất khí quyển sẽ sôi ở một nhiệt độ nào đó mà thỉnh 
thoảng ta vẫn gọi là nhiệt độ sôi chuẩn Ts. Thí dụ Ts vào khoảng 100°C khi ấp suất 
khí quyển là 1,00 at. Vì nước ở đáy xoong không trực tiếp tiếp xúc với khí quyển nên 
nó giữ nguyên ở thể lỏng ngay cả khi nhiệt độ của nó quá nhiệt cao hơn Ts một vài độ. 
Trong suốt quá trình đó nước liên tục được trộn lẫn do đối lưu làm nước nóng sôi lên, 
nước lạnh chìm xuống. 


Nếu bạn tiếp tục làm tăng nhiệt độ xoong thì lớp nước ở đáy bắt đầu bay hơi, các 


_66 


phân tử nước tập hợp trong những bọt hơi nhỏ trong các đường sước lúc này khô. giai 
đoạn này của sự sôi thể hiện ở những tiếng "bục" reo và có thể "sùng sục". Nước hầu 
như reo lên sự không hài lòng vì bị nung nóng. Mỗi khi bọt hơi nước dãn lên phía trên 
trong vùng nước lạnh hơn chút xíu, bọt hơi bất thình lình xẹp xuống vì hơi trong nó bị 
ngưng tụ. Mỗi lần xẹp lại phát ra âm thanh chính là tiếng réo mà bạn nghe thấy. Khi 
nhiệt độ cả khối nước tăng lên, những bọt này có thể không xẹp đến khi bứt khỏi 
đường sước ở đáy nồi và lên được một phần đường tới mặt nước. Giai đoạn này của sự 
sôi được đặt tên là "bọt hơi nước cô lập" trong hình 1. 


Nếu bạn tiếp tục tăng nhiệt độ 
của xoong lên nữa, tiếng reo của các 
bọt bị vỡ (xẹp) lúc đầu nghe to hơn sau 
mất hẳn. Tiếng reo này sẽ bé đi khi cả 
khối lỏng đủ nóng để những bọt hơi 
đạt tới mặt nước. ở đây chúng võ ra 
làm tóe nước chút ít. Nước bây giờ 
hoàn toàn sôi. 


Tốc độ truyền nhiệt 


Nếu nguồn nhiệt của bạn là một 
bếp lò thì câu chuyện có thể dừng ở 





Nhiệt độ của xoong trên T s (9 C) đây. Tuy nhiên xác lò của, phòng thí 
nghiệm, bạn có thể tăng tiếp tục nhiệt 
HÌNH 1. Đường cong sôi của nước độ của xoong. Những bọt hơi tiếp tục 


trở nên nhiều và rời khỏi các đường sước nhiều hơn đến nỗi chúng dính với nhau tạo 
thành một cột hơi vùng vẫy hỗn độn và mãnh liệt lên phía trên, thỉnh thoảng gặp 
những "đám" hơi đã thoát ra từ trước. 

Sự sản sinh ra các bọt và cột hơi được gọi là sô¿ £heo tâm vì việc tạo thành và lớn 
lên của các bọt khí tuỳ thuộc vào các đường sước ở đáy xoong dùng làm tâm sôi (nơi 
hình thành bọt). Khi bạn tăng nhiệt độ của xoong tốc độ truyền nhiệt cho nước tăng. 
Nếu bạn tiếp tục nâng nhiệt độ của xoong quá giai đoạn tạo thành cột và đám thì sự 
sôi chuyển sang một giai đoạn mới gọi là chế độ chuyển tiếp. Tiếp theo đó là nếu tăng 
nhiệt độ của xoong lại làm giảm tốc độ truyền nhiệt cho nước. Sự giảm này không phải 
là nghịch lí. Trong chế độ chuyển tiếp phần lớn đáy xoong bị bao phủ bởi một lóp hơi. 
Vì hơi nước dẫn nhiệt kém hơn độ dẫn nhiệt của nước khoảng một bậc, nên sự truyền 
nhiệt cho nước bị giảm đi. Xoong càng nóng hơn sự tiếp xúc trực tiếp giữa nước và đáy 
xoong càng giảm và sự truyền nhiệt lượng càng kém. Tình huống này có thể nguy 
hiểm trong một bình trao đổi nhiệt, có nhiệm vụ chuyển nhiệt từ một vật nóng. Nếu 
nước trong bình trao đổi nhiệt này được để chuyển sang chế độ chuyển tiếp thì vật có 
thể bị đun quá nhiệt tới mức bị phá hủy vì sự truyền nhiệt lượng thoát ra từ nó bị 
giảm. Giả thiết rằng bạn tiếp tục nâng nhiệt độ của xoong lên nữa. Cuối cùng thì toàn 
bộ đáy xoong bị phủ bởi một lớp hơi nước - và nhiệt lượng chuyển chậm chạp cho nước 
phía trên do bức xạ và do dẫn nhiệt dần dần. Giai đoạn này gọi là "sự sôi màng". 


Dầu bạn không thể thu được sự sôi màng trong chiếc xoong đựng nước ở trên bếp 


67 


lò nhưng nó rất thường thấy trong bếp. Bà tôi một lần đã trình diễn sử dụng nó như 
thế nào để biết khi nào chảo của bà đủ nóng để làm bánh sữa. Sau khi người nung 
nóng cái chảo không một lúc, người vấẩy vào chảo vài giọt nước. Những giọt nước này 
sèo sèo và biến đi trong vài giây. Sự biến mất nhanh của chúng chứng tỏ cho bà tôi 
biết chảo chưa đủ nóng để làm bánh sữa. Sau khi đun nóng chảo thêm một lúc, người 
lập lại cách thử trên nhưng cho nhiều nước hơn một chút. lần này các giọt nước gộp lại 
với nhau, nhẩy trên kim loại, kéo dài hàng phút trước khi chúng biến mất. Chảo bây 
giờ mới đủ nóng để làm bánh sữa. 

Để nghiên cứu sự trình diễn 
của người, tôi chuẩn bị một tấm 
kim loại phẳng để nung bằng cái 
bếp ở phòng thí nghiệm. Trong 
khi điều khiển nhiệt độ của tấm 
với một cặp nhiệt điện, tôi cẩn 
thận nhỏ một giọt nước cất từ 
một ống tiêm lên trên tấm. Giọt 
nước rơi vào vết lõm do tôi đã tạo 


Thời gian tồn tại (s) 


nên trên tấm bằng búa bi. ống 
tiêm cho phép nhỏ các giọt nước 
như nhau. Mỗi lần nhỏ một giọt 
nước, tôi lại đếm thời gian nó tồn 
tại trên tấm. Sau đó tôi vẽ đồ thị, 





Nhiệt độ tấm (2C) Ẩn VỆ : V306 S 
thời gian tổn tại của giọt theo 
HÌNH 2. Thời gian tôn tại của giọt nước : nhiệt độ tấm (hình 2). 


trên tấm nóng. 


Đồ thị có một đỉnh lạ làng. Khi nhiệt độ của tấm ở giữa 100 và chừng 200°C, mỗi 
giọt nước trải ra trên mặt tấm thành một lớp mỏng và bay hơi nhanh. Khi nhiệt độ 
khoảng 200°C thì giọt nước nhỏ trên tấm gộp lại và tồn tại tới hàng phút. Khi nhiệt độ 
tấm cao hơn nữa các giọt nước gộp lại không tồn tại lâu như vậy. Thí nghiệm tương tự 
với nước máy thì cho một đồ thị có đỉnh tù hơn, có lẽ do những hạt bụi lơ lửng trong 
giọt nước phá thủng lớp hơi nước, dẫn nhiệt vào trong giọt nước. 

Sự kiện giọt nước tồn tại lâu khi nhỏ trên kim loại ở nhiệt độ cao hơn nhiệt độ sôi 
của nước lần đầu tiên do Hermann Boerhaave phát hiện năm 1739. Nó không được 
nghiên cứu nhiều cho đến năm 1756, khi Johann Gottlieb Leidenfrot công bố: "Bàn về 
một vài tính chất của nước thường". Vì công trình của Leidenfrot mãi đến năm 1965 
vẫn không được dịch từ tiếng Latinh nên vẫn chưa được nhiều người đọc. Tuy nhiên, 
tên của ông ngày nay gắn với hiện tượng này. -Hơn nữa, nhiệt độ ứng với đỉnh của đồ 
thị như tôi đã làm gọi là điểm Leidenfrot. 

Leidenfrot tiến hành thí nghiệm của mình bằng một thìa sắt nung nóng đỏ trên lửa 
của một lò sưởi. Sau khi nhỏ một giọt nước vào thìa ông đếm thời gian tồn tại theo nhịp 
con lắc. Ông nhận thấy rằng có vẻ như nước hút ánh sáng và nhiệt từ chiếc thìa để lại 
một vết sẫm hơn so với phần còn lại của chiếc thìa. Giọt thứ nhất ở trên thìa kéo dài 


68 


30s, trong khi giọt tiếp theo kéo dài chỉ 10s và những giọt tiếp theo kéo dài chỉ vài giây. 
Leidenfrot đã hiểu sai sự chứng minh của mình vì ông không nhận thức được rằng 
giọt nước kéo dài lâu hơn là sự sôi thực sự. Tôi giải thích theo thí nghiệm của tôi. Khi 
nhiệt độ của tấm kim loại thấp hơn điểm Leidenfrot, nước trải ra trên tấm và dẫn 
nhiệt nhanh ra khỏi nó làm nó bay hơi hoàn toàn trong vài giây. Khi nhiệt độ bằng 
hoặc cao hơn điểm Leidenfrot, mặt dưới của giọt nước nhỏ trên tấm hầu như bị bay hơi 
tức khắc. áp suất của khí trong lớp hơi này ngăn cản phần còn lại của giọt nước, không 


cho nó tiếp xúc với tấm (hình 3). Lớp này vì vậy 





¬ Chân bế Ƒ ng ` z 3 „ _Giot nước 
che chở và đỡ lấy giọt nước ở phút sau. Lớp này vé 
luôn được bổ sung nhờ nước bốc hơi thêm từ Lớp hơ 
mặt dưới của giọt nước do bức xạ và dẫn nhiệt 
qua lớp đó từ tấm kim loại. Tuy lớp có chiều 
À : 2.27 5A VÀ: Đi ; K — ..`. 
dây bé hơn 0,1mm ở gần biên giới phía ngoài và 


khoảng 0,2mm ở tâm, nó vẫn làm chậm đáng kể 
HINH 3. Tiết diện cắt ngang của 


quá trình bay hơi của nước. Si tìwô Tếtdorátov 


Sau khi đọc bản dịch công trình nghiên cứu của Leidenfrot, tôi chợt nhớ tới bài 
mô tả về xảo thuật kì lạ đã được thực hiện trong quá trình diễn vào dịp hội hoá trang 
vào đầu thế kỷ. Theo người ta mô tả, người trình diễn có thể nhúng ngón tay ướt của 
mình vào chì nóng chẩy. Giả thiết rằng xảo thuật không có một chút thủ đoạn quỷ 
quyệt nào, tôi phỏng đoán rằng điều này phải liên quan đến hiệu ứng Leidenfrot. 
Ngay khi ngón tay ướt của người trình diễn chạm vào kim loại bỏng nóng chẩy thì một 
phần hơi nước bốc hơi và bao phủ ngón tay bằng một lớp hơi nước. Nếu nhúng rất 
nhanh, thì da thịt sẽ không bị nóng đáng kể. 

Tôi không thể cưỡng lại ý định thử nghiệm cách giải thích của tôi. Bằng chiếc lò 
của phòng thí nghiệm tôi đun chẩy một thỏi chì trong một chén nung. Tôi đun nóng 
chì tới nhiệt độ trên 400°C, cao hơn nhiệt độ nóng chẩy của nó là 328°C. Sau khi dùng 
nước máy làm ướt tay, tôi chuẩn bị sờ tay vào mặt trên của chì nóng chẩy. Tôi phải 
thú nhận rằng tôi có một trợ lí đứng sẵn sàng với các dụng cụ sơ cứu. Tôi cũng phải 
thú nhận rằng trong vài lần đầu thử nghiệm đã thất bại vì óc tôi không cho phép làm 
thí nghiệm nực cười này nên luôn hướng ngón tay tôi trệch khỏi chì nóng chảy. 


Cuối cùng khi tôi đã thắng mọi sự sợ hãi và chạm rất nhanh vào chì, tôi đã kinh 
ngạc. Tôi cảm thấy không nóng. Đúng như tôi đoán, một phần nước trên ngón tay đã 
bốc hơi, tạo nên một lớp bảo vệ. Vì sự tiếp xúc ngắn nên sự bức xạ và dẫn nhiệt qua 
lớp hơi không đủ để nâng nhiệt độ da thịt của tôi lên một cách đáng kể hơn. Sau khi 
làm ướt bàn tay, tôi nhúng tất cả ngón tay vào trong chì cho chạm đáy nổi đun (xem 
ảnh). Sự tiếp xúc với chì vẫn còn quá ngắn để có thể làm bỏng tay. Rò ràng là, hiệu 
ứng Leidenfrot, hay nói chính xác hơn, sự có mặt ngay lập tức của sự sôi màng, bảo vệ 
ngón tay của tôi. 


Tôi hãy còn băn khoăn về sự giải thích của mình. Liệu tôi có thể cho ngón tay 
khô vào chì mà không bị bỏng không? Vứt bỏ mọi suy nghĩ hợp lí, tôi thử luôn, lập 


69 


tức nhận ra sự điên rồ của tôi khi vết đau lan nhanh qua ngón tay. Sau đó tôi thử 
với con Weiner khô nhúng nó vào trong chì nóng chẩy trong vài giây. Da của con 
Weiner bị đen đi rất nhanh. Nó cũng không được bảo vệ bởi sự sôi màng giống như 
ngón tay khô của tôi. 

Tôi phải lưu ý rằng, nhúng ngón tay vào chì nóng chẩy có một số nguy hiểm thực 
sự. Nếu chì chỉ nóng hơi cao hơn nhiệt độ nóng chảy của nó thì khi nước bốc hơi sự 
mất nhiệt do nó sinh ra có thể làm đông đặc chì quanh ngón tay. Nếu tôi kéo tay ra 
với cái bao tay bằng chì nóng cứng đó từ thùng chứa thì nó sẽ tiếp xúc với ngón tay tôi 
một thời gian lâu, hoàn toàn làm cho ngón tay của tôi bỏng nặng. Tôi cũng phải đương 
đầu với khả năng chì bắn lên hoặc đổ ra. Thêm vào đó có một nguy hiểm lớn nữa là có 
quá nhiều nước trên ngón tay. Khi có quá nhiều nước bốc hơi nhanh chóng, hơi nước có 
thể thổi chì nóng chẩy ra xung quanh và nghiêm trọng nhất là vào mắt. Tôi đã mang 
trên tay và trên mặt các vết sẹo từ các sự bốc hơi nổ như vậy. Bạn chẳng bao giờ nên 
lặp lại sự trình diễn đó làm gì. Sự sôi màng cũng có thể thấy khi nitơ lỏng bị đổ ra. 
Những giọt và quả cầu hợp lại với nhau khi chúng trượt trên sàn, chất lỏng ở nhiệt độ 
khoảng -200°C. Khi chất lỏng bị đổ ra tiếp xúc với sàn thì mặt dưới của chất lỏng sẽ 
bay hơi. Lớp hơi tạo ra đỡ lấy phần lỏng còn lại, cho phép chất lông tổn tại một thời 
gian đài đáng kinh ngạc. 

Tôi đã được nghe kể về một xảo thuật ở đó người trình điễn rót nitơ lỏng vào mồm 
mà không bị bỏng vì nhiệt độ quá thấp. Chất lỏng lập tức bị sôi màng trên mặt dưới 
của nó, và như vậy không trực tiếp tiếp xúc với mồm. Cũng lại điên rồ, tôi lặp lại trình 
điễn này. Hàng mấy chục lần, xảo thuật tiến hành yên ổn và hấp dẫn. Với một quả cầu 
lớn nitơ trong mồm, tôi tập trung không nuốt khi tôi thở ra. Độ ẩm trong hơi thở lạnh 
của tôi ngưng tụ lại tạo thành một đám lông tơ khủng khiếp dài tới hàng mét từ mồm 
tôi. Tuy nhiên trong lần thử cuối cùng của tôi, chất lỏng đã làm hai trong các răng cửa 
của tôi co lại vì lạnh, nghiêm trọng tới mức men răng bị nứt như những đường ởi trên 
bản đồ. Nha sĩ của tôi thuyết phục tôi ngừng trình diễn này. 

Hiệu ứng Leidenfrot cũng có thể đóng một vai trò trong một trình diễn điên rồ 
khó khăn khác: đó là đi bộ trên than hồng. Lúc bấy giờ các phương tiện thông tin đại 
chúng thông báo về một người trình diễn đi bộ qua than hông với khá nhiều bí ẩn và 
kích động vô nghĩa, chẳng hận nói rằng sự bảo vệ khỏi cháy bỏng là do "ý chí thắng 
vật chất" mang lại. Thực tế chính vật lí bảo vệ bàn chân, khi cuộc chơi có hiệu quả. Sự 
kiện đặc biệt quan trọng là mặc dầu bề mặt của than là hoàn toàn nóng, nó lại chứa ít 
năng lượng một cách đáng ngạc nhiên. Nếu người trình điễn đi bộ với các bước đi vừa 
phải thì thời gian chân tiếp xúc ngắn đến mức chân chỉ được dẫn một lượng nhiệt nhỏ 
từ than. Dĩ nhiên, đi bộ chậm hơn dễ bị bỏng vì sự tiếp xúc lâu hơn cho phép nhiệt 


“Tượng dẫn tới bàn chân cả từ lớp bên trong của than. 


„70 


Nếu chân được làm ẩm từ trước khi đi bộ, chất lỏng có thể cũng giúp bảo vệ 
chúng. Để làm ướt chân, người trình diễn có thể bước ra cỏ ướt ngay trước khi bước lên 
than hồng. Cũng có thể chân đẫm mồ hôi do nhiệt lượng của than hoặc do sự kích 
thích của buổi trình diễn. Khi mà người trình diễn ở trên than, một số nhiệt lượng làm 
bay hơi chất lỏng trên chân, để nhiệt lượng được dẫn tới da thịt ít hơn. Thêm vào đó, 
có thể có các điểm tiếp xúc mà tại đó chất lỏng bị sôi màng, vì thế tạo nên sự bảo vệ 
ngắn khỏi than. 

Tôi cũng đã đi bộ trên than hồng năm lần. Trong bốn lần đi như thế tôi khá sợ 
đễn nỗi chân tôi đổ mồ hôi. Tuy nhiên trong lần đi bộ thứ năm, tôi cẩn thận để chắc 
răng chân tôi khô. Những vết bỏng tôi chịu đựng làm đau dữ dội và mạnh mẽ. Chân 
tôi không lành trong nhiều tuần lễ. 

Thất bại của tôi có thể là do không có sôi màng trên chân, nhưng cũng là tôi đã bỏ 
qua một số yếu tố an toàn phụ. Trong những ngày khác, tôi đã hết sức thận trọng giữ 
lấy quyển sách này trong lần xuất bản trước trong lồng ngực của tôi khi đi bộ qua 
than hồng như là chỗ dựa của lòng tin vào vật lí. Hỡi ôi, tôi đã quên cuốn sách đó, 
trong cái ngày tôi bị bỏng nặng. 

Tôi đã tranh luận rất lâu rằng chương trình "mức độ tin tưởng" phải dùng "đi bộ 
trên lửa như là cuộc kiểm tra cuối cùng. Người chủ trò của chương trình sẽ chờ ở phía 
bên kia của một đống than hồng trong khi “thí sinh mức độ” buộc phải đi bộ qua than. 
Nếu lòng tin của thí sinh vào vật lí đã mạnh, để chân không hề thiệt hại gì, thì người 
chủ trò trao tay cho thí sinh chứng chỉ tốt nghiệp. Thử nghiệm sẽ biểu lộ rõ sự thật 
hơn rất nhiều so với các cuộc thi cuối cùng truyền thống. 


71 


THUYẾT ĐỘNG HỌC 
CHẤT KHÍ 





Giả thiết bạn trở uê ngôi nhà lạnh lẽo của mình sau buổi trượt tuyết 
qua rừng trong một ngày đông giá lạnh. Ÿ nghĩ đầu tiên của bạn là đốt 
lò. Nhưng chính xác tại sao bạn làm như uậy? Phỏi chăng 0ì lò làm tăng 
sự dự trữ nội năng (nhiệt năng) của không bhí trong phòng tới lúc khi đó 
có đủ nội năng để làm cho bạn dễ chịu? Lý luận này dấu có uẻ lô gíc đến 
đâu, cũng uẫn sơi, uà dữ trữ nội năng của không bhí không thể thay đổi 
do lò được. Vậy cúi đó là như thế nào? Và nếu đúng là như.uậy, thì tại 
sơo bạn lại hăm hở đốt lò? 


TINH AI. UU0011006/ 020000 UU(V(A(AOAOAOAAVVAAaAýayaAadgda.a.nRaaa.aaeaearamamaamăgg...-.ărc.răeaeăacv.eemwwweooeoegeangineeaaauăagauaMAaA. AM. A(A(.(ẠAAẠAA(ẠA(( LAI... 


21.1. MỘT CÁCH MỚI ĐỂ XEM XÉT CHẤT KHÍ 


Nhiệt động lực học cổ điển - Chủ đề của hai chương vừa qua không nói chút nào 
về nguyên tử. Khi chúng ta áp dụng các định luật của nó cho chất khí, chúng ta chỉ 
quan tâm tới các biến số vĩ mô như áp suất, thể tích, nhiệt độ. Mặc dầu chúng ta biết 
chất khí gồm các nguyên tử và phân tử, nhưng các định luật nhiệt động lực cổ điển 
không chú ý tới điều đó. 

Tuy nhiên, áp suất tác dụng bởi chất khí phải liên hệ tới sự va đập không ngừng 
của các phân tử khí lên thành bình chứa nó. Khả năng của khí chiếm thể tích của bình 
chứa nó chắc chắn phải liên hệ tới sự tự do trong chuyển động của các phân tử của nó. 
Còn nhiệt độ và nội năng của khí chắc chắn phải liên hệ với động năng của các phân 
tử ấy. Có lẽ chúng ta có thể hiểu ra một cái gì đó về chất khí bằng cách tiếp cận vấn 
đề từ hướng này. Tên chúng ta đặt cho sự tiếp cận phân tử này là: £huyế! động học 
chất khí. Nó chính là chủ đề của chương này. 


21.2. SỐ AVOGADRO 


Khi ý nghĩ của chúng ta nghiêng về các phân tử, sẽ có nghĩa khi đo độ lớn của các 
mẫu theo mol. Nếu chúng ta làm như vậy, chúng ta có thể chắc chắn rằng chúng ta so 
sánh các mẫu có chứa cùng một số phân tử. Mol là một trong bẩy đơn vị SI cơ bản và 
được định nghĩa như sau: 

Một moi là số nguyên tử trong mẫu có 12g cacbon12. 


Chúng ta nói "một mol hêli" hay "một mol nước" theo nghĩa là một số đơn vị 
nguyên tố nào đó của chất. Nhưng chúng ta cũng có thể nói một mol bóng tennit, ở đây 
đi nhiên đơn vị cơ bản phải là bóng tennit. 

Một câu hỏi hiển nhiên bây giờ là: "Có bao nhiêu nguyên tử hay phân tử trong một 
mol"? Câu trả lời được xác định bằng thực nghiệm và như ta đã thấy ở chương 90 là 


NạẠ =6,02.10?3 mol số Avogadro (21-1) 


Số này gọi là số Avogadro theo tên nhà khoa học Ý Amedeo Avogadro (1776-1856), 
người đầu tiên gợi ý rằng tất cả các chất khí trong cùng một điều kiện về áp suất và 
nhiệt độ đều chứa cùng một số phân tử hay nguyên tử, khi chúng có cùng một thể tích. 

Số mol n chứa trong một mẫu bất kì có thể tìm được từ 

N “ 

n=-——— 21-2 

Na ( ) 

trong đó N số phân tử chứa trong mẫu đó. Số mol trong một mẫu cũng có thể tìm được 

từ: khối lượng M,„„ của mẫu và khối lượng phân tử M (khối lượng của một mol chất 
đó) hoặc khối lượng m của một phân tử: 


s: mâu _ mâu 
= = — mâu. 21-83 
ở M m.N ) 





Giá trị rất lớn của số Avogadro gợi cho ta thấy nguyên tử nhỏ bé thế nào và số 
lượng chúng lớn làm sao. Thí dụ? một mol không khí có thể dễ dàng chất trong một 


73 


vali. Tuy nhiên, nếu những phân tử này được trải đều trên mặt Trái Đất, thì sẽ có 
khoảng 1390.000 phân tử trên 1cm”. Thí dụ 2: một mol bóng tennit có thể lấp đây một 
thể tích bằng bảy thể tích của mặt trăng. 


Đo Số Avogadro 


Chúng ta không thể nhìn thấy các phân tử khí riêng lẻ vì chúng chuyển động 
nhanh, va chạm với nhau và với thành bình chứa chúng. Tuy nhiên ta có thể nhìn 
thấy các hiệu ứng trực tiếp của các chuyển động như vậy và ta có thể suy ra giá trị N„ 
từ những quan sát này. 

Năm 18397 nhà thực vật học người Anh Robert Brown khi nhìn qua kính hiển vi 
các hạt phấn hoa và những vật khác lơ lửng trong nước thì thấy chúng nhẩy múa một 
cách hết sức hỗn độn. Hình 21.1 trình bày một thí dụ về chuyển động Brown như vậy 
của một hạt riêng biệt chuyển động xẩy ra vì các hạt lơ lửng liên tục bắn phá từ mọi 
phía bởi các phân tử chất lỏng. Số phân tử đập vào các phía đối diện của một hạt trong 
một khoảng thời gian ngắn, được xác định một cách tình cờ, sẽ không thể đúng bằng 
nhau. Vì sự thăng giáng này mà một lực không cân bằng hướng một cách ngẫu nhiên 
sẽ tác dụng lên hạt lơ lửng tạo ra điệu "nhảy múa Brown" của nó. 

Điều này giống như một quả bóng tròn nào đó lơ lửng trong không gian không có 
trọng trường bị bắn phá từ mọi phía bằng một nắm các quả bóng bàn chuyển động 
nhanh theo các hướng ngẫu nhiên. Quả bóng tròn sẽ lúc lắc chung quanh nhẹ nhàng 
một cách ngẫu nhiên, thể hiện một loại của chuyển động Broun. Theo đõi chuyển động 
lang thang của quả bóng bạn có thể suy ra một vài điều gì đó về các quả bóng bàn 
ngay cả khi bạn không nhìn thấy chúng. 

Ta có thể suy ra số Avogadro từ 
những phép đo trong chuyển động 
Brown. Cũng có nhiều cách để thu 
được hằng số quan trọng này. Vào 
đầu thế kỉ này những hiện tượng từ 
sự phân rã phóng xạ đến màu xanh 
lam của bầu trời cũng đều đã được 
sử dụng. Bản thân BEinstein đã đề 
nghị bốn phương pháp độc lập nhau. 
Tất cả các phương pháp này đều cho 
chúng ta gần như cùng một giá trị 
của số Avogadro. Chính cái nền tảng 





thực nghiệm rộng rãi và vững chắc 
HÌNH 91.1. Chuyển động của một hạt nhỏ lơ lửng trong 
nước được nhìn qua kính hiển vi. Các đường ngắn nhỏ š tý š 2 
nối các vị trí của nó trong khoảng thời gian 30s (Đường nhiều để thuyết phục những người 
đi của các hạt là một thí dụ hay về fractal, đó là một ` vvớnt¿z “Ä ^ „ 
đường cong mà mỗi phần nhỏ của nó giống đường cong ngở vực (họ là khá nhiều ) về sự hữu 
thực. Thí dụ: nếu. đường đi của hạt tại những đoạn ích của quan niệm cho răng thế giới 
đường ngắn được khảo sát chẳng hạn trong từng khoảng 
thời gian 0,1s thì đồ thị tổng cộng. vẫn sẽ rất giống 
đường ta có. được tạo bởi các nguyên tử. 


này về số N„ mà đã làm được rất 


vật chất quen thuộc với chúng ta là 


14 


CÁCH GIẢI TOÁN 


Chiến thuật 1. Số Auogadro của cái gì ? 


Trong 21-1 số được biểu thị theo mol, là nghịch đảo của mol, hay 1/mol lẽ ra 
chúng ta có thể nêu đơn vị cơ bản một cách rõ ràng hơn trong trường hợp đã cho. 

Thí dụ: nếu đơn vị cơ bản là một nguyên tử thì ta có thể viết N„ = 6,02.10”3 
nguyên tử /mol. Còn nếu chúng ta quan tâm tới lượng lớn của bóng tennit, chúng ta có 
thể viết Nạ = 6,02.10?° bóng tennit/mol. 


21.3. CHẤT KHÍ LÝ TƯỞNG 


Mục đích của chúng ta trong chương này là giải thích các tính chất vĩ mô của chất 
khí chẳng hạn áp suất, nhiệt độ của nó - theo cách xử xự của các phân tử cấu tạo nên 
nó. Nhưng có một vấn đề đặt ra tức khắc là: khí gì? Liệu có thể là hydro hay oxy, hay 
mêtan hay là UF¿ (Uran hexaflorid). Chúng hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, các nhà 
thực nghiệm đã tìm thấy rằng, nếu ta chứa 1 mol các mẫu chất khí khác nhau trong 
những hộp có thể tích giống nhau và giữ chúng ở cùng nhiệt độ thì áp suất đo được 
của chúng là gần (dầu không hoàn toàn đúng) bằng nhau. Nếu chúng ta lặp lại các 
phép đo với khí có khối lượng riêng thấp hơn thì những sự khác nhau nhỏ trong các áp 
suất đo được sẽ dần dần biến mất. Các thực nghiệm tiếp theo cho ta thấy với khối 
lượng riêng thấp mọi chất khí thực có xu hướng tuân theo phương trình 

pV = nRT (định luật khí lý tưởng) (21.4) 


trong đó p là áp suất tuyệt đối (không phải áp suất tương đối), n là số mol khí và R là 
hằng số khí, có cùng một giá trị với mọi chất khí, cụ thể là: 
R = 8,31 J/mol.E. . (21.5) 

Nhiệt độ T trong p.t (21-4) phải tính theo đơn vị tuyệt đối (kenvin). Phương trình 
21-4 gọi là định luậtbhí lí tưởng. Miễn là khối lượng riêng của khí thấp p.t 21-4 đúng 
cho mọi loại khí bất kì hay cho một hỗn hợp các loại khác nhau, với n là tổng số mol 
tham gia chất khí. Bạn cũng có thể hỏi: "Khí /í tưởng là gì và cái gì là lí tưởng" cho 
một chất khí”. 

Câu trả lời nằm trong sự đơn giản của định luật (phương trình 21-4) chi phối các 
tính chất vĩ mô của nó. Khi dùng định luật này-như bạn sẽ thấy ta có thể suy ra nhiều 
tính chất của khí lí tưởng một cách đơn giản. Dẫu rằng không có những khí như vậy 
trong tự nhiên, mọi chất khí đều dẫn tới trạng thái lí tưởng khi khối lượng riêng đủ 
thấp, có nghĩa là khi các phân tử khí ở khá xa nhau. Vì thế nên quan niệm về khí lí 
tưởng cho phép ta thu được những hiểu biết có ích về tính chất giới hạn của các khí 
thực. 

Công thực hiện bởi khí lí tưởng khi nhiệt độ không đổi. 


Giả thiết rằng một mẫu gồm n mol khí lý tưởng, chứa trong một xilanh có pit tông 


“Nhiều người thích dùng khí hoàn hảo thay cho "khí lí tường ”.Chúng là như nhau. 


Tð 


chắn sao cho khí có thể dãn từ thể tích ban đầu V, tới thể tích cuối Vị. Giả thiết thêm 
rằng nhiệt độ của khí được giữ không đổi trong suốt quá trình. Ta tính công mà khí lí 
tưởng thực hiện trong quá trình đan đẳng nhiệt này. 
Điểm xuất phát của ta là p.t.20.11 hay là: 
hề 
W= [pdv 
V. 


1 


Vì là khí lí tưởng, nên ta có thể thế p.t 21-4 vào và thu được 


V 
f 
W= [4v (21.6) 
V 
V, \ 
Nhiệt độ được giữ không đổi, do đó: 
V 


f 
W = nRT [av/v (21.7) 
V, 
Vy SP: na 3 . 
hay W= nRTIn v— (khí lý tưởng, quá trình đăng nhiệt) (21.8) 


1 
Hãy nhớ lại rằng ở đây In là lôga tự nhiên, tức là lôga cơ số e. 
Với quá trình dãn V¿ >V, theo định nghĩa, tỉ số V/V, trong phương trình 21-8 lớn 
hơn đơn vị; Lôga của một đại lượng lớn hơn đơn vị là một số dương. Như vậy, công W 
đo khí thực hiện trong sự giãn đẳng nhiệt là dương như ta mong đợi. Với quá trình 
nén ta có V,<V,, tỷ số của các thể tích trong p.t 21-8 bé hơn đơn vị. Lôga trong phương 
trình đó - và do đó công W - là âm cũng lại như ta mong đợi. ˆ 


CÁCH GIẢI TOÁN 


Chiến thuật 9. Khi nào dùng phương trình 21-8 


Một vài sinh viên nghĩ rằng p.t 21-8 sẽ cho ta công thực hiện bởi một chất khí lí 
tưởng trong quá trình nhiệt động lực bất kì. Điều đó không đúng. Sự thực nó cho ta công 
chỉ khi nhiệt độ được giữ không đổi. Nếu nhiệt độ thay đổi, kí hiệu trong p.t 21-6 không 
thể đưa ra ngoài dấu tích phân và như vậy ta không thể kết thúc với p.t 21-8. Chúng ta 
sẽ thảo luận tình trạng thuộc loại này trong chương này và chương tiếp theo. 





Bài toán mẫu 21.1 


Một xi lanh chứa 12L ôxy ở 20°C và áp suất 15 atm, khi nhiệt độ tăng lên đến 
35°C và thể tích giảm xuống còn 8,ðL. Áp suất khí cuối là bao nhiêu? Giả thiết khí là 





lí tưởng. í 
Giải: Từ p.t 31-4, ta có thể viết 
R~ TL - Đế t 
ai Tị 


76 


Giải theo p¿ ta được: 
Đ= n (21-9) 
Trước khi thay bằng số, chúng ta phải nắm cho chắc rằng nhiệt độ T tính theo 
nhiệt giai ng nên Như vậy: 
= (273 + 20)K = 398K 
và - (278 + 35)K = 308K 


Thay các số liệu đó vào p.t 31-9, ta được: 


(15 atm) x (308K) x (12L) tệp 
= ———————————————— =Ô92atm(ÐĐ 
sk (993K) (85L) ¬ 





Bài toán mẫu 21.2 


Một mol khí,oxy (giả thiết là khí lí tưởng) giãn ở nhiệt độ không đổi T = 310K từ 
thể tích ban đầu V, = 13L tới thể tích cuối V.= 19L. 


a) Công do khí thực hiện khi giãn là bao nhiêu? 
Giải: 
Từ p.t 21-8 ta có: 


W=nRTin S.= (1 mol) (8,31 J/mol.K) (310K) In ” 1180 J (Đáp số) 


Công thực hiện do khí giãn là 
dương, hợp với quy ước về dấu cho công 
ta đã nêu ra trong mục 20.4. Sự giãn 
được trình bày trong giản đồ p-V của 
hình 21-2. Đường cong là một đường 
đẳng nhiệt, là đường cho ta mối liên hệ 
giữa áp suất và thể tích của một chất 
khí khi nhiệt độ của nó được giữ không 
đổi tại một giá trị nào đó. Vì thế cho nên 
đường cong là đồ thị của: 


p= nRT „- = (một hằng số) ợ 





Công thực hiện bởi chất khí trong quá 
HÌNH 21-2. Bài toán mẫu 31-3. diện tích biểu diễn trình xước TIẾP biểu điên bằng diện tích 

công thực hiện bởi 1 mol không đổi 310. vùng dưới đường đăng nhiệt. 

b) Công thực hiện bởi chất khí trong quá trình nén từ V, = 19L tới V,= 12L là 
bao nhiêu? 

Giải: 

Chúng ta tiến hành như trong (a) và tìm thấy 


W= nRTÌn CẺ = (1mol)(8,31J/mol. K)(310KE)In sự = = -1180.J (Đáp số) 


1 


T7 


'.Ỷỷ'ÝzỶ>. v c cƒ7Ỷ 7 se cu 


.“.e; -* 


Kết quả này bằng về độ lớn nhưng ngược dấu với kết quả tìm thấy ở câu (a) cho 
quá trình giãn đẳng nhiệt. Dấu trừ chứng tỏ tác nhân bên ngoài phải thực hiện công 
11804) lên chất khí để nén nó. 


21.4. ÁP SUẤT VÀ NHIỆT ĐỘ : THEO QUAN ĐIỂM PHÂN TỬ 


Đây là vấn đề thứ nhất của thuyết động học. Cho n mol khí lý tưởng chứa trong 
một hình lập phương thể tích V như trên h21-3. Các thành hộp được giữ ở nhiệt độ ý bề 
Có mối liên hệ gì giữa áp suất p tác dụng bởi chất khí lên thành và tốc độ của các 
phân tử? 

Các phân tử trong hộp chuyển động theo 
mọi phía với tốc độ thay đổi, va chạm với nhau 


ý "êm TIÊN và bật khỏi thành hộp như những quả bóng 






trong sân chơi quần vợt. Chúng ta bỏ qua 
(trong lúc này) sự va chạm của các phân tử với 
nhau mà chỉ xét sự va chạm đàn hồi với thành 
hộp. Hình 21-3 trình bầy một phân tử riêng rẽ, 
khối lượng m, vận tốc v sắp va chạm với thành 


HÌNH 21-3. Một hộp lập phương cạnh L đánh bóng. Vì chúng ta giả thiết rằng mọi sự 


chứa n mol khí lý tưởng. Một phân tử khối va chạm của phân tử với thành đều là đàn hồi 
lượng m, vận tốc v sắp sửa va vào thành Š : ă 3 Ề x z 2 

ngăn có diện tích LẺ. Một pháp tuyến với nên khi phân tử va vào thành ta đánh bóng, 
thành được trình bày. thành phần duy nhất của vận tốc bị thay đổi là 


thành phần x và thành phần này bị đổi chiều. Điều này có nghĩa là độ biến thiên duy 
nhất về động lượng của phân tử là theo chiều x và độ biến thiên đó là: 
(-mv,) - mv, = -2mVv, 

Vậy động lượng Ap nhường cho thành bởi phân tử trong khi va chạm là +2mv, (vì 
ký hiệu p đại diện cho cả động lượng và áp suất trong sách này, nên ta phải cẩn thận 
ghi nhớ rằng p ở đây là động lượng). 

Phân tử trên hình 21-3 sẽ đập qua đập lại vào thành đánh bóng. Thời gian At giữa 
các lần va chạm là thời gian phân tử đi tới thành đối diện và lại quay trở lại (khoảng cách 

. ~“ L Z“ - ` ^⁄“4 kệ ` + ⁄ kẻ * ^ 2 
2L) với vận tốc v,. Vậy At = T tohg ý là kết quả này vẫn đúng ngay ca khi phân tử 
V 
X 
bật từ bất kỳ thành nào khác trên đường đi, vì những thành ấy song song với x không 
thể làm thay đổi v,). Vì vậy, tốc độ mà động lượng do một phân tử nhường cho thành 
ngăn là: 
Ap_ 2mvy _ mv2 
At 2L/vy L 


Từ định luật Newton thứ hai (T?> S), tốc độ biến thiên của động lượng nhường 


cho thành hộp, chính là lực tác dụng là thành. Để tìm lực này ta phải cộng các phần 


78 


đóng góp của các phân tử khác đập vào thành có tính đến khả năng chúng có vận tốc 
khác nhau. Chia lực tổng cộng cho diện tích thành (L”) ta tìm được áp suất p tác dụng 
lên thành, bây giờ và trong phần còn lại của sự thảo luận này, p lại là áp suất. Từ đó 


2 2 2 : 
mv mv mv 
F v — Thi? Xc m‹ ‹ 92 
KỆ L L _° BH TW 2W“. Uy” ) (21-10) 
L : X X. 


trong đó N là số phân tử trong hộp. 


ta có: 





Vì N =nNạ, nên có nN,ạ số hạng # vê dấu ngoặc thứ 2 của p.t 21-10. Có thể thay 
đại lượng đó bằng nNụ v2, trong đó về là giá trị trung bình của bình phương thành 


phần theo phương x của tất cả các tốc độ phân tử. Phương trình 21-10 bây giờ trở 
thành: 


—8 
E nmN VỆ 
P 1Ô 
Nhưng mN, là khối lượng M của một mol chất khí, còn L° là thể tích của hộp nên: 
nMv? 
=—— 21-11 
P Vụ ( ) 


Với một phân tử bất kỳ ta có v? = v2 + và +v; . Vì số phân tử rất lớn, và vì chúng 
chuyển động theo các phương hỗn độn nên giá trị trung bình của bình phương các 


thành phần vận tốc của chúng là bằng nhau, thành thử 


Sự - Từ đó phương trình 21-11 thành p = nMv” 
3 3V 

Căn bậc hai của v? là một loại của tốc độ trung bình gọi là ứốe độ căn quân 
phương của phân tử ký hiệu là V,„.. Tên của nó cho ta thấy rõ: bạn bình phương mỗi 
tốc độ, bạn lấy rung bình của tất cả các tốc độ bình phương, sau đó bạn lấy căn bậc 
hai. Bây giờ ta có thể viết p.t (21-19) là: 





HỘ SE: 
`. 


(21-12) 


p= TH, (21-13) 
3V : 

Phương trình 21-13 là linh hôn trong thuyết động học phân tử. Nó cho ta biết áp 
suất của khí (một đại lượng hoàn toàn vĩ mô) phụ thuộc như thế nào vào tốc độ của 
phân tử (một đại lượng hoàn toàn vi mô). 

Chúng ta có thể biến đổi phương trình 21-13 và dùng nó để tính Vai 

Kết hợp p.t 21-13 với định luật khí lý tưởng (pV = nRT) sẽ dẫn tới: 

svà | CT, 
“nu 

Bảng 21-1 trình bày một số tốc độ căn quân tính từ p.t 21.14. Những tốc độ này là 
cao một cách đáng ngạc nhiên. Với phân tử hydrô, ở nhiệt độ phòng (300E), tốc độ căn 
quân phương là 1920 m/s hay 4300 mi/h, nhanh hơn tốc độ của một viên đạn. Trên bề 
mặt của Mặt Trời (h.21-14) tại đó nhiệt độ là 2.105K, tốc độ căn quân phương của 
phân tử hydrô lớn gấp khoảng 83 lần tốc độ của nó ở nhiệt độ phòng, nếu không có sự 
kiện là ở tốc độ cao như vậy các phân tử không thể tôn tại vì va chạm với nhau. Cũng 


V (21-14) 


TT 


cần nhớ là, tốc độ căn quân cũng chỉ là một loại tốc độ trung bìn 


tốc độ lớn hơn tốc độ đó nhiều và cũng có một số chậm hơn khá nhiều. Tốc độ truyền 
âm trong một chất khí liên hệ chặt chẽ với tốc độ căn quân phương của các phân tử 


trong khí đó. Trong sóng âm, một kích động nào đó truyền từ phân 


khác là nhờ va chạm. Sóng không thể chuyển động nhanh hơn tốc độ "trung bình" của 


các phân tử. Thực vậy, tốc độ âm phải bé hơn tốc độ "trung bình" 
một chút vì không phải tất cả các phân tử đều chuyển động một các 


cùng một hướng như là sóng âm. Thí dụ ở nhiệt độ phòng tốc độ căn quân phương của 
các phân tử hydrô và nitở lần lượt là 1920 m/s và 517 m/s. Các tốc độ của âm trong hai 
loại khí trên cùng tại nhiệt độ này lần lượt là 1350 m/s và 350 m/s. 


Bảng 21I-l 


MỘT SỐ TỐC ĐỘ PHÂN TỬ Ở NHIỆT ĐỘ PHÒNG (T = 300k) 







Khí Khối lượng mol | Vận tốc toàn phương 
Hydrô 2,02 
Hâh 
Hơi nước 
Nitơ 
Oxy 






















Đioxyt cacbon 
(khí cacbonic) 
Khí sulfuarơ 


a) Để thuận tiện, ta thường đặt nhiệt độ phòng = 300K 
dầu rằng (ở 37°C hay 81°F) đó là của một phòng khá ấm 
nóng. 

b) Dầu rằng khối lượng phân tử thường biểu thị theo 
gimol nhưng đơn vị SI chính thức lại là kg/mol. 


Một câu hỏi cũng thường 
được đặt ra: "Nếu các phân tử 


chuyển động nhanh như vậy 
thì tại sao lại phải mất hàng 
phút hay hơn bạn mới ngửi 
thấy mùi thơm khi một người 
nào đó mở nút một cái chai ở 
trong phòng? “Nhìn lướt trước 
một chút vào h.21.ð gợi ý cho ta 
thấy: dầu rằng các phân tử 
chuyển động rất nhanh giữa hai 
va chạm, nhưng một phân tử 
cho trước sẽ rời xa khỏi vị trí 
xuất phát rất chậm. Trong thực 


tế, thời gian để một phân tử "lạ"đi qua không khí của phòng là do dòng đối lưu thường 


có trong các phòng thông thường xác định. 


—Ễ—Ễ—— 


Bài toán mẫu 21.3 
Đây là 5 con số thuần túy ð,11, 32, 67 và 89. 


a) Giá trị trung bình của những con số đó là gì? 


Ta tìm điều đó từ: 
_ B+ 11+32 + 67 + 89 
5- 


Giải: 


n = 40,8 


b) Giá trị căn quân phương n„„, của những số đó là gì? 


Giải: Ta tìm điều đó từ 


|5? 2 2 P) 2 
` B2+1l1 7” +89 =59/1 


80 


(Đáp số) 


(Đáp số) 


h: có nhiều phân tử có 


tử này qua phân tử 


này của các phân tử 
h chính xác theo 


Giá trị căn quân 
phương lón hơn giá trị trung 
bình vì những số lớn hơn, 
khi bình phương sẽ đóng vai 
trò quan trọng hơn khi hình 
thành giá trị căn quân 
phương. Để thử điều này, ta 
thay số 89 trong dãy 5 số 
của ta bằng 300. Giá trị 
trung bình của dãy số mới 
(bạn thử lại dễ dàng) tăng 
lên theo thừa số 9, còn giá 
trị căn quân phương trung 
bình tăng với thừa số 9,7. 





GIá ...frị.: căn ` Quần 
phương của nhiều biến số, 


HÌNH 21-Â. Một tai lửa phun ra từ bầu khí quyển nhiệt độ xuất hiên trong nhiều ngành 
cao của Mặt Trời. ý 


vật lý và kỹ thuật. Giá trị 120V ghi trên một đèn điện chẳng hạn là một giá trị căn 
quân phương của điện thế. 


Bài toán mẫu 21.4 

Thử lại tốc độ căn quân phương của phân tử khí hydrô ở nhiệt độ phòng như cho 
trên bảng 21-1. 

Giải: Khối lượng phân tử của hydrô là 2,02 g/mol (theo đơn vị SI) 0,00209 kg/mol. 
Thế vào p.t 21-4 suy ra: 


hệ [2RT - |6831J/mol.EJ(200E) _ 1920 mực (Đáp số) 
M 0,00202kg / mol 


đúng như trên bảng 21-1. 


21-5. ĐỘNG NĂNG CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN 


Ta lại xét một phân tử riêng lẻ khi nó chuyển động trong hình hộp ở h.91-3, 
nhưng bây giờ ta giả thiết rằng tốc độ của nó thay đổi khi va chạm với các phân tử 
khác. Động năng tịnh tiến của nó tại một thời điểm bất kì là smV'.. Động năng tịnh 
tiến trung bình trong suốt thời gian quan sát là: 

= 1 ẹ kg 1 

K= amv” = smvỶ = s mvữms (21-15) 
trong đó chúng ta đã giả thiết tốc độ trung bình của phân tử trong quan sát của chúng 
ta như là tốc độ trung bình của tất cả các phân tử tại thời điểm cho bất kì. (Miễn là 


S1 


năng lượng toàn phần của chất khí không thay đổi và chúng ta quan sát phân tử của 
ta trong một thời gian đủ dài thì giả thiết trên là thích đáng). 
Thay giá trị của vu„„ từ p.t 21-4, ta có: 
= ải 3RT 
K=Cm)—— 
2 M 
Nhưng M/m là khối lượng một mol chia cho khối lượng một phân tử, chính là số 
Avogadro, vì vậy 


có thể viết là K =—~kT. (21-16) 





9| G2 


Hằng số k gọi là hằng số Boltzmann, là thương số của hằng số khí R chia cho số 
Avogadro Nụ. Nó đôi khi được gọi là hằng số khí cho một phân tử riêng lẻ chứ không 
phải cho một mol) và giá trị của nó là”), 

R _ 831J/moLK 


= ———D_— -23 cà -B _ 
TU, 6021023 mol 1,38.10 23 J/K = 8,62.10° eV/K (21-17) 


Phương trình 21-16 cho chúng ta một điều có lẽ là bất ngờ. 

Ở một nhiệt độ cho trước T, tất cả các phân tử khí - bất kể khối lượng của nó là 
bao nhiêu đều có cùng một động năng tịnh tiến trung bình cụ thể là ST. Khi chúng 
ta đo nhiệt độ của một chất khí, chúng ta đo động năng tịnh tiến trung bình của các 
phân tử của nó. 

Thực tế trong việc suy luận của chúng ta không có gì hạn chế là chỉ cho các phân 
tử. Chúng ta có thể áp dụng nó cho bất kỳ vật gì khác, như các hạt phấn hoa và thậm 
chí cho cả quả bóng tennit. Ở đây chúng ta thấy cơ sở cho chuyển động Brown. Một hạt 
phấn hoa lơ lửng trong nước và ở trạng thái cân bằng nhiệt với nó, xử sự như một 
phân tử to và có cùng một động năng chuyển động tịnh tiến như các phân tử nước 
quanh nó. Nhưng đĩ nhiên vì nó có khối lượng lớn hơn rất nhiều nên hạt phấn hoa có 
tốc độ căn quân phương trung bình nhỏ hơn đáng kể, khiến ta có thể quan sát được 
chuyển động của nó. 


Bài toán mẫu 21.5 


Động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử oxy ở nhiệt độ phòng (300K) là 
bao nhiêu electron-Von? của các phân tử nitơ là bao nhiêu? 

Giải: 

Động năng tịnh tiến trung bình chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ mà không phụ thuộc 
vào bản chất của phân tử. Cả các phân tử oxy và nitơ đều được tính theo p.t 21-16. 


Re SKT = (Š)(8,62x105 eV/K)(300E) = 0,39 eV. (Đáp số) 


°. Không được lẫn lộn k (hằng số Boltzmamn) với .J (động năng) và K (Kenvin). 


82 


Các nhà vật lý thấy rất có lợi khi nhớ rằng động năng tịnh tiến trung bình của 
phân tử bất kỳ ở nhiệt độ phòng vào khoảng —- eV, đó chính là kết quả trên. 


Từ bảng 21-1 chúng ta thấy tốc độ căn quân phương của các phân tử oxy (với M = 
32,0 g/mol) là 483m/s, của nitơ (M = 28g/mol) là 517m/s. Từ đó ta thấy phân tử càng 
nhẹ có tốc độ căn quân phương càng lớn, phù hợp với điều là hai phân tử có cùng một 
động năng tịnh tiến trung bình. 





Bài toán mẫu 21.6 


Để tăng cường hiệu quả của sự phân hạch hạt nhân của urani, cần phải tách đồng 
vị U;;; (khả năng phân hạch cao) ra khỏi đông vị U;; (khả năng phân hạch kém). Một 
cách thực hiện điều đó là tạo nên từ urani khí UF, và cho chúng khuyếch tán nhiều 
lần qua các vách ngăn xốp. Các phân tử nhẹ hơn khuếch tán nhanh hơn và hiệu suất 
của vách ngăn được xác định bởi hệ số tách œ là tỷ số hai vận tốc độ căn quân phương. 
Vậy hệ số tách là bao nhiêu với hai loại khí urani hexaflorid (UF,)? 


Giải: Từ phương trình 21-14  v„„„= l2? ta có thể viết 


q= _ Tme285 _ [Mua 
Ÿ ms238 M;;; 


Trong đó các M là các khối lượng phân tử của hai loại phân tử khí. Chúng ta có 
thể tìm thấy các khối lượng phân tử này bằng cách thêm 6 lần khối lượng mol của 
flo (19,0g/mol) vào khối lượng mol của nguyên tử urani thích hợp (935 gímol) hay 
(238 g/mol). 


Ta có: 
UE$ (urani 238) M;;; = 238 + 6x19,6 = 352 g/mol 
UF¿(urani 235) M;;; = 235 + 6x19,6 = 349 g/mol. 

Từ đó ta có 
œ= .. —¬ = 1,0043 (Đáp số) 


Một nhà máy khuếch tán đồng vị thực tế cần cho khí đi qua tới 4000 vách ngăn. 


21.6. QUÃNG ĐƯỜNG TỰ DO TRUNG BÌNH 


Hình 21.5. Trình bày quãng đường đi của một phân tử ta xét khi chuyển động qua 
một chất khí, cả tốc độ và phương chuyển động thay đổi bất thình lình khi va chạm 
đàn hồi với các phân tử khác. Giữa các va chạm, phân tử ta xét chuyển động theo 
đường thẳng với tốc độ không đổi. Dẫu rằng trên hình vẽ trình bày tất cả các phân tử 
là đứng yên, nhưng chúng cũng đang chuyển động theo cách như vậy. 


83 


dg ) Một trong những thông số có ích mô tả 
: chuyển động ngẫu nhiên này là quãng đường tự 


ti: ệ SP ng - 2 ớ do trung bình ^. Như tên gọi đã nói rõ ^À là 
\ 2⁄2 Ẫ: Ti f khoảng cách trung bình mà một phân tử đi được 
š ng giữa các va chạm. Chúng ta mong đợi 2 thay đổi 

he 5/66. 1u tỉ lệ nghịch với N/V là số phân tử trong một đơn 
dc „J2 › 3 Boorcesn vị thể tích - N/V càng lớn, số va chạm càng 
ĐC Sen ẤP TH nhiều thì quãng đường tự do trung bình càng 
2% NG nhỏ. Chúng ta cũng mong đợi ^ thay đổi tỷ lệ 
Tiêu .. § nghịch với kích thước của các phân tử (Nếu 

Z `? phân tử là chất điểm thực sự, sẽ chẳng bao giờ 


có va chạm và quãng đường tự do trung bình sẽ 
Hình 31.5. Một phân tử khác đi qua một 
chất khí - va chạm với các phân tử khác 
trên đường đi. Tuy những phân tử khác 
được trình bày là đứng yên, chúng cùng 


là vô cùng). Vì vậy cho nên, phân tử càng lớn 
thì quãng đường tự do trung bình càng nhỏ. 


chuyển động một cách tương tự. 


Chúng ta cùng có thể đoán trước rằng 2. sẽ thay 


đổi (tỷ lệ nghịch) với bình phương của đường kính vì chính tiết diện ngang của một phân 
tử - mà không phải đường kính của nó - xác định điện tích hiệu dụng của mục tiêu. 


Biểu thức của quãng đường tự do trung bình hoá ra là: 


ˆ @2xd?N/V 


m5 m 


Mị 


HÌNH 21.6 


1 


(ø) 


a) Va chạm xảy ra khi tâm của hai 
phân tử ở trong phạm vĩ khoảng cách 
d. d là đường kính của nguyên tử. 

b) Một sự trình bày tương tự nhưng 


thuận lợi hơn là phân tử chuyên động - 


có bán kính d. Còn các phân tử khác 
là các chất điểm. Điều kiện cho va. 
chạm vẫn giữ nguyên như trước. 


(quãng đường tự do trung bình) 


(21-18) 


Để nghiệm lại p.t 21-18, chúng ta chú ý tới 
một phân tử riêng lẻ và giả thiết như hình 21-5 
gợi ý - phân tử của ta chuyển động với tốc độ v 
không đổi, còn tất cả các phân tử khác đứng yên. 
Sau này ta sẽ nới lỏng giả thiết này. 

Chúng ta giả thiết tiếp là các phân tử có dạng 
hình cầu đường kính d. Một va chạm sẽ xảy ra khi 
tâm của các nguyên tử cách nhau một khoảng cách 
bé hơn d, như ở hình 21.6a. 

Một cách xét khác coi phân tử đơn độc có bán 
kính d, còn các phân tử khác là chất điểm như ở 
h.21-6b. Điều này không làm thay đổi tiêu chuẩn 
của ta về va chạm. 


Vì phân tử đơn của ta chuyển động "dích dắc" 
qua chất khí, nó quét một hình trụ gấp khúc có tiết 
diện ngang là xd?. Nếu ta quan sát phân tử trong 
khoảng thời gian At, nó đi được một quãng đường 
vAt với v là tốc độ phân tử được giả thiết. Chiều dài 


của hình trụ gấp khúc khi làm thẳng ra là vAt, thể tích của nó là xd?.vAt. Số va chạm 


xảy ra sẽ là số (điểm) phân tử nằm bên trong hình trụ này. (xem hình 21-7). 


84 


Vì N/V là số phân tử trong một đơn vị thể tích nên số va chạm sẽ là N/V nhân với 
ằ N S š Si T9 X72 x57 6u CD ïK 
thể tích hình trụ, tức là C) xd?)(vAt). Quãng đường tự do trung bình là chiều dài của 


đường ởi (và là của hình trụ) chia cho số đó - hay là: 


việc Chiều dài đường đi S vAt = 1 (21-19) 
Số va chạm md?vAtN/VW md?N/V 


Phương trình này chỉ gần đúng vì nó dựa trên giả thiết là tất cả các phân tử đều 
đứng yên, trừ một. Trên thực tế, tất cả các phân tử đều chuyển động. Khi kể đến điều 
đó, thì ta có kết quả là phương trình (21-18). Chú ý là nó chỉ khác với biểu thức gần 
+ 
go 

Chúng ta thậm chí có thể lướt qua một 
chút về "cái gần đúng" của p.t 21-19. Tốc độ v 
ở tử số và mẫu số-một cách chặt chẽ -không 
phải là một. Tốc độ v trong tử số là Vv, tốc độ 
trung bình của phân tử đối với bình chứa. 
Còn v trong mẫu số là Vu, tốc độ trung bình 


đúng (phương trình (21-19) về một thừa số bằng 





_MMẾU của phân tử riêng lẻ ta xét đối với các phân 
l tử khác, khi chúng chuyển động. 
shuyến, 8g đuối TII TẾ sêc Mước Chính tốc độ trung bình thứ hai này xác 
chiều dài vAt bán kính d. Hình này được định số va chạm. Phép tính chi tiết, kể tới sự 
làm thăng ra cho thuận tiện. Số phân tử ° = đc LH, » s * S 
tham gia va chạm bằng số phân tử có tám phân bố thực tế của tốc độ phân tử, cho ta 
năm trong hình trụ này. Vu = V2v Nó chính là lý do có thừa số 42. 
Quãng đường tự do trung bình của phân tử không khí ở mức mặt nước biển vào 
khoảng 0,1ụm. Tại độ cao 100km, mật độ không khí giảm xuống và làm tăng quãng 
đường tự do trung bình tới khoảng 16cm. Ở 300km, quãng đường tự do trung bình 
khoảng 30km. Vấn đề gặp phải cho những ai muốn nghiên cứu tính chất lý hoá của 
tầng cao khí quyển trong phòng thí nghiệm là không có thùng chứa đủ lớn để giữ 
mẫu khí trong điều kiện giống tầng cao khí quyển. Song le việc nghiên cứu nồng độ 
của Freon, của cacbon đioxyt và của ôzôn trên tầng cao khí quyển lại là sự lo âu 
sống còn của cộng đồng. 


Bài toán mẫu 21.7 


Đường kính phân tử của các loại Khí khác nhau có thể tìm bằng thực nghiệm bằng 
cách đo tốc độ mà các khí khác nhau khuếch tán vào nhau. Với oxy, d = 2,9.10'!'°m đã 
được công bố. 

a/ Quãng đường tự do trung bình của oxy ở nhiệt độ phòng (T = 300K) và áp suất 
khí quyển latm, là bao nhiêu?. 


. 3. + ` N ^ ^ 2 ˆ Ũ 2 z 2, ` >vTA ~ ` 
Giải. Ta hãy tìm Ỹ số phân tử trong một đơn vị thể tích ở điều kiện đã cho. Từ 


định luật khí lý tưởng, 1 mol của bất kỳ khí nào chiếm thể tích là: 


85 





nRT 2i (1,0mol)(8,31J / mol. K)(300K) 
p (1,0atm)1,01x105 Pa / atm 


V= = 2,47.10? mở. 





Số phân tử trong một đơn vị thể tích là: 


N nNa 


23 2 
_ (10mol)(6,0210”“ ptử / mol) = 3,44.10?5 phân tử/m°. 
V V 247.10 ?m” 





Phương trình 21-18 cho 
1 1 


VIỆC — rà 2N Tông IS Và = 1,1.10”m. (Đáp số) 
V2xd?N/V_ \2x|3,9.1019mÏ]2,44.10?ptử/ m°} 


Nó vào khoảng 380 lần đường kính phân tử. Tính trung bình các phân tử trong 
chất khí như vậy ở cách nhau khoảng 11 lần đường kính-phân tử. 


b) Nếu tốc độ trung bình của một phân tử oxy là 450 m/s thì tốc độ va chạm trung 
bình là bao nhiêu? 


Giải: Ta tìm tốc độ này bằng cách chia tốc độ trung bình cho quãng đường tự do 
trung bình 


Tốc độ va chạm = — = —————— = 4,1.10°s' (Đáp số) 


Từ đó ta thấy, tính trung bình, mỗi phân tử oxy tham gia hơn 4 tỷ lần va chạm 
trong 1 giây. 


21.7. SỰ PHÂN BỐ TỐC ĐỘ PHÂN TỬ (TỰ CHỌN): 






t* 
—¬ 
Ca 


“ CPEN- TABNS7 T “í 





ĐPic) (10 sím) 
Pu) (10 s/m) 














Tốc độ (mis) 0 5H 400. 000 000 1000. 1200 
(a) Tốc độ (m/s) 
(b) 
HÌNH 21.8 
a) Sự phân bố tốc độ Maxwell của phân tử öxy tại T = 300K. Ba tốc độ đặc trựng đã được đánh dấu. 
b) Đường cong cho 300K và 80K chú ý rằng các phân tử chuyển động chậm hơn nhiệt độ thấp hơn. 
Vì đây là những phân bố xác suất nên diện tích dưới mỗi đường cong có giá trị bằng số bằng đơn vị. 


86 


Tốc độ căn quân phương v„„, cho ta một ý niệm chung về tốc độ phân tử của một 
chất khí ở một nhiệt độ cho trước. Ta thường muốn biết nhiều hơn. Chẳng hạn bao nhiêu 
phần của phân tử có tốc độ lớn hơn tốc độ căn quân phương, bao nhiêu có tốc độ gấp hai 
lần tốc độ căn quân phương. Để trả lời những câu hỏi như vậy, ta cần biết những giá trị 
khả dĩ của tốc độ các phân tử đã được phân bố như thế vào cho các phân tử. Hình 21.8a 
trình bày sự phân bố này cho phân tử oxy tại nhiệt độ phòng. Hình 21.8b so sánh nó 
với sự phân bố ở nhiệt độ T = 80K. 


Định luật phân bố Maxwell 


Năm 1852, nhà vật lý Xecotlen James, Clerk Maxwell lần đầu tiên giải quyết vấn 
đề tìm sự phân bố tốc độ của các phân tử khí. Định luật phân bố tốc độ Maxuell của 
ông có dạng. 

Mv? 


M 3/2.,2_ 2RT 
=4 2RT = 
P(v) T( Cmn) ve (21-20) 


Ở đây v là tốc độ phân tử, T nhiệt độ của khí, M khối lượng phân tử gam của khí, 
R là hằng số khí. Đó là phương trình của đồ thị trên h.21.80b. Đại lượng P(v) trong 
p.t. 21.20 và 21.8 là hàm phân bố, định nghĩa như sau : 


Tích số P(v) .dv (là đại lượng không thứ nguyên) là phần số phân tử có tốc độ 
nằm trong khoảng từ v đến v+dv.. 

Như h.21.8a cho ta thấy, phần số này bằng diện tích của dải có độ cao P(v), độ 
rộng dv. Diện tích tổng cộng dưới đường cong phân bố, ứng với phần số phân tử mà tốc 
độ nằm giữa không và vô cùng. Tất cả các phân tử rơi vào loại này, vì vậy mà giá trị 
của điện tích toàn phần này bằng đơn vị. 

Hình 21.8a cũng trình bày tốc độ căn quân phương v,„„ (= 438m/s) và hai số đo khác 
của sự phân bố tốc độ: Tốc độ có xác suất lớn nhất vụ (= 395m/s) là tốc độ mà tại đó P(v) 
có cực đại. Tóc độ trung bình V(=445m/s), như tên gọi đã chỉ rõ, là trung bình thông 
thường của các tốc độ phân tử. Một số nhỏ các phân tử nằm bên phải ở phần đuôi tận 
cùng của đường cong phân bố có thể có tốc độ gấp vài lần tốc độ trung bình. Sự thật đơn 
giản này, như chúng sẽ chứng minh tạo nên khả năng cho cả mưa lẫn nắng. 


Mưa 


Sự phân bố tốc độ của các phân tử nước trong một cái ao chẳng hạn ở nhiệt độ 
mùa hè có thể được trình bày băng một đường cong tương tự như ở hình 21.8a. Đại đa 
số các phân tử không có đủ động năng để thoát khỏi nước qua bề mặt. Tuy nhiên, một 
số nhỏ các phân tử rất nhanh, có tốc độ xa xa ở phía đuôi của đường phân bố có thể 
làm điều đó. Chính các phân tử nước này bay hơi tạo thành mây và mưa. 

Vì các phân tử nước nhanh rời bề mặt, mang theo năng lượng nên nhiệt độ của 
nước còn lại được duy trì bởi nhiệt lượng truyền từ xung quanh tới. Các phân tử nhanh 
khác, được tạo thành trong các va chạm đặc biệt thuận lợi cho chúng nhanh chóng 
chiếm chỗ của các phân tử vừa rời chỗ và sự phân bố tốc độ do vậy được duy trì. 


87 


Trời nắng 

Bây giờ ta áp dụng đường cong phân bố ở hình 21.8a cho proton tại phần lõi của 
Mặt Trời. Năng lượng Mặt Trời được cung cấp bởi các quá trình tổng hợp hạt nhân 
được bắt đầu với sự kết hợp hai proton. Tuy nhiên, các proton đẩy nhau vì mang điện, 
vì vậy các proton có tốc độ trung bình không có đủ động năng để khởi đầu phản ứng 
này. Tuy nhiên các proton rất nhanh, với tốc độ trong phần đuôi của đường cong phân 


bố lại eó thể làm điều đó và như vậy, Mặt Trời có thể chiếu sáng. 





Bài toán mẫu 21.8 


Một bình chứa đây khí oxy được giữ ở nhiệt độ 300E. Hỏi phần những phân tử có 
tốc độ nằm trong khoảng 599-601 m/s là bao nhiêu? Khối lượng cho molM của oxy là 
0,0320 kg/mol. 


Giải. Khoảng 4ốc độ này Av ( = 2m/s) là khá nhỏ, ta có-thể coi như một vi phân và 

nói rằng phần frac mà ta tìm rất gần với đại lượng P(v)Av, trong đó P(v) được tính tại 

= 600m/s điểm chính giữa của khoảng. Xem dải sẫm trên hình 21.8a. Vì vậy, dùng 
p.t 31.20 ta tìm được: 





ma v?e ?RT Av 


Để thuận lợi cho việc tính toán, ta chia biểu thức này thành 5ð thừa số như sau: 


frac = P(v) Av = 4m( 


frac = (4z)(A)(v?)(eP)(Av) (21.91) 
Trong đó A và B là 





tỆNgg.. HÍP, HE) 0,0320kg / mol bạn 
2rRT (2z)(8,31J / mol.K)(300K) 
= 9,99.10983/mỶ, 
N __Mv” Su (0,0320kg / mol)(600m / s)” E6 vn 
2RT (2)(8,31J / mol.K)(300K) sóng 


Thay A, B vào p.t 21-21 ta được: 
frac = (4=)(A)(v?)(e)(Av) 
= (4n)(2,92.10'° s3/m3)(600 m/s)?(e'*Ỷ')(2 m/s) = 2,62.103 (Đáp số) 


Vậy, ở nhiệt độ phòng 0,0262% phân tử oxy có tốc độ nằm trong khoảng hẹp giữa 
599 là 601m/s. Nếu dải sẫm được đánh dấu giữa hai mũi tên của hình 21.8a được vẽ 
theo tỷ lệ của bài toán, nó thực sự là một dải rất hẹp. 


88 


Bài toán mẫu 21.9 


a/ Tốc độ trung bình v của phân tử khí oxy ở T = 300K là bao nhiêu cho biết khối 
lượng mol M của oxy là 0,0320 kg/mol. 

Giải : Để tìm tốc độ trung bình, ta lấy trọng số rỗi tốc độ v là P(v)dv, nó là 
phần số phân tử có tốc độ nằm trong khoảng từ v đến v+dv. Sau đó ta cộng chúng lại 
(có nghĩa là lấy tích phân) trong toàn dải của tốc độ. Từ đó. 


v= [vP(v)dv (21.22) 
0 


Bước tiếp theo là thay thế P(v) từ p.t 21.20 và tính tích phân này. Từ bảng tích 
phân” ta tìm thấy: 


s |SRT (21.23) 
7M 


Thay các giá trị bằng số ta được: 


se (8)(8,312 / mol.K)(300K) — 1145 BC: (Đáp số) 
(z)(0,0320kg / mol) 


b) Giá trị của độ căn quân phương của phân tử oxy là bao nhiêu? 





<l 


Giải: Ta cũng làm như câu (a) chỉ khác là ta nhân với v? (thay cho nhân với v) 
trọng số P(v)dv. Điều này sau khi lấy tích phân cho ta: 


v_ 3 3RT 
Xe 2P(v)dv= —— 
V b (v)dv M 


Tốc độ căn quân phương là căn bậc hai của đại lượng thu được. 
Vưụạ= V2 = đc (tốc độ căn quân phương) (21.24) 


Phương trình 21-24 là đồng nhất với p.t (21-14) ta đã định nghĩa trước kia. Phép 
tính bằng số cho ta: 


vn HT HN NO) — ha uc (Đáp số) 
(0,0320kg / mol) 


e) Tốc độ có xác suất lớn nhất là bao nhiêu? 

Giải: Tốc dộ có xác lớn nhất là tốc độ ứng với P(v) của phương trình 21.30 có giá 
trị cực trị. Ta tìm được nó bằng cách đặt =0 và giải theo v. Làm điều đó (Bạn hãy 
thử xem)... 


Thay bằng số ta có: 
(2/(8,31J7 mol.K)(300K) ị ` 
Ắ= ca acc nan 0U KỈ Đ 
Ẫ (0,0320kg / mol) chấn (Đáp số) 


()_ Một trong những bảng như vậy có thể tìm trong phần A của cuốn cẩm nang quen thuộc CRC về hoá học và vật lý. Xem tích phân 667 dưới tiêu 
để về "tích phân hạn định". 


89 


: 


Bảng 21-2 


CÁC THÔNG SỐ TỐC ĐỘ VỚI SỰ PHÂN BỐ TỐC ĐỘ MAXWELL 


Tốc độ có xác suất lớn nhất 395 mí/s 


J2RT/M 








Tốc độ trung bình /J8RT/zM 445 m/s 


Tốc độ căn quân J3RT/M 483 m/s 


21.8. NHIỆT DUNG RIÊNG PHÂN TỬ GAM CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG 


Trong mục này, ta muốn suy ra một biểu thức cho nội năng của khí lí tưởng. Sau 
đó ta sẽ dùng kết quả này để suy ra nhiệt dung riêng phân tử gam của khí lí tưởng. 


Nội năng E,„ 


Đầu tiên ta giả rằng khí lí tưởng ta xét là khí đơn nguyên tử chẳng hạn như hêli, 
nêon hoặc acgon. Tiếp theo hãy nhớ lại từ chương 8 rằng nội năng là năng lượng liên 
kết với chuyển động hỗn độn của các phân tử và các nguyên tử. Vì thế ta giả thiết'nội 
năng E„„ của khí lí tưởng chỉ đơn giản là tổng động năng chuyển động tịnh tiến của 
các phân tử khí. Động năng chuyển động tịnh tiến trung bình của một phân tử riêng lẻ 


chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của chất khí và tính theo p.t 21-16 là K= ST, Một mẫu 


gồm n mol của chất khí như vậy chứa nN, phân tử. Nội năng của mẫu như vậy là: 


Ba: 


=(nN,) K=(nN,\( ST) 


hoặc vì N„k = R, hằng số khí, 

Bạn = SnRT (khí lý tưởng đơn nguyên tử) (21.26) 

Ta thấy nội năng E„„ là một hàm số chỉ của nhiệt độ chất khí độc lập với các biến 
số khác như áp suất, mật độ. 

Với p.t 21-26 bây giờ ta có thể suy ra biểu thức nhiệt dung riêng phân tử gam của 
khí lí tưởng. Ta suy ra hai biểu thức, một cho trường hợp thể tích khí giữ không đổi 
khi cung cấp nhiệt lượng cho nó, và một cho trường hợp áp suất khí giữ không đổi 
trong quá trình này. Kí hiệu cho hai trường hợp này lần lượt là C, và €,. (Theo quy 


90 


ước, chúng được kí hiệu bằng chữ hoa, dầu rằng chúng cũng là một loại nhiệt dung 
riêng). 


Nhiệt dung riêng phân tử gam khi thể tích không đổi (Đẳng tích). 


Hình 21.9a trình bày n mol khí lí tưởng ở áp suất p, nhiệt độ T chứa trong một 
hình trụ có thể tích cố định V. Trạng thúi đầu ¡ này của chất khí được đánh dấu trên 
đường cong p-V ở hình 91.9b. Bây giờ giả thiết rằng ta cung cấp cho khí một nhiệt 
lượng nhỏ Q bằng cách tăng chậm nhiệt độ của bình chứa trên nó đặt hình trụ. Nhiệt 
độ của khí tăng lên một lượng nhỏ tới T+AT và áp suất của nó tới p†Ap; đưa chất khí 
tới trạng thái cuối ƒ. 

Phương trình định nghĩa của Ệ; nhiệt dung riêng phân tử gam đẳng tích, cùng 
với p.t 20-3 là 


Q=nCvAT (đẳng tích) (21-97) 


Thay biểu thức này của Q vào định luật nhiệt động lực thứ nhất ta tìm được: 


AB, + W = nCyAT 


Ấp suấ 
. — 








HÌNH 21-9 


a) Nhiệt độ của khí lý tưởng từ T với T+AT trong quá trình thể tích không đổi. 
Nhiệt lượng cung cấp cho hệ, nhưng không thực hiện công. 
b) Quá trình trên giản đồ pV. 


Khi thể tích giữ không đổi, W = 0 - Vậy tích Cy ta thu được 
3k ABin. 
n AT 


Ty (21-28) 
Từ p.t 21-26 ta thấy AR,„AT = ảnR .-_ Thay kết quả này vào p.t 31-28 ta suy ra 


€dy= 2R = 12,5 J/mol.K (khí đơn nguyên tử) (21-99) 


91 


Bảng 21.3 


NHIỆT DUNG RIÊNG PHÂN TỬ GAM 


12,5 


, 
, 











Đơn nguyên tử 









12,6 


Lí tưởng 
Nạ 20,7 


29,0 
29,7 






Lưỡng nguyên tử 





Đa nguyên tử NH 
C0 


4 
2 





Như bảng 31.3 cho ta thấy, điểu 
tiên đoán này của thuyết động học 
phân tử phù hợp rất tốt với thực 
nghiệm cho trường hợp khí thực đơn 
nguyên tử là trường hợp chúng ta vừa 
giả thiết. 

Những giá trị (tiên đoán và) thực 
nghiệm của €, cho khí lưỡng nguyên tử 
và đa nguyên tử thì cao hơn đáng kể so 
với khí đơn nguyên tử vì những lí do ta 


sẽ nêu trong mục 21-9. 


Bây giờ, khi đã định nghĩa nhiệt dung riêng phân tử gam đẳng tích của khí lí 
tưởng, ta có thể khái quát hoá p.t 21.6 cho nội năng của khí lí tưởng. 


E.=nCyT (khí lí tưởng) 


int 


(21-30) 


Phương trình này áp dụng không chỉ cho khí lí tưởng đơn nguyên tử mà còn cho 
khí lí tưởng khác (phải dùng giá trị thích hợp của Cv). Chính ngay với p.t 21-26, ta 
thấy rằng nội năng phụ thuộc chỉ vào nhiệt độ của khí mà không phụ thuộc vào áp 


suất và khối lượng riêng của nó. 


Ấp suất 





Thể tích 


HÌNH 31.10. Ba đường biểu diễn ba quá trình khác 
nhau đưa một chất khí lý tưởng từ cùng một trạng 
thái ban đầu ở nhiệt độ T tới một trạng thái cuối f 
ở nhiệt độ T + AT. 


Khi một chất khí lí tưởng bị chịu độ 
biến thiên nhiệt độ AT, thì hoặc từ 


.phương trình 21.28 hoặc từ p.t 21-30, ta 


có thể viết độ biến thiên toàn phần của 
nội năng của nó. 
AB, = nCyAT 

(khí lý tưởng, quá trình bất kì) 


(21.31) 


Phương trình này có một thông tin 
quan trọng': độ biến thiên nội năng của 
một chất khí lí tưởng bị giam giữ không 
phụ thuộc vào /ogi của quá trình sinh ra 
sự thay đổi của nhiệt độ của khí. 


Thí dụ ta xét ba đường đi giữa hai đường đẳng nhiệt trên giản đồ p-V của hình 
21.10. Đường 1 là quá trình'đẳng tích - đường 2 là quá trình đẳng áp (ta sẽ xét). Đường 
3 là quá trình không có sự trao đổi nhiệt lượng với môi trường xung quanh hệ (ta sẽ thảo 
luận nó trong mục 21-11). Dẫu rằng các giá trị của nhiệt lượng Q và công W liên quan 


92 


tới ba quá trình đó là khác nhau cũng như các pr và V¿, các giá trị của AE,„, liên quan 
tới ba đường đó là như nhau vì chúng có cùng một độ biên thiên nhiệt độ AT. 

Độ biến thiên nội năng AE,„, của chất khí là như nhau với ba quá trình và cả 
những quá trình khác, đưa đến kết quả là có càng một độ biến thiên về nhiệt độ, 


Nhiệt dung riêng phân tử gam khi áp suất không đổi (đẳng áp) 


Bây giờ chúng ta giả thiết nhiệt độ của khí tăng lên cùng một lượng nhỏ AT như 
trước, nhưng nhiệt lượng được cấp cho hệ khi áp suất không đổi. Một cơ chế để làm 
việc đó được trình bày ở hình 21-10. Giản đồ p-V cho quá trình đó được vẽ ở hình 
21.11b. Ta có thể đoán ngay lập tức rừng nhiệt dung riêng phân tử gam đẳng áp Cp 
mà ta định nghĩa theo. 


Q = nCp.AT (áp suất không đổi) (21.39) 


sẽ lớn hơn nhiệt dung riêng phân tử gam đẳng tích: năng lượng cần cung cấp không 
những chỉ làm nhiệt độ tăng mà còn thực hiện công ngoài, đó là nâng pittông nặng ở 
h.21.11a lên. Để tìm mối liên hệ giữa C, và C,, ta bắt đầu từ định luật thứ nhất của 
nhiệt động lực. 


AE„=Q-W (21-33) 


Ấp suất 











HÌNH 21.11 


(a) Nhiệt độ của khí lý tưởng tăng từ T đến T+ AT trong một quá trình đẳng áp. Nhiệt lượng 
được cung cấp cho hệ và công được thực hiện để nâng pittông tải trọng 
b) Quá trình đó trên giản đồ pv. Công pAv là diện tích có màu cát dưới đường nối trạng thái 
đầu ï với trạng thái cuối f. 
Tiếp theo, ta thay mỗi số hạng trong p.t 21-33. Với AB,„, ta thay từ p.t 21.31, với 
Q ta thay từ p.t 21.39. Để thay W, chúng ta đầu tiên nhận xét rằng vì quá trình là đẳng 
áp nên p.t 20-11 cho ta W = pAV. Rồi chú ý tới phương trình khí lí tưởng (pV = nRT) ta 
có thể viết: 
W =pAV =nRAT 


Ẻ 


Thay vào 21-33, rồi chia cho nAT, ta tìm thấy 
Cv=Cp -R 


93 


hay p-Cv=R } (21-34) 

Điều tiên đoán này của thuyết động học chất khí phù hợp tốt với thực nghiệm, 

không những chỉ cho khí đơn nguyên tử mà cho khí nói chung, khi khối lượng riêng 
thấp sẽ có thể coi nó là khí lí tưởng. 





Bài toán mẫu 21.10 


Một bong bóng nhỏ chứa ð,00 mol hêli (đơn nguyên tử) được nhúng ở một độ sâu 
nào đó trong nước khi nước (và do đó hêli) tăng nhiệt độ AT 20,0°C khi áp suất thay 
đổi. Kết quả là bong bóng dãn ra. 

a) Nhiệt lượng Q cung cấp cho hêli là bao nhiêu trong quá ttình dãn và nhiệt độ tăng? 

Giải. Coi hêli là khí lí tưởng chúng ta bắt đầu từ p.t 21-32 Q = nCpAT. Sau đó ta 
dùng các p.t 21-34 và 21-29 và viết : 

Cp=€C,+R= 3R 
2 
ta thu được 


Q=nCpAT = nÓ R)AT 


= (5,00mol)(2,5)(8,31J/mol.K)(20,0°C) = 2077,B5 J ~ 2080 dJ (Đáp số) 

b) Độ biến thiên AE,„, của nội năng cửa hêli là bao nhiêu trong quá trình nhiệt độ 
tăng? : 

Giải: Dẫu rằng nguyên tử của hêli tăng khi áp suất không đổi (mà không phải 
thể tích không đổi), ta vẫn dùng p.t 21-31 để tính độ biến thiên nội năng (vì lý do đã. 
nói với phương trình này), 

AB = nCyAT 
= (5,00mol)(1,B)(8,31J/mol.K)(20,0°C) 
= 1946, djJ ~ 1250 J (Đáp số) 

e) Công W do khí hêli thực hiện khi dãn chống lại nước xung quanh trong quá 
trình tăng nhiệt độ bao nhiêu? 

Giải 

Dùng định luật thứ nhất của nhiệt động lực học, ta viết: 

W=Q -AE„, = 2077,B5 - 146,55 = 8314 (Đáp số) 

Chú ý là trong khi tăng nhiệt độ, chỉ một phần (12504) của nhiệt lượng (20801) 
truyền cho hêli đơn làm tăng nội năng của nó và do đó làm tăng nhiệt độ của nó. Phần 
còn lại (8313) được truyền ra bên ngoài hêli thành công mà hêli thực hiện khi dãn. 
Nếu nước đóng băng thì hêli không dãn được. Khi đó, sẽ tăng cùng một nhiệt độ 20,0°C 
chỉ đòi hỏi 1250J nhiệt lượng, vì không có công nào được thực hiện bởi hêÌi. 


94 


21.9. SỰ PHÂN BỐ ĐỀU CỦA NĂNG LƯỢNG 


Như bảng 21.3. Chỉ rõ, điều tiên đoán Cv = SR phù hợp với thực nghiệm với khí 


đơn nguyên tử, nhưng không đúng cho khí lưỡng nguyên tử và đa nguyên tử. Ta hãy 
thử giải thích sự không phù hợp này bằng việc xét khả năng các phân tử có hơn một 
nguyên tử có thể tích trữ được nội năng dưới dạng khác với chuyển động tịnh tiến. 
Hình 21-12 trình bày mô hình thuyết động học của hêli (khí đơn nguyên tử) oxy 
(lưỡng nguyên tử) và mêtan (đa nguyên tử). Dựa trên cấu trúc của chúng sẽ chỉ là hợp 
lí nếu ta giả thiết phân tử đơn nguyên tử chủ yếu là giống nhau như một chất điểm - 
nên chỉ có chuyển động quay rất nhỏ quanh một trục bất kì chúng chỉ có thể tích trữ 
năng lượng dưới dạng chuyển động tịnh tiến. Tuy nhiên phân tử lưỡng nguyên tử và 
đa nguyên tử lại có thể tích thêm năng lượng đáng kể do chuyển động quay và dao 





động. 

x Chúng ta có thể tính đến 
các khả năng đó như thế nào 
một cách định lượng. James 

-Ì¬ Clerk Maxwell là người đầu 
N# o tiên trình bày phải làm thế 
© 8J nào bằng cách đưa vào lí 
He So ~⁄ x ^ è À 
thuyết phân bế đều về 
năng lượng. 
H ~x‹ * ˆ kả + 
He O; CH, Môi loại phân tử có 
G (0) (c) một số bác tự do ƒ nào đó, 
đó là những cách độc lập 
để tích trữ năng lượng. Mỗi 
HÌNH 21.13. Mô hình phân tử dùng trong thuyết động học: bậc tự do như vậy, có trung 
(a) Hê li phân tử đơn nguyên tử độ điển hình 1 
(b) oxy, một phân tử lưỡng nguyên tử điển hình (Có vẽ bình một năng lượng — KT 
hai trục quay; và , ” _ 
(c) mêtan một phân tử đa nguyên tử điển hình. 7 liên kết với nó với mỗi 


š 1 2 #/Äxá- 2L 
nguyên tử (hay NI với môi mol). 


Với chuyển động tịnh tiến có 3 bậc tự do ứng với ba trục vuông góc dọc theo đó 
chuyển động ấy có thể xẩy ra. Với chuyển động quay phân tử đơn nguyên tử không có 
bậc tự do nào; còn phân tử lưỡng nguyên tử - quả tạ đôi cứng trên h.21.11b có hai bậc 
tự do quay ứng với hai trục vuông góc có thể tích trữ năng lượng quay. Phân tử kiểu 
này không thể trữ năng lượng quay quanh trục nối hạt nhân của hai nguyên tử thành 
phần vì moment quán tính đối với trục này xấp xỉ bằng không. Còn phân tử với số 
nguyên tử nhiều hơn hai có sáu bậc tự do, ba ứng với chuyển động quay và ba ứng với 
chuyển động tịnh tiến. 


95 


Bang 21-4 
SỐ BẬC TỰ DO CỦA CÁC PHÂN TỬ KHÁC NHAU. 


của một mol 
`... .... ae 
“_-.......s- 












Để mỏ rộng cách làm ở mục 21.8 cho khí lưỡng và đa ngưyên tử ta cần phải lặp lại 
những dẫn giải của phần đó một cách chi tiết, bằng cách thay p.t 21-26. (E,„, = SnRT) 
bằng Bu=(ÿ)nRT, trong đó f là số bậc tự do ghi ở bảng 21.4. Làm như vậy, dẫn đến 
tiên đoán: 

Cvy= Œ )R = 4,16 f J/mol.K (21-35) 


Nó phù hợp ít nhất với p.t 21-29 với f = 3. Bảng 91.3 cho thấy, sự tiên đoán này 


tử (f = 5), nhưng là quá thấp đối với đa nguyên tử. 





Bài toán mẫu 21.11 


Một cabin thể tích V chứa không khí (coi là khí lí tưởng lưỡng nguyên tử) ở nhiệt 
độ ban đầu thấp T;,. Sau khi bạn đốt lò sưởi củi, nhiệt độ phòng tăng tới giá trị T;. Độ 
biến thiên tổng cộng của nội năng tích trữ của không khí trong cabin là bao nhiêu. 

Giải. Tình trạng ở đây khác với các tình trạng tạ đã xét trước ở chỗ bình chứa 
(cabin) là không kín. Nếu có kín thì định luật khí lí tưởng (pV = nRT) cho ta thấy khi 
nhiệt độ của không khí trong cabin tăng áp suất của nó cũng tăng. Tuy nhiên, vì cabin 
không hoàn toàn kín nên các phân tử không khí rời cabin qua các khe hở khác nhau 
khi nhiệt độ không khí tăng lên, vì vậy áp suất không khí trong cabin luôn luôn bằng 
áp suất không khí ngoài cabin. 

Từ p.t 21-31, độ biến thiên nội năng không khí trong cabin là 


AB nCyAT 


int Ễ 


š ï V... š 
Dùng định luật khí lí tưởng, ta có thể thay „ bằng nAT và tìm được: 


ABia= SYApV) 


96 


phù hợp với thực nghiệm cho phân tử (đơn nguyên tử (f = 3) và phân tử lưỡng nguyên 


Từ đó ta thấy rằng, vì cả áp suất p lẫn thể tích V của khí bên trong cabin đều 

không thay đổi, nên: 
ABu¿= 0 

Vậy tại sao trong cabin lại cảm thấy dễ chịu hơn khi nhiệt độ tăng lên. Có ít nhất 
hai yếu tố tham gia: Bạn có xu hướng bị lạnh là do: 

1/ Bạn phát sóng điện từ (bức xạ nhiệt). 

2/ Bạn mất nhiệt lượng cho các phân tử không khí va chạm với bạn. Nếu bạn tăng 
nhiệt độ phòng (1) bạn sẽ tăng được lượng bức xạ nhiệt mà bạn nhận được từ mặt bên 
trong của phòng thay thế cho lượng nhiệt bức xạ đi. (2) Bạn tăng động năng của các 
phân tử không khí va chạm với bạn, thành thử bạn mất nhiệt ít hơn cho chúng. 


21.10. MỘT CHÚT VỀ THUYẾT LƯỢNG TỬ 


Bước logic tiếp theo là xem phải chăng không có sự phù hợp giữa thuyết động học 
và thực nghiệm vì ta đã không tính đến nội năng tích trữ dưới dạng dao động phân tử. 
Tuy nhiên, người ta thấy rằng không đáng cho chúng ta để tiến xa hơn nữa, với sử 
dụng thuyết động học cổ điển trên cơ học Newton. 

Vào giữa thế kỷ trước, James Clerk Maxwell (càng với một số khác) luôn phấn đấu 
để xây dựng bức tranh mạch lạc về cấu trúc của một nguyên tử dựa trên thuyết động học 
và trên việc đo bước sóng ánh sáng phát ra bởi các nguyên tử đó. Công việc của ông 
không mang lại kết quả và Maxwell đã dẫn đến suy nghĩ là thuyết cổ điển, trong bối 

cảnh đó, đã có khiếm 
khuyết nào đó. Maxwell 
thất bại trong những cố 
gắng của mình để hiểu 
ð/9 biết nguyên tử, viết rằng 
còn gì khác ngoài việc 
thừa nhận thái độ "sự 
ngu dốt được ý thức đầy 


LTTWEmaiTIP— TT || nh nh 

mỗi bước tiến lên thực sự 

LLIIIll| | TH } T1 ]11Ï trong hiểu biết" Và chỉ 
0 50 





2 100 200 500 1000 2000 5000 10.000 trong phần tư đầu tiên 
Nhiệt độ (K) của thế kỉ này, với sự 
HÌNH 21.13. Đổ thị tỷ số Cv/R theo nhiệt độ với Hydrô vì phát triển của vật lí 
chuyển động quay và dao động xẩy ra với năng lượng lượng tử lượng tử hiên đai mới có 
hoá nên chỉ có chuyển động tịnh tiến là khả dĩ ở nhiệt độ rất cx Xvo sẽ SN 
thấp. Khi nhiệt độ tăng lên, chuyển động quay có thể được kích những tiến bộ thực sự 
thích trong khi va chạm. Khi nhiệt độ cao hơn nữa, chuyển động trong sự hiểu biết. 


dao động có thể được kích thích. 


Hình 21-13 gợi ý cho ta hiện tượng lượng tử hoá năng lượng là như thế nào (nó là 
trung tâm của thuyết lượng tử) bằng hình vẽ. Tỷ sế Cv/R với khí lưỡng nguyên tử được 


97 


vẽ phụ thuộc vào nhiệt độ với thang logarit cho thuận tiện. Ở nhiệt độ thấp khoảng 
dưới 80K tỉ số này có giá trị 1,ỗ đặc trưng cho khí đơn nguyên tử. Dẫu rằng hydrô là 
khí lưỡng nguyên tử, nhưng chỉ có bậc tự do của chuyển động tịnh tiến là được kích 
thích. Lí do là vì chuyển động quay xẩy ra theo năng lượng lượng tử hoá và ở những 
nhiệt độ thấp này, các phân tử hydrô đơn giản là không có đủ động năng sẽ tạo nên 
chuyển động quay khi chúng va chạm với nhau. Tuy nhiên khi nhiệt tăng lên sự quay 
trổ nên khả dĩ thành thử ở những nhiệt độ “bình thường” hơn, phân tử hydrô xử sự 
như các quả tạ đôi rắn như chúng ta giả thiết trong thuyết cổ điển. Khi nhiệt độ cao 
hơn nữa, chuyển động dao động (chúng cũng chỉ xẩy ra với năng lượng lượng tử hoá) 
trở nên khả đi, nhưng các phân tử phân li thành 2 nguyên tử ở nhiệt độ khoảng 
3200E. 

Như bạn có thể thấy, vật lí lượng tử tính toán chỉ tiết được toàn bộ hiện tượng 
này. Vì vậy, nếu nhìn lại phía sau thì không phải là sai trái khi nói rằng các hạt giống 
của vật lí lượng tử nằm trong thuyết động học chất khí. 


21-11. SỰ DẪN ĐOẠN NHIỆT CỦA CHẤT KHÍ LÍ TƯỞNG 


Ta đã thấy trong 
mục 18.9 rằng âm thanh 
truyền qua không khí và 
các chất khí khác như là 
một dãy liên tiếp các sự 
nén, dãn xảy ra nhanh 
tới mức không đủ thời 
gian để nhiệt lượng 
truyền từ vùng này sang 
vùng khác của môi 
trường. Ta cũng đã thấy 
ở mục 90-6, những quá 
trình trong đó Q = 0 là 
các quá trình đoạn 
nhiệt. Chúng ta có thể 
đảm bảo rằng Q = 0 hoặc 
là thực hiện quá trình 
rất nhanh (như trong 
sóng âm) hoặc thực hiện 
chậm ;trong môi trường 
cách nhiệt cực tốt. Ta 


Khi khí cacbonie trong chai sâm banh lạnh (hoặc nước sôda bất xét xem, thuyết động 
thình lình được giải phóng, nó không chỉ phun ra luồng bụi chất 3 UJNCC là Y1 vn, 2 = 
lỏng mà còn có thể tạo ra sương mù. Sự dãn của nó nhanh,nhanh học phải nói gì về những 
như dãn đoạn nhiệt và nội năng giảm đột ngột làm nó lạnh đi quá trình này. 

khiến cho hơi nước trong nó ngưng tụ thành những giọt sương nhỏ. 





98 


Hình 21.14a trình bày một xylanh cách nhiệt chứa một chất khí lí tưởng đặt trên 
một điá đỡ cách nhiệt. Bỏ bớt tải trọng khỏi pittông ta có thể cho phép khí dãn đoạn 
nhiệt. Khi thể tích tăng lên, cả áp suất và nhiệt độ đều giảm. Ta sẽ chứng minh dưới 
đây mối liên hệ giữa áp suất và thể tích trong quá trình đoạn nhiệt là: 


pV' = const (quá trình đoạn nhiệt) (21-36) 

Trong đó y = kề. tỉ số các nhiệt dung riêng phân tử gam của khí. Phương trình 

21-6 cho ta thấy trên giản đồ pV, như ở hình 21-14b quá trình xẩy ra dọc theo một 

đường (gọi là đường đoạn nhiệt), được xác định bởi p= _.. Khi chất khí đi từ 
trạng thái đầu ¡ tới trạng thái cuối f ta có thể viết lại p.t 21-36 như sau: 


Dị X = p V2 (quá trình đoạn nhiệt) (21-37) 


4 Đẳng nhiệt 


._ Đoạn nhiệt (Q=0) 





‡ 
\ 
Ỳ 
Ñ 
Š 





Ko) 
ø 
+ 
b. tà nh 700 K 
Cách nhiệt 500 K 
300 K 
Thể tích 
(bì 
HÌNH 24-14 


a) Thể tích khí lí tưởng tăng khi bỏ tải trọng ra khỏi pittông.Quá trình là đoạn nhiệt Q = 0. 
b) Quá trình trên giản đổ p - V chú ý rằng nó thực hiện dọc theo một trường đoạn nhiệt. 


Chúng ta cũng có thể viết một quá trình đoạn nhiệt nhiệt theo biến số T và V. Muốn 
vậy, dùng phương trình khí lí tưởng (pV = nRT), khử p khỏi p.t 21-36 ta thu được: 
nRT 


H = const 


Vì n, R là những hằng số ta có thể viết lại phương trình dưới dạng: 
TV'"!= const (quá trình đoạn nhiệt) (21-38) 
Trong đó hằng số khác với trong p.t 21-86. F 


Khi chất khí đi từ một trạng thái đầu ¡ tới trạng thái cuối f, ta có thể viết lại p.t 
(21-38) như sau: 


T,V,~!= T;V,!"!= (quá trình đoạn nhiệt) (21-39) 


99 


Tỉ số nhiệt dung riêng y 


Tỉ số y có thể đo trực tiếp bằng nhiều cách khác nhau mà không cần phải đo 
riêng rẽ hai nhiệt dung riêng phân tử gam €, và C,. Biểu thức lí thuyết của nó cũng 


có thể tìm được từ thuyết động học. Muốn vậy, ta tổ hợp các p.t 21-35. (C, = s1) và 


p.t 21-34 (C,-C, = R) và thấy: 





1 
C R+_-fR 
can. sa hố si” (21-40) 
lê Ấy 1m 
2 


Kết quả này phù hợp tốt với thực nghiệm cho các khí đơn nguyên tử (có f = 3 và 
do đó y =1,67) và các khí lưỡng nguyên tử (có f= ð) và do đó y = 1,40) 


+ Chứng minh phương trình 21-36 


Giả thiết bạn bỏ ra một ít đạn chì từ pittông trong hình 21.14a, cho phép khí lí 
tưởng đẩy pittông và các viên đạn chì còn lại phía trên và do đó làm tăng thể tích một 
lượng dV. Vì độ biến thiên thể tích nhỏ ta có thể coi áp suất khí lên pittông là không 
đổi trong quá trình trong khi thay đổi. Giả thiết đó, cho phép ta nói công dW thực 
hiện bởi khí trong quá trình tăng thể tích là p.dV từ p.t 20.13, định luật thứ nhất của 
nhiệt động lực học có thể viết: 

dB,„ = Q - pdV (21-41) 

Vì khí được cách nhiệt (cho nên quá trình dãn là đoạn nhiệt) ta thay Q = 0 sau đó 
ta dùng p.t 21-31 để thay nC,dT cho dE;„, Với các thay thế như vậy, và sau một vài 
phép biến đổi ta có: 


ndT =- C—)4V (21-49) 


v 
Từ định luật khí lí tưởng (pV = nRT) ta có: 

pdV + Vdp = nRdT 
Thay R bằng C, - C, ta được . 
BSEY+ivdp (21-43) 

Gy—% 

Cân bằng các p.t 21-42 và 21-43, và sau khi biến đổi ta có: 

đp [#) đV _ọ 

p Cy/ V 

Thay tỉ số các nhiệt dung phân tử gam bằng y và lấy tích phân (xem phụ lục G) 


ndT = 


ta suy ra: : 
lnp + y lnV = consf 
hay PVÏ =const (21-44) 
So với p.t 21-36 đó là điều ta phải chứng minh, 


100 


Bang 21.5 


Đường đi trên Đại lượng Một vài kết quả đặc biệt 
hình 21.15 là hằng số (ABặu = Q-W và AB =nCvAT 


cho mọi đường đi) 








Bài toán mẫu 21.12 


Trong bài toán mẫu 31-12 một mol oxy (giả thiết là khí lí tưởng) dãn đẳng nhiệt 
(ở 310K) từ thể tích ban đầu là 121 tới thể tích cuối là 191. Hỏi nhiệt độ cuối của khí là 
bao nhiêu, nếu khí bị dãn đoạn nhiệt tới cùng một thể tích cuối? Khí oxy (O,) là lưỡng 
nguyên tử, vì vậy y = 1,40. 

Giải: Từ p.t 21-39 ta có: 
_ TV7 ` _(310K)2)1461 


= 258K (Đáp số) 
V.z (1911 


T, 





Sự việc khí bị lạnh đi (từ 310-258K) có nghĩa là nội năng của nó giảm tương ứng. 
Sự mất nội năng là để thực hiện công khi dãn (chẳng hạn để nâng pittông có tải trọng 
trên hình 21-14a). 


CÁCH GIẢI TOÁN 


Chiến thuật 3. Tổng bết bằng đồ thị 


Trong chương này ta đã 
thảo luận bốn quá trình đặc 
biệt mà khí lí tưởng chịu biến 
đổi. Một thí dụ cho mỗi quá 
trình được trình bày trên 
hình 21.15 và một vài đặc 


trưng liên quan được cho 


Ấp suất 


trong bảng 21-5, bao gồm hai 
quá trình (Đẳng;áp và đẳng 
Kiện tích) chúng ta không sử dụng 
đến nhưng bạn có thể gặp 





HÌNH 21.15. Một giản đồ p - V trình bày bốn quá trình đặc 


biệt mà khí lí tưởng có thể thực hiện. trong các giáo trình khác. 


101 


ÔN TẬP VÀ TÓM TẮT 
Thuyết động học chất khí 
Thuyết động học chất bhí liên hệ đến tính chất uĩ mô của các chất khí (thí dụ áp 
suất, nhiệt độ) với các tính chất u¿ mô của các phân tử khí (thí dụ tốc độ và động năng). 
Số Auôgadrô 


Một mol của một chất chứa N, (số Avôgadrô) đơn vị cơ bản (thông thường là 
nguyên tử hoặc phân tử) trong đó Nạ tìm được bằng thực nghiệm là: 


N,=6,02.10??mol' (Số Avôgadrô) (21-1) 
Một phân tử gam M của một chất bất kì là khối lượng của 1 mol chất đó. 
Khí lí tưởng 


Một chất khí lí tưởng là chất khí trong đó áp suất p, thể tích V, và nhiệt độ T liên 
hệ với nhau theo: 


pV=nRT (định luật khí lí tưởng) (21-4) 
Ở đây n là số mol chất khí ta xét và R ( = 8,31 J/mol K) là hằng số khí. 
Công trong quá trình dãn đẳng nhiệt. 


Công thực hiện bởi một chất khí lí tưởng trong sự biến đổi đẳng nhiệt (T là hằng 
số) từ thể tích V, tới thể tích V/ là: 


V Ề 
W= nRTÌn C— (Khí lí tưởng, quá trình đẳng nhiệt) (21-8) 


1 
Áp suất, nhiệt độ uà uận tốc phân tử 
Áp suất tác dụng bởi n mol khí lí tưởng, tính theo vận tốc các phân tử của nó là: 


nMv -ấn 


TH 21-13 
p 3V ( ) 


Ở đây v,„„= vW” là vận tốc căn quân phương của các phân tử khí. Từ p.t 21-4 


ta có: 
Vỹmg = _xử (21-14) 
\ M 


Nhiệt độ uà động năng 

Động năng tịnh tiến trung bình Kcủa một phân tử khí lí tưởng là 
3 
2 


K=ŠkT (21-16) 


Ở đây k(Œ= C =1,38.10'?J/K) là hằng số Boltzman. 
A 


102 


Quãng đường tự do trung bình 


Quãng đường tự do trung bình À của một phân tử khí là quãng đường trung bình 
giữa hai va chạm liên tiếp và tính theo công thức. 
Ni c b2XỀ L2: &, nứt Ê TẾ 
12zd?N/ V 
ỞỎ đây N/V là số phân tử trong một đơn vị thể tích và d là đường kính của phân 
tử đó. : 


(21-18) 


Phân bố uận tốc Maxuell P(v) là một hàm số sao cho P(v) dv cho ta phần số các 
phân tử có vận tốc nằm trong khoảng v và v + dv. 


M 432, 2 _Mv?2RT 
P{W)=4x( 21-90 
(v) = 4m( 5-RT) ve ( ) 
Ba số đo sự phân bố vận tốc trong các phân tử khí là: 
Vụ = đ (vận tốc có xác suất lớn nhất) (21-95) 
lệ ¬ (vận tốc trung bình) (21-98) 


Và vận tốc căn quân phương tính ở trên theo pt(21.14) 
Nhiệt dung riêng phân tử gam 
Nhiệt dung riêng phân tử gam Cv của một chất khí khi thể tích không đổi là: 
th Đọc (21-27) 


Trong đó Q là nhiệt lượng truyền cho hay lấy đi từ chất khí và T là độ biến thiên 
nhiệt độ của chất khí. C, có thể viết dưới dạng. 
1ABin, (21-28) 
„"At 
trong đó, E,„„, là nội năng của chất khí. Với khí lí tưởng E¡;¿ phụ thuộc vào nhiệt độ của 
khí có dạng. 


B„u=nCyT — (khílí tưởng) (21-30) 


v= 


Như vậy nếu một chất khí lí tưởng bị giam kín chịu một độ biến thiên nhiệt độ 
gây ra do một quá trình bất kì thì, nội năng của nó biến thiên là: 
AB„¿=nCvAT (khí lí tưởng, quá trình bất kì) (21-31) 
Định luật thứ nhất của nhiệt động lực học cho ta mối liên hệ: 
C,-C,=R (21-34) 
trong đó Cy là nhiệt dung phân tử gam đẳng áp được định nghĩa theo: 
C,= c3 Š (21-32) 
trong đó Q là nhiệt lượng truyền cho hoặc lấy đi từ chất khí, AT là độ biến thiên nhiệt 
độ của khí. 


103 


Định lí phân bổ đều 
Chúng ta tìm chính giá trị C,„ bằng định lý phân bố đều năng lượng, khẳng định 


rằng, mỗi bậc tự do của nguyên tử (nghĩa là mỗi cách độc lập mà nó có thể tích trữ 


năng lượng) có một năng lượng liên kết với nó tính trung bình bằng kT cho một 
4E k 3 X- ~ Ấ sò AE ` 
nguyên tử (= 2T cho môi mol). Nếu f là số bậc tự do, thì 


Bịu = „nRT và €y= SR = 4,16 fJ/mol (21-35) 


với khí đơn nguyên tử f= 3 (ba bậc tự do tịnh tiến với khí lưỡng nguyên tử f= ð (ba 
bậc tự do tịnh tiến và hai bậc tự do quay). Bảng 21-3 cho thấy rằng các giá trị của 
C, tính theo p.t 21-35 với khí đơn nguyên tử và lưỡng nguyên tử phù hợp tốt với 
thực nghiệm. 


Co uà Vật lí lượng tử 
Sự phụ thuộc của C, vào nhiệt độ đối với khí thực là bằng chứng hùng hồn cho 
bản chất lượng tử của chuyển động quay. Ỏ nhiệt độ cao, Cv là đúng như tiên đoán 


theo nguyên lí phân bố đều. Tuy nhiên, ở nhiệt độ thấp va chạm giữa các phân tử 
không đủ mạnh để kích thích chuyển động quay lượng tử hoá (xem hình 21-13). 


Sự dãn đoạn nhiệt 
Khi một chất khí lí tưởng chịu một độ biến thiên thể tích đoạn nhiệt (một sự thay 
đổi mà Q = 0), thì thể tích và áp suất của nó liên hệ với nhau theo 


pV' = const (quá trình đoạn nhiệt) (21.36) 


trong đóy (= —È.)là tỉ số các nhiệt dung riêng phân tử gam của chất khí. 
V 


CÂU HỎI 

1. Trong thuyết động học, ta giả thiết trong chất khí có một số lớn phân tử. Các 
chất khí thực xử sự như khí lí tưởng khi khối lượng riêng thấp. Những điều khẳng 
định đó có mâu thuẫn không?. Nếu không kết luận gì có thể rút ra từ đó?. 

2. Chúng ta giả thiết rằng va chạm của các phân tử khí với thành bình chứa 
chúng là đàn hồi. Thực tế va chạm có thể không đàn hồi. Tại sao điều đó sẽ không có 
gì khác chừng nào mà thành bình còn có cùng nhiệt độ với chất khí?. 

3. Trong một ngày ẩm trời, một vài người nói "không khí nặng nề". Khối lượng 
riêng của không khí ẩm so với không khí khô có cùng áp suất và nhiệt độ khác nhau 
thế nào? : 

4. Tốc độ trung bình của các phân tử không khí tính ở nhiệt độ phòng nằm ở chỗ 
nào trong khoảng 0O - 2m/s (tốc độ đi bộ); 30m/s (ôtô phóng nhanh), 500m/s (máy bay siêu 
thanh) 1,1.10m/s (tốc độ thoát li khỏi vỏ Trái Đất) và 3.108 m/s (tốc độ ánh sáng)? 


104 


vạn) 


ð. Hai phòng có kích thước bằng nhau, thông với nhau bằng một cửa mở. Tuy 
nhiên, nhiệt độ trung bình trong hai phòng được duy trì tại các giá trị khác nhau. 
Trong phòng nào có nhiều không khí hơn? 

6. Chuyển động phân tử được duy trì không do ngoại lực sẽ tiếp tục mãi mãi, 
không có dấu hiệu gì về sự giảm vận tốc. Tại sao ma sát không làm cho các hạt nhỏ 
ngừng lại như là đối với các chuyển động khác?. 

7. Có lí lẽ gì cho việc bỏ qua độ biến thiên thế năng hấp dẫn của các phân tử trong 
chất khí.? 

8. Chúng ta giả thiết rằng lực tác dụng bởi các phân tử khí lên thành bình là 
dừng theo thời gian. Chứng minh (lí giải) điều đó như thế nào? 

9. Vận tốc trung bình của các phân tử khí phải bằng không nếu chất khí xét toàn 
bộ và bình chứa nó không chuyển động tịnh tiến. Giải thích vì sao tốc độ trung bình có 
thể khác không?. 

10. Xét một quả bóng "gôn" đứng yên, nóng đặt tên mô cát và một quả bóng "gôn" 
lạnh vừa chuyển động khỏi mô cát do bị đánh. Động năng tổng cộng của các phân tử 
trong các quả bóng đối với mô cát có thể bằng nhau trong hai trường hợp. Giải thích 
tại sao? Sự khác nhau giữa hai trường hợp là gì? 

11. Chứng minh một sự kiện là áp suất của chất khí phụ thuộc vào bình phương 
tốc độ các phân tử của nó bằng cách giải thích sự phụ thuộc của áp suất vào tần số va 
chạm và động lượng của các hạt. 

12. Tại sao nhiệt độ sôi của một chất tăng theo áp suất? 

13. Tốc độ âm thanh trong chất khí liên hệ với áp suất và nhiệt độ của chất khí 
như thế nào? 

14. Ở cao trên mặt Trái Đất, nhiệt độ của khí được thông báo vào cỡ 1000K. Tuy 
nhiên một người ở trong môi trường như thế lại bị lạnh cứng mà chết chứ không bay 
hơi. Hãy giải thích. 

1õ. Tại sao bầu khí quyển quanh Trái Đất không bị rò? Tại phía trên của bầu khí 
quyển các phân tử do ngẫu nhiên có tốc độ vượt quá tốc độ thoát li. Phải chăng đó chỉ 
là vấn đề thời gian? 

16. Titan, một trong nhiều mặt trăng của sao Thổ có bầu khí quyển, nhưng Mặt 
Trăng của ta lại không có. Tại sao? 

17. Khi cung cấp nhiệt cho băng, nó nóng chảy trở thành chất lỏng và chất lỏng 
có thể sôi để trở thành hơi hay khí. Tuy nhiên khí điôxit eaebon rắn bị nung nóng nó 
lại bay hơi trực tiếp - ta nói nó thăng hoa - mà không qua trạng thái lỏng. Làm thế 
nào để có thể sản xuất điôxit eacbon lỏng? 

18. Khái niệm về nhiệt độ có thể áp dụng cho chân không hay không? Xét khoảng 
không gian giữa các hành tỉnh chẳng hạn. 

19. Ta có bằng chứng trực tiếp nào về sự tôn tại của các nguyên tử? Có bằng 
chứng gián tiếp nào? 


105 


20. Bạn có thể dự đoán, bằng cách nào đó rằng thành phần khí quyển thay đổi 
theo độ cao? 

21. Ta thường nói rằng ta nhìn thấy hơi nước thoát ra từ vòi một ấm đun nước 
khi nước sôi. Tuy nhiên, hơi nước bản thân nó là khí không màu. Vậy thực sự ta 
nhìn thấy gì? 

22. Tại sao khói bốc lên mà không chìm xuống từ một ngọn nến? Giải thích bằng 
ngôn ngữ sự va chạm phân tử? 

23. Một chất khí, mà các phân tử đúng là chất điểm hình học có tuân theo định 
luật khí lí tưởng không? 

24. Nếu bạn đổ đầy nước vào đĩa tách nhiệt độ phòng trong các điều kiện thường 
nó sẽ bay hơi hoàn toàn, Thật dễ dàng tin rằng một số trong các phân tử có năng lượng 
lớn có thể thoát khỏi mặt nước, nhưng làm thế nào mà tất cả chúng đều thoát ra? 

Trong số chúng tuyệt đại đa số sẽ không đủ năng lượng thoát ra. 

95. Giải thích định tính mối liên hệ giữa quãng đường tự do trung bình của các 
phân tử amôniac và thời gian cần thiết để ngửi thấy mùi amôniac khi bình được mở 
trong phòng? 

26. Hãy liệt kê các cách làm tăng hiệu quả số va chạm phân tử trong một đơn vị 
thời gian của chất khí? 

27. Nếu các phân tử của một chất khí không phải là hình cầu, thì d trong p.t 21-18 
với quãng đường tự do trung bình có nghĩa gì? Chất khí nào mà phân tử coi như gần 
giống quả cầu rắn nhất? 

28. Hai thành đối diện của một bình chứa khí được giữ ở nhiệt độ khác nhau. 
Không khí giữa hai tấm kính cửa sổ là một thí dụ quen thuộc. Hãy mô tả bằng ngôn 
ngữ của thuyết động học cơ chế dẫn nhiệt qua chất khí. 

29. Một chất khí chỉ có thể truyền những âm có bước sóng dài so với quãng đường 
tự do trung bình? Bạn có thể giải thích điều đó không? Mô tả một tình trạng trong đó 
sự hạn chế này là quan trọng. 

30. Kiểm chứng một cách định tính điều phát biểu rằng, trong một hỗn hợp các 
phân tử khác loại hoàn toàn cân bằng, mỗi loại phân tử có cùng một phân bố vận tốc 
Maxwell như là khi không có các loại phân tử khác. 

31. Có thể có một chất khí gôm các phân tử mà tất cả cùng một tốc độ?. 

32. Quan sát nào là bằng chứng rõ ràng rằng không phải tất cả các phân tử của 
một vật chuyển động với cùng một tốc độ ở một nhiệt độ cho trước? 

33. Phân số phân tử trong một giới hạn cho trước Av của vận tốc căn quân phương 
giảm khi nhiệt độ chất khí tăng. Giải thích. 

34. (a) Có phải một nửa số phân tử trong chất khí ở trạng thái cân bằng nhiệt có. 
vận tốc lớn hơn v,? Hơn V? Hơn vụ? 


(b) Vận tốc nào vụ, V, V,u„„ ứng với một phân tử có động năng trung bình? 


106 


35. Nhớ rằng, nội năng của một vật gồm động năng và thế năng của các hạt của 
nó, vậy làm thế nào bạn phân biệt giữa nội năng của một vật và nhiệt độ của nó? 

36. Chất khí trong hai bình chứa giống nhau ở áp suất latm và nhiệt độ phòng. 
Một bình chứa khí hêli (đơn nguyên tử, khối lượng một mol là 4 g/mol) và một bình 
chứa cùng một số mol của khí agôn (đơn nguyên tử, khối lượng một mol là 40 -g/mol). 
Nếu cung cấp 1 cal nhiệt lượng cho khí hêli thì nhiệt độ của nó tăng một lượng nào đó. 
Hỏi cần phải cung cấp cho agôn một nhiệt lượng bao nhiêu để nhiệt độ tăng thêm cùng 
một lượng như với hêl¡? 

37. Giải thích làm thế nào để giữ nhiệt độ của một chất khí không đổi trong một 
quá trình nhiệt động lực? 

38. Tại sao ta thường kích sự phát xạ các nguyên tử khí bằng sự phóng điện hơn 
là bằng phương pháp nhiệt? 

39. Một lượng nào đó của một chất khí lí tưởng bị nén tới thể tích bằng một nửa 
giá trị ban đầu. Quá trình có thể là đoạn nhiệt, đẳng nhiệt, đẳng áp (áp suất không 
đổi). Quá trình nào cần có nhiều công cơ học nhất? 

40. Giải thích tại sao nhiệt độ chất khí giảm trong quá trình dãn đoạn nhiệt? 

41. Nếu không khí nóng dâng lên, tại sao ở đỉnh núi thì lạnh hơn ở gần mặt biển 
(Gợi ý: không khí dẫn nhiệt rất kém). 

42. Một khí cầu bằng cao su kín chứa khí rất nhẹ. Khí cầu thả ra và nó bay lên 
trong khí quyển. Mô tả và giải thích nhiệt độ của khí và kích thước của khí cầu. 


BÀI TẬP VÀ BÀI TOÁN 
Mục 31.3. số Avôgadrô 
1E. Vàng có khối lượng nguyên tử gam là 179g/mol. Xét một mẫu 9,50g vàng 
nguyên chất. 
a. Tính số mol vàng? 
b. Có bao nhiêu nguyên tử vàng trong mẫu? 
2E. Tìm khối lượng tính theo kg của 7,ỗ0.10?! nguyên tử asen có khối lượng phân 
tử gam là 74,9 g/mol. 
3P. Nếu các phân tử nước trong 1,00 g nước được phân bố đều trên bề mặt Trái 
Đất, thì có bao nhiêu phân tử như vậy trên 100cm? bề mặt Trái Đất. 
4P. Xét câu sau đây: "Một... nước chứa một số phân tử nhiều gần bằng số... nước 
trong tất cả các đại dương". Từ đơn nào thích hợp nhất điền vào cho cả hai chỗ trống 
trong câu: giọt nước, thìa cà phê, thìa xúp, cốc nước, một lít thạch anh (quart) thùng 
hay tấn. Đại dương chiếm 75% bề mặt Trái Đất và có độ sâu trung bình khoảng 5km 
(Theo Edward M.Purcel]). 


BP. Một nhà khoa học lỗi lạc đã viết: "Số phân tử mực có trong một chữ viết câu 
này không những đủ để cung cấp cho mỗi người trên Trái Đất một phân tử mà còn đủ 


107 


cho mỗi sinh linh nếu mỗi ngôi sao trong hệ thiên hà của chúng ta có một hành tỉnh 
cũng đông dân như Trái Đất". 

Kiểm tra lại lời phát biểu này. Giả thiết mẫu mực (có khối lượng phân tử gam là 
18 g/mol) có khối lượng 1 ng, dân số trên Trái Đất là 5.10”, người và số ngôi sao trong 
hệ thiên hà của chúng ta là chừng 10)). 

Mục 91.3. Khí lí tưởng 

6E. (a) Thể tích của 1,00 mol khí lí tưởng ở điều kiện tiêu chuẩn là áp suất 1,00 
atm (=1,01 x 10°Pa) và nhiệt độ 0°C (= 273K) là bao nhiêu? 

(b) Chứng minh số phân tử trong mỗi centimét khối không khí ở điều kiện chuẩn 
(số Losehmidt) là 2,69.10). 

7E. Tính 

a) số mol, 

b) số phân tử trong một chất khí chứa trong thể tích 1,00cm ở áp suất 100Pa và 
nhiệt độ 220K. 

8E. Chân không tốt nhất thu được trong phòng thí nghiệm ứng với áp suất 
1,000.10-!8 atm hay 1,01.10°!3 Pa có bao nhiêu phân tử trong 1cm” chân không như vậy 
ở nhiệt độ 293K. 

9E. Một lượng khí lí tưởng ở 10,0°C và áp suất 100kPa chiếm một thể tích 2,50m? 

(a) có bao nhiêu mol chất khí này? 

(b) Nếu áp suất bây giờ tăng lên thành 300kPa, nhiệt độ tăng lên đến 30,0°C thì 
thể tích khí là bao nhiêu? Giả thiết không có khí bị dò. 

10E. Khí oxi có thể tích 1000em? ở nhiệt độ 40,0°C và áp suất 1,01.10”Pa dãn tới 
thể tích là 1500 em? và áp suất 1,06.10° Pa. Tìm (a) Số mol oxi trong hệ, (b) Nhiệt độ 
cuối của nó. 

1IE. Một lốp ô tô có thể tích 1000inỶ chứa không khí ở áp suất kế 24,0 Ib/in? khi 
nhiệt độ là 0,00°C. Hỏi áp suất kế là bao nhiêu khi nhiệt độ tăng tới 27,0°C, thể tích 
tăng tới 1020 in3 (gợi ý- không cần thiết đổi từ hệ đơn vị Anh sang hệ S[. Tại sao? Cho 
P(atm) = 14,7 lb/in?). 

12E. Tính công thực hiện bởi tác nhân bên ngoài trong quá trình nén đẳng nhiệt 
1 mol oxy từ thể tích 22,41 ở 0°C, áp suất 1,000 atm tới thể tích 16,8. 

13P. (a) Số phân tử trong mỗi mét khối không khí ở 20°C và áp suất 1,0atm 
(=1,01.105Pa) là bao nhiêu? (b) Khối lượng của 1m? không khí đó là bao nhiêu? Giả 
thiết 75% phân tử là Nitơ (N;) và 25% phân tử là oxy (O;). 3 

14P. Áp suất p, thể tích V và nhiệt độ T của một chất nào đó liên hệ với nhau 
theo công thức, 


108 


` AT: Bể 
Nn: 

Tìm biểu thức của công thực hiện bởi chất này, nếu nhiệt độ biến thiên từ T; và T; 
trong khi áp suất giữ nguyên. 

1P. Không khí chiếm 0,14m” ở áp suất áp kế 1,03.10°Pa dãn đẳng nhiệt tới áp 
suất khí quyển, sau đó được làm lạnh ở áp suất không đổi tới khi nó có thể tích ban 
đầu. Tính công mà khí thực hiện. 


P 


16P. Xét một khối lượng khí lí tưởng cho trước. Hãy so sánh các đường đẳng áp, 
đẳng tích, đẳng nhiệt trên: (a) giản đổ p-V; (b) giản đồ p - T và (e) giản đô V - T; (đ) 
Các đường cong đó phụ thuộc vào khối lượng khí chọn trước như thế nào? 

17P. Một bình chứa hai loại khí lí tưởng. Có hai mol của khí thứ nhất với khối 
lượng phân tử gam là M,. Khí thứ hai có khối lượng phân tử gam là M; = 3M; và 0,5 
mol tham gia. Bao nhiêu phần áp suất của khí thứ hai tác dụng lên thành bình trên 
tổng áp suất? 

(Giải thích của thuyết động học về áp suất dẫn tới định luật phát hiện bằng thực 
nghiệm về áp suất riêng phần trong một hỗn hợp khí phản ứng hoá học với nhau: “Áp 
suốt tổng cộng tác dụng bởi hỗn hợp bằng tổng úp suốt của các khí thành phân tác 
dụng riêng rẽ nếu mỗi khí chiếm cả thể tích”. 

18P. Một khí cầu khí tượng được bơm phông lên bằng khí hêli ở áp suất 1,0 atm 
(= 76 cm Hg) ở nhiệt độ 20°C. Thể tích khí là 2,2 m, ở độ cao 90000 ft, áp suất khí 
quyển hạ xuống còn 36cmHg và khí hêli dãn không bị hạn chế bởi vỏ khí cầu. ở độ cao 
này, nhiệt độ của khí là -40°C. Thể tích của khí bây giờ là bao nhiêu? 

19P. Một bọt không khí nổi lên tới mặt nước, chỗ đó có nhiệt độ 20°C. Coi nhiệt độ 
của khí là nhiệt độ môi trường nước xung quanh. Tính thể tích của bọt không khí khi 
nó vừa tới sát mặt nước. 

20P. Một ống dài L = 25,0 m h 
hở một đầu, chứa không khí ở áp | 
suất khí quyển. Nó được nhúng 1/2 
theo phương thẳng đứng vào ị 
nước mát trong hồ, như hình | 
21.16, đến khi nước dâng lên tới 


nửa ống. Hỏi độ sâu h của phần 1/9 ZB. 
| ...#Š 


~r— Không khí 


dưới của ống là bao nhiêu? Giả 
thiết nhiệt độ là như nhau tại ——~ 


mọi vị trí và không thay đổi. ` ó 
n HINH 21.16. Bài tập toán 20. 


2IP. Vỏ và giỏ của một khí cầu nóng có trọng lượng tổng cộng 550lb, và vỏ có thể 
tích là 77,00ft”. Khi nó phông đầy đủ thì nhiệt độ của không khí trong khí cầu là bao 
nhiêu để nó có lực nâng 600 lb (kể cả trọng lượng riêng của nó). Giả thiết rằng không 
khí chung quanh ở 20°€ có trọng lượng riêng là 7,B6.10-?lb/ft?. 


109 


22P. Một bình thép chứa 300g khí amôniac (NH;) ở áp suất tuyệt đối 1,35.10”Pa 
và nhiệt độ 77°C, 
(a) Thể tích của bình là bao nhiêu? 


(b) Bình được kiểm tra sau đó, khi nhiệt độ hạ xuống là 33°C và áp suất tuyệt đối 
sụt xuống tới 8,7.10°Pa. Có bao nhiêu gam khí thoát khỏi bình? 





23P. Một thùng A trên hình 21.17 chứa khí 
lí tưởng ở áp suất 5,0.10PPa và nhiệt độ 300K. Nó 
được nối bằng một ống nhỏ với một thùng B có 
thể tích gấp 4 lần thùng A. Thùng B chứa cùng 
một loại khí lí tưởng ở áp suất 1,0.10°Pa và nhiệt 
độ 400K. Mở khoá, khi cân bằng được thiết lập, 
chúng có cùng một áp suất, nhưng nhiệt độ mỗi 





bình được giữ nguyên giá trị ban đầu. Áp suất 


HÌNH 21.17. Bài toán 23 


của hệ là bao nhiêu? 
Mục 21.4. Áp suất và nhiệt độ-Quan điểm phân tử 


24E. Tính tốc độ căn quân phương của nguyên tử hêli ở 100K. Khối lượng phân 
tử gam của hêl¡ là 4,00 g/mol. 

25E. Nhiệt độ thấp nhất khả di của khoảng không vũ trụ là 2,7K. Tốc độ căn 
quân phương của phân tử hidrô ở nhiệt độ này là bao nhiêu (Dùng bảng 21.1). 

26E. Tìm tốc độ căn quân phương của nguyên tử agon ở 313K. Khối lượng phân tử 
gam của agon là 39,0 g/mol. 

27E. Mặt Trời là một quả cầu khổng lồ bằng khí lí tưởng nóng. Nhiệt độ và áp 
suất của bầu khí quyển Mặt Trời là 2,00.10°K và 0,0300Pa. Tính tốc độ căn quân 
phương của các điện tử tự do. (khối lượng = 9,11.10'”'kg). 

28E. (a) Tính tốc độ căn quân phương của phân tử nitơ ở 209C. 

(b) Ở nhiệt độ nào tốc độ căn quân phương sẽ bằng một nửa, và gấp đôi giá trị đó? 

29E. nhiệt độ nào nguyên tử khí hêli có cùng tốc độ căn quân phương bằng phân 
tử hidrô ở 20°C? 

30P. Ở 273K và 1,00.10'? atm khối lượng riêng của một chất khí là 1,24.10”g/cmỶ. 

(a) Tìm vu, của các phân tử khí. 

(b) Tìm khối lượng phân tử gam và xem là khí gì? 

31P. Khối lượng của phân tử hidro là 3,3.10?°g. Nếu 10” phân tử hidro trong 
mỗi giây đập vào 2,0em? thành bình dưới góc 55” so với phương pháp tuyến khi 
chuyển động với tốc độ 1,0.105 cm/s, thì áp suất mà chúng tác dụng lên thành bình 
là bao nhiêu? 


Mục 21.5. Động năng tịnh tiến 


32E. Động năng tịnh tiến trung bình của một phân tử nitơ riêng lẻ ở 1600KE là bao 
nhiêu (a) Tính theo J. (b) tính theo electron - von? 


110 


33E. (a) Xác định giá trị trung bình theo eV của động năng tịnh tiến của các hạt 
một chất khí lí tưởng ở 0,00°C và ở 100°C 

(b) Động năng tịnh tiến trung bình của một mol khí lí tưởng ở nhiệt độ đó, tính 
theo Jun là bao nhiêu? 

34E. Ở nhiệt độ nào thì động năng tịnh tiến trung bình của một phân tử bằng 
1,00eV? 

35E. Khí oxy (O;) ở 273K và áp suất 1,0atm được chứa trong một bình lập phương 
có cạnh 10em. Tính tỉ số 

(1) Biến thiên thế năng hấp dẫn của một phân tử oxy khi rơi từ độ cao của hộp 

(2). Động năng tịnh tiến trung bình. 

36P. Chứng minh rằng phương trình khí lí tưởng, 21-4 có thể viết theo một trong 


các dạng sau: 


(a)p= Pr trong đó p là khối lượng riêng của khí và M là khối lượng phân tử gam. 


(b) pV = NkT, trong đó N là số hạt khí (Nguyên tử hay phân tử). 

37P. Nước có mặt thoáng ở 32°C bay hơi vì có một số phân tử trên bề mặt thoát ra 
ngoài. Nhiệt hoá hơi (539 cal/g) gần đúng bằng en, trong đó e là năng lượng trung bình 
của phân tử thoát và n là số phân tử trong mỗi gam. 

(a) Tìm e ? 

(b) Tỉ số giữa e và động năng trung bình của các phân tử H,O, là bao nhiêu nếu 
giả thiết rằng động năng liên hệ với nhiệt độ giống như đối với chất khí? 

38P. Định luật Avôgadrô phát biểu ở trong những điều kiện như nhau về áp suất 
và nhiệt độ, các thể tích như nhau của chất khí chứa cùng một số phân tử. Định luật 
này có tương đương với định luật của khí lí tưởng không? 


Mục 21.6. Quãng đường tự do trung bình 


39E. Quãng đường tự do trung bình của phân tử nitơ ở 0,0°C và 1,0atm là 
0,8.105em. Ở nhiệt độ và áp suất đó có 2,7.10!° phân tử/cm?. Đường kính của phân tử 
là bao nhiêu? 

40E. Ở độ cao 2500 km so với mặt Trái Đất mật độ của khí quyển là chừng 1 phân 
tử/cm”. (a) Quãng đường tự do trung bình theo p.t 31-18 là bao nhiêu? 

(b) ý nghĩa của nó là gì trong điều kiện như vậy? Giả thiết đường kính của phân 
tử là 2,0.10-°em. 

41E. Quãng đường tự do trung bình của 15 hạt đậu hình cầu đông lạnh trong một 
túi khi bị lắc mạnh là bao nhiêu? Cho biết thể tích của túi là 11 và đường kính của một 
hạt đậu đông lạnh là 1,0em. 

42E. Suy ra biểu thức, theo N/V, V và d của tần số va chạm của một nguyên tử 
hoặc phân tử khí. 

43P. Trong một máy gia tốc các hạt, các proton đi theo một đường tròn có đường 
kính 23,0 in trong một phòng ở áp suất 1,00/10-°mamHg và nhiệt độ 295K. 


Ì: T8: Add A9 7ý v0 MS 





BỊ|JIIIIIIFIMIIAIM)Il 


tụt 


|I{ 4 N(1)H(/V ANH I0 MANINBAWS 0B V0ADAI| VI” 240)0ASU cua 


(a) Tính số phân tử khí trong một centimet khối ở áp suất này? 

(b) Quãng đường tự do trung bình của phân tử là bao nhiêu trong những điều 
kiện như vậy nếu đường kính phân tử là 2,00x10'°3em? 

44P. Ở tần số nào thì bước sóng âm trong không khí bằng quãng đường tự do 
trung bình trong oxy ở áp suất 1,0atm và nhiệt độ 0,0°C? Lấy đường kính phân tử oxy 
là 3,0.10-°em. 

45P. (a) Thể tích phân tử gam của khí lí tưởng ở điều kiện tiêu chuẩn (0,000°C, 
-1,00atm) là bao nhiêu? 

(b) Tính tỉ số tốc độ căn quân phương của nguyên tử hêli và tốc độ căn quân 
phương của nguyên tử nêôn trong cùng các điều kiện ấy. 

(c) Quãng đường tự do trung bình của các nguyên tử hêli trong điều kiện đó là bao 
nhiêu? Giả thiết đường kính nguyên tử d là 1,00.10-3em. 

(d) Quãng đường tự do trung bình của nguyên tử nêôn trong nhiều điều kiện đó là 
bao nhiêu? Giả thiết đường kính nguyên tử của nó bằng của hêÌi. 

(e) Bình luận về kết quả của phần (e) và (d) với sự kiện là các nguyên tử hêli 
chuyển động nhanh hơn các nguyên tử nêôn. 

46P. Quãng đường tự do trung bình của các phân tử của một chất khí ^ có thể 
được xác định từ một số phép đo nào đó (chẳng hạn, từ việc đo độ nhớt của chất khí) ở 
20°C và áp suất 7ðcm Hg, một phép đo như vậy cho ta ^(agôn) = 9,9.10°em và 
ÀN, (nitơ) = 37,5ð.10-° em. 

(a). Tìm tỉ số đường kính hiệu dụng của agôn trên đường kính hiệu dụng của nitơ 

(b). Giá trị của quãng đường tự do trung bình ở -40°C và 75cemHg là bao nhiêu? 

47P. Chứng minh rằng cần khoảng 10! phân tử không khí để phủ kín dấu chấm 
kết thúc câu này. Chứng minh rằng có chừng 10”! va chạm của các phân tử không khí 
trong dấu chấm này mỗi giây. 


Mục 91.7. Sự phân bố tốc độ phân tử 


48E. Tốc độ của một nhóm gồm mười phân tử là 2,0; 3,0... 11km/s 
(a) Tốc độ trung bình của nhóm là bao nhiêu? 
(b) Tốc độ căn quân phương của nhóm là bao nhiêu? 


49E. Cho nhóm hạt sau (N; đại diện cho V.(em/s) 
số hạt có vận tốc v,) ; Ũ 


(a) Tính tốc độ trung bình V. 

(b) Tính tốc độ căn quân phương v„„„ 

(c) Trong năm tốc độ trung bình trình 
bày ở trên tốc độ nào là tốc độ có 
xác suất lớn nhất v,? 





B0E. (a) Mười hạt chuyển động với các tốc độ sau: bốn hạt có tốc độ 200ms, hai có 
vận tốc 500m/s và bốn có tốc độ 600m/s. Tính tốc độ trung bình và tốc độ căn quân 


phương, phải chăng V,ụ„>V. 


112 


(b) Hãy tạo nên sự phân bố vận tốc của riêng bạn cho 10 hạt và chứng tỏ rằng 
Vụ, > V với sự phân bố của bạn. 

(c) Với điều kiện gì (nếu có) thì V.„¿= V2? 

51E. Sự phân bố tốc độ trình bày trên 
hình 21.18 

(a) liệt kê v,„., V và vụ, theo thứ tự vận 
tốc tăng dần. 


Pụn 
\ 
] 





ụ Tốc độ 


(b) sự phân bố này như thế nào so với HÌNH 21.18. Bài toán 51 
phân bố Maxwell? 

ð2E. Người ta thấy rằng tốc độ có xác suất lớn nhất của các phân tử một chất khí 
ở nhiệt độ cân bằng T; bằng tốc độ căn quân phương của các phân tử của khí này khi 
nhiệt độ cân bằng của nó là Tị,. Tính tỉ số ý bố H Ế 

53D. (a). Tính nhiệt độ tại đó tốc độ căn quân phương bằng tốc độ thoát khỏi bề 
mặt Trái Đất cho phân tử hidro và OXV. 

(b). Tính tương tự cho trường hợp Mặt Trăng, biết rằng gia tốc hấp dẫn ở Mặt 
Trăng là 0,16g. 

(c) Nhiệt độ cao trên khí quyển tầng cao là 1000. Bạn có hi vọng thấy nhiều 
hidro ở đó không? Hay nhiều oxy? 

54P. Một phân tử hiđrô (đường kính 1,0.103) thoát khỏi một lò nung (T = 4000K) 
với tốc độ căn quân phương nào đó bay vào một buồng chứa các nguyên tử agôn lạnh 
(đường kính 3,0.10-8em) có mật độ 4,0/10'!' nguyên tử/em). 

(a) Tốc độ của phân tử hidrô là bao nhiêu? 

(b) Nếu một phân tử hidrô va chạm với một nguyên tử agôn thì khoảng cách ngắn 
nhất giữa hai tâm của chúng là bao nhiêu, khi coi chúng như hình cầu? 

(c) Số va chạm ban đầu trong một giây thực hiện bởi phân tử hidrô là bao nhiêu? 

55P. Hai thùng chứa ở cùng một nhiệt độ. Thùng thứ nhất chứa khí ở áp suất pị, 


khối lượng phân tử m;, tốc độ căn quân phương v,„.¡. Thùng thứ hai chứa các phân tử 





khối lượng m; ở áp suất 2p¡, tốc độ trung bình V¿ạ = 2,uaị. Tìm tỉ số — các khối 
_ 
lượng của các phân tử. : 
56P. Cho sự phân bố tốc độ giả định của N | 
phân tử khí như trình bày ở hình 9119 [P(v) = Cv? + 
với 0 < v < vụ, P(v) = 0 với v > vạ]. Tìm g, 
(a) biểu thức của C theo N và Vọ Z 
* Am cả : à.êh sử 0 Suờn tụ 
(b) tốc độ trung bình của các hạt : Tốcđô. "“ 
(c) tốc độ căn quân phương của các hạt. HÌNH 21.19. Bài toán 56 


113 


ponus==An TT VVỂẶAAC.(ẶA.ằăằ vế 


ã7P. Một mẫu giả định gồm N phân tử có 

phân bố vận tốc như trình bày trên hình 21.20, 

ở đây P(v) = Ö với v > 2vạ. 
(a) Biểu thị N và vọ K 3. 
(b) Có bao nhiêu phân tử có tốc độ nằm 

trong khoảng 1,5vạ và 2,0vạ? 


0 tu “Uu 


(c) Biểu thị tốc độ trung bình của các phân Tốc đô 
tử theo vụạ. 
(d). Tìm vu. HÌNH 21.20. Bài toán 57 


Mục 21.8. Nhiệt dung riêng phân tử gam khí lí tưởng 

B8E. (a) Nội năng của 1,0 mol một chất khí lí tưởng đơn nguyên tử ở 273K là bao 
nhiêu? (b) Nó có phụ thuộc vào thể tích hay áp suất không? 

B9E. Một mol khí lí tưởng chịu sự dãn đẳng nhiệt. Tìm nhiệt lượng cần cung cấp 
cho chất khí theo thể tích và nhiệt độ ban đầu và cuối. (Gợi ý: Dùng định luật thứ 
nhất của nhiệt động lực học). 

60E. Khối lượng của nguyên tử hêli là 6,66.10-?”kg. Tính nhiệt dung riêng đẳng 
tích cho khí (đơn nguyên tử) hêli (theo J/kgK) từ nhiệt dung riêng phân tử gam khi 
thể tích không đổi. 

61P. Cung cấp 20,9 J nhiệt lượng cho một khí lí tưởng đặc biệt. Kết quả làm thay 
đổi thể tích của khí từ 50,0 tới 100cm? trong khi áp suất được giữ không đổi ở 1,00atm. 

(a) Nội năng của khí biến thiên bao nhiêu? 

(b) Nếu lượng khí có mặt là 2,00.10' mol, tìm nhiệt dung riêng phân tử gam khi 
áp suất không đổi. 

(e). Tìm nhiệt dung riêng phân tử gam khi thể tích không đổi. 

62P. Một lượng khí lí tưởng đơn nguyên tử gồm n mol, ban đầu ở nhiệt độ T;. áp 
suất và thể tích sau đó tăng gấp đôi theo cách tạo một đường thẳng trên giản đồ p - V. 
Tính theo n, R và T; các đại lượng: 

(a) W, 

(b) AB,„, và 

(e) Q? 

(d) Nếu ta cần định nghĩa nhiệt dung riêng phân tử gam cho quá trình này thì giá 
trị của nó là bao nhiêu? 

63P. Một thùng chứa một hỗn hợp gồm ba loại khí không phản ứng với nhau: 
nguyên tử mol của khí thứ nhất có nhiệt dung đẳng tích phân tử gam là C, và tương 
tự với khí còn lại. Tìm nhiệt dung phân tử gam đẳng tích của 1 mol khí hỗn hợp theo 
nhiệt dung phân tử gam đẳng tích và số lượng của các khí thành phần. 


114 


64P. Khối lượng của một phân tử có thể được tính từ nhiệt dung riêng đẳng tích 
C,. Cho C, = 0,075 cal/g°C với agôn, hãy tính 


(a) Khối lượng của một nguyên tử agôn 

(b) Khối lượng phân tử gam của agôn. 

Mục 21.9. Sự phân bố đều của năng lượng 

65E. 90.J nhiệt lượng bị mất bởi một lưỡng nguyên tử có sự quay phân tử, nhưng 
không có dao động. Trong loại quá trình nào đó, đẳng áp hay đẳng tích, nội năng khí 
giảm nhiều hơn? 

66E. Một mol khí oxy (O;) bị nung nóng đẳng áp từ nhiệt độ 0°C cần phải cung 
cấp cho khí bao nhiêu nhiệt lượng để thể tích của nó tăng gấp đôi? (các phân tử quay, 
nhưng không dao động). 

67E. Giả thiết 12g oxy (O;) ở áp suất không đổi của khí quyển được nung nóng từ 
25,0 tới 125°C. 

(a) Có bao nhiêu mol oxy? (Xem bảng 91.1) 

(b) Có bao nhiêu nhiệt lượng truyền cho oxy? (Phân tử quay mà không dao động), 

(c) Phần nhiệt lượng dùng để làm tăng nội năng của oxy là bao nhiêu? 

68P. Giả thiết 4,00 mol khí lí tưởng lưỡng nguyên tử, có sự quay phân tử mà 
không dao động bị tăng nhiệt độ thêm 60,0K khi áp suất không đổi. 

(a) Nhiệt lượng cung cấp cho khí là bao nhiêu? 

(b) Nội năng khí tăng lên bao nhiêu? 

(c) Công mà khí thực hiện là bao nhiêu? 


(d) Động năng tịnh tiến của khí tăng bao nhiêu? 
Mục 21.11. Sự dãn đoạn nhiệt của khí lí tưởng 


70E. Một khối lượng khí chiếm một thể tích 4,3 L ở áp suất 1,2atm và nhiệt độ 
310K. Nén khí đoạn nhiệt tới thể tích 0,76L. Xác định 

(a) Áp suất cuối 

(b) Nhiệt độ cuối, giả thiết khí là lí tưởng có y = 1,4 (Gợi ý: Không cần phải đổi 
đơn vị). 

ZIE. (a) Một lít khí có y = 1,3 ở nhiệt độ 273K và áp suất latm. Nó được nén tức 
thời (đoạn nhiệt) tới nửa thể tích ban đầu. Tìm áp suất và nhiệt độ cuối của nó 

(b) Khí được làm lạnh đẳng áp trở lại nhiệt độ 273K. Thể tích cuối của nó là bao 
nhiêu? j 

72E. Cho n mol khí lí tưởng dãn đoạn nhiệt từ nhiệt độ ban đầu T; tới nhiệt độ 


cuối T;. Chứng minh công do khí thực hiện bằng nC v(T; - T;) ở đây C, là nhiệt dung 
riêng phân tử gam đẳng tích (gợi ý dùng định luật thứ nhất của nhiệt động lực học). 


115 


73E. Ta biết DV' = hằng số là với quá trình đoạn nhiệt. Xác định hằng số này 
cho quá trình đoạn nhiệt của 2,0 mol khí lí tưởng qua trạng thái có p = 1,0 atm, T= 
300 K. Giả thiết khí là lưỡng nguyên tử có chuyển động quay mà không có dao động. 
4E. Với quá trình đoạn nhiệt của khí lí tưởng, chứng minh rằng 


(a) suất nén tính theo 


d 
,.= HỆ cac TP 


và do đó 


(b) Tốc độ của âm là 


ve UP. HC 
t5 lo / 


xem các p.t 198.2 và 18.3 

75E. Không khí ở 0,000°C và áp suất 1,000 atm có khối lượng riêng 1,28.10'? g/cm” 
và tốc độ âm là 33m/s tại nhiệt độ đó. Tính tỉ số y của các nhiệt dung phân tử gam 
của khí đó (Gợi ý: xem bài tập 74). 

76E. Tốc độ của âm trong các chất khí khác nhau tại một nhiệt độ nào đó phụ 

3 ` š M ` Ỹ 
thuộc vào khối lượng phân tử gam khí đó. Chứng mình rằng bá SỐ hột (T = hăng số) 
b_, 9 
trong đó v, là tốc độ âm trong chất khí đó khối lượng phân tử gam M;,, v; là tốc độ âm 
trong chất khí có khối lượng phân tử gam M; (gợi ý: xem bài tập 74). 

77D. Dùng kết quả của bài tập 73, chứng minh rằng tốc độ âm trong không khí 
tăng khoảng 0,61m/s khi nhiệt độ tăng một độ celei ở gần 0°. 

78D. Viết C,, nhiệt dung riêng phân tử gam đẳng tích của một chất khí chứa 
trong một cái thùng là 5,0R. Tính tỉ số giữa tốc độ âm trong khí này và tốc độ căn 
quân phương của các phân tử khí ở nhiệt độ T (gợi ý: xem bài tập 74). 

J9P. (a) Một chất khí lí tưởng ban đầu ở ấp suất pạ bị dãn tự do (đoạn nhiệt, 
không thực hiện công ngoài) tới thể tích cuối cùng bằng 3,00 lần thể tích ban đầu. Áp 
suất của khí sau quá trình dãn tự do là bao nhiêu? - 

(b) Sau đó khí được nén chậm và đoạn nhiệt trở về thể tích ban đầu. Áp suất khí 
sau khi nén là (3,00)!2pạ. Xác định xem khí là đơn nguyên tử, lưỡng nguyên tử hay đa 
nguyên tử 

(e). Động năng trung bình của một phân tử khí ở trạng thái cuối so với trạng thái 
đầu thay đổi thế nào? 

80P. Một khí lí tưởng chịu một quá trình nén đoạn nhiệt từ p = 1,0atm, 
V =1,0.1091, T=0,0°C tới p = 1,0.10”atm, V = 1,0.10°1 

(a) Đó là khí đơn nguyên tử, lưỡng nguyên tử hay đa nguyên tử? 

(b) Nhiệt độ cuối của nó là bao nhiêu? 


(e) Có bao nhiêu mol khí? 


116 


(d) Động năng tịnh tiến tổng cộng của mỗi mol trước và sau khi nén là bao nhiêu? 

(e) Tỉ số của bình phương tốc độ căn quân phương trước và sau khi nén là bao 
nhiêu? 

81P. Một lượng khí lí tưởng chiếm thể tích ban đầu Vạ, áp suất pọ, nhiệt độ Tạ. Nó 
dãn tới thể tích V, 

(a) Khi áp suất không đổi, 

(b) Khi nhiệt độ không đổi 

(c) Khi đoạn nhiệt. Vẽ đồ thị đồ thị của mỗi trường hợp trên giản đồ p-V. Trong 
trường hợp nào Q lớn nhất. Trong trường hợp nào AB nhỏ nhất? 

82P. C, của một khí lí tưởng nào đó là 6,00 cal/mol K, nhiệt độ của 3,0 mol khí 
này tăng thêm 50K theo mỗi quá trình sau đây: đẳng tích, đẳng áp và nén đoạn nhiệt. 
Điền vào bảng sau đây, và chỉ rõ trong mỗi quá trình nhiệt lượng nhận vào (hay thải 


ra) công do khí thực hiện, độ biến thiên nội năng của khí độ biến thiên động năng tịnh 
tiến tổng cộng của khí. 


¬—. ` 5`”... 











Quá trình Nhiệt lượng Công do khí Độ biến thiên Độ biến thiên 
nhận thực hiện nội năng động năng 
Đẳng tích 
Đẳng áp 


Đoạn nhiệt 





883P. Một máy nhiệt chuyển 1,00 mol khí 
lí tưởng đơn nguyên tử theo chu trình trình 





: ỳ= 600 K 
bày trên hình 21.21. Quá trình 1-9 là đắng ẠN 
tích, quá trình 2.3 là đoạn nhiệt và quá trình h: 
`. Xˆ2 s ạn nhiệt 
3-1 là đắng áp. ø x 
(a) Tính nhiệt lượng Q, độ biến thiên nội = : 
| 6-0500 ạt 
năng AE, và công thực hiện W với mỗi quá 1=300RK — 7y=455K 
trình và cho toàn chu trình. 
(b) Nếu áp suất ban đầu ở điểm 1 là Thể tích 
1,00atm, hãy tìm áp suất và thể tích ở các ` 
điểm 2 và 3. Cho 1 atm = 1,013.105Pa và R = TT in đi 


8,314J/mol.K : 


84P. Trong một động cơ môtô, sau khi đốt cháy khí ở đầu xi lanh, pittông bị đây 
xuống (về phía tay quay) khi hỗn hợp khí sinh ra bị dãn đoạn nhiệt. Tìm công suất 
trung bình của quá trình dãn này khi máy chạy 4000 vòng/phút, giả thiết rằng áp suất 


117 


áp kế là 15atm ngay lập tức sau khi đốt, thể tích ban đầu là 50cm”. Giả thiết hỗn hợp 
khí là lưỡng nguyên tử và thời gian cần thiết để dãn một nửa của chu trình. Tính kết 


quảtheooát và mã lực. 


BÀI TOÁN BỔ SUNG 


85. Một mẫu khí lí tưởng thực hiện chu 
trình trình bày trên giản dổ p - V ở hình 
21.22. Nhiệt độ khí ở điểm a là 200K. 


(a) Mẫu có bao nhiêu mol khí? 


(b) Nhiệt độ của khí ở điểm b là bao 
nhiêu?. 


(e) Ở điểm c là bao nhiêu? 


(d) Nhiệt lượng toàn phần cung cấp cho 
khí là bao nhiêu trong cả chu trình? 


Ấp suất (kNfm?) 





Thể tích (m3) 


HÌNH 91.93. Bài toán 85 


86. Một chất khí lí tưởng ban đầu ở nhiệt độ 300K bị nén với áp suất không đổi 
25N/m° từ thể tích 3,0m° tới thể tích 1,8m. Trong quá trình đó khí mất 7ðJ nhiệt 


lượng. 
(a) Độ biến nội năng của khí là bao nhiêu? 
.(b) Nhiệt độ cuối của khí là bao nhiêu? 
87. Một mol khí lí tưởng lưỡng nguyên 
tử chuyển trạng thái từ a đến c theo đường 
chéo trên hình 21.33 m? của khí ở điểm a là 
1900K. Trong khi chuyển trạng thái thì 
(a) Nội năng biến thiên bao nhiêu? 
(b) Nhiệt lượng cung cấp cho khí là bao 
nhiêu? 
(c) Nhiệt lượng cần cung cấp cho khí là 
bao nhiêu nếu nó chuyển từ a đến c một cách 
gián tiếp theo đường abc? 


Ấp suất (kNIm?) 


«t 
c 


t* 
© 


2.0 4.0 


Thể tích (m3) 


HÌNH 21.93. Bài toán 87 


88. Một mẫu khí lí tưởng dãn từ áp suất và thể tích ban đầu của khí là 32atm và 
1,01 tới thể tích cuối 4,0L. Nhiệt độ đầu của khí là 300K. Nhiệt độ và áp suất cuối của 
khí và công do khí thực hiện trong quá trình dãn là bao nhiêu, nếu quá trình dãn là 


(a) Đẳng nhiệt ? 
(b) Đoạn nhiệt với khí là đơn nguyên tử ? 
(c) Đoạn nhiệt với khí là lưỡng nguyên tử ? 


118 


TIỂU LUẬN 7 


PHÁI CHĂNG SỰ TẠO THÀNH LỚP CO, 
LÀM ẤM KHÍ HẬU CHÚNG TA 





Barbara ŒGoss Leui là thònh 
uiên lớn tuổi của ban biên tập 
“Vật lí ngàòy nay”. Bò tốt nghiệp 
đại học Carleton Coliege (1965) 
Uuòờ tiến sĩ ở trường đại học 
Stanford (1971) uề uật lí hạt cơ 
bản. Cùng uới uiệc dạy học (tại 
Geogidtech uàò Rutgerd) uiết 
sách béo uề uậột lí, bà làm uiệc 
tại trường đại học Princeton 
trên các uấn đề như bảo toàn 
năng lượng uùà biểm soát 0uũ 
bhí). Tiến sĩ Leui là hội uiên của 
Hội Vật lí Mĩ, hội uiên của hội 
Vì sự tiến bộ của bhoa học. Bò 
là đông tác giả của "Sự ấm toàn 
cầu” Vật lí uè sự kiện, do Viện 
Uật lí Mĩ xuất bản năm 1998. 


(Barbard Leui-Vật lí ngày nay) 


Trong vài năm gần đây câu chuyện "Sự 
ấm toàn cầu" đăng đầy trên báo chí. Các nhà 
khoa học đã khuyến cáo rằng khí hậu toàn 
cầu có thể ấm dần lên, nếu các hoạt động 
của nền văn minh chúng ta tiếp tục thải 
cácbonởiôxít và một số loại khí khác vào khí 
quyển. Các hậu quả sẽ là: sự chìm ngập của 
các thành phố ven biển, sự phá vỡ thời tiết 
theo mùa, sự thất thoát của nhiều sản phẩm 
nông nghiệp và các vùng sinh thái. Nhưng 
chưa có bằng chứng chắc chắn rằng sự ấm 
toàn cầu đã bắt đầu. Vì thế, câu hỏi là phải 
chăng đã đến lúc nước ta và các nước khác 
phải tiến hành giảm bớt việc sản xuất 
cácbon điôxít của ta hay chưa? Ta phải thận 
trọng bởi lẽ nhiều biện pháp có thể tác động 
đến cá nhân bạn. Cácbon điôxít mà nền văn 
minh đưa thêm vào bầu khí quyển là do đốt 
cháy các nhiên liệu hoá thạch: than, dầu và 
khí. Các chất đốt này dùng trong các nhà 
máy điện và cung cấp năng lượng cho các xe 
ôtô của chúng ta. Sẽ đến một ngày nào đó 
bạn sẽ phải chọn hoặc khí hậu hoặc ôtô. 
Trước khi con người xuất hiện, bầu khí 
quyển Trái Đất đã sẵn có cácbon điôxít, và 
chính cácbon điôxít này cùng với hơi nước và 
một vài loại khí khác trong bầu khí quyển đã 
làm cho Trái Đất ấm dễ chịu hơn so với 
không có nó. Nền văn minh của chúng ta 
hàng năm đưa thêm vào khoảng 23 tỉ tấn 
cácbon điôxit và phần lớn khí cácbon điôxit 


119 


đó tổn tại chừng 50-200 năm. Kết quả, như nhiều nhà khoa học đã đồng ý là: Trái Đất 
sẽ ấm dần lên. Tuy nhiên, họ chưa biết chức chắn nhiệt độ tăng lên như thế nào và 
mức độ nhanh chậm ra sao? Nhiệt độ toàn cầu có lẽ tăng từ 0,3 đến 0,6° trong 100 
năm gần dây, nhưng không ai có thể chứng minh mà không còn e ngại rằng cácbon 
điôxit có thực là nguyên nhân hay không. 

Khí hậu là một hệ phức tạp đến mức làm cho việc tiên đoán chắc chắn đòi hỏi 
nhiều mẫu máy tính thông minh. Dẫu sao, thì điều dễ hơn vẫn là hiểu cơ chế cơ bản 
mà điôxít eacbon làm ấm Trái Đất ta. Trong tiểu luận này chúng ta cố gắng hiểu chính 
xác trên cơ sở một mẫu đơn giản với các nhân tố số và phương trình nào xác định nhiệt 
độ Trái Đất như ta biết hiện nay. Điều này rút cục sẽ giúp chúng ta hiểu sự tăng của 
cácbon điôxit sẽ tác động đến nhiệt độ này như thế nào. 

Nhiệt độ của Trái Đất được quy định rất nhiều bởi bức xạ Mặt Trời mà nó nhận 
được. Mặt Trời cũng như tất cả vật nóng khác chẳng hạn thanh gỗ cháy âm ỉ, bóng 
điện dây cháy đỏ, bức xạ nhiệt lượng dưới dạng sóng điện từ. Với mục đích của ta ở 
đây, bạn chỉ cần biết rằng sóng điện từ là một dạng của chuyển động sóng và sóng này 
mang theo năng lượng cường độ bức xạ I phát ra từ một vật bất kì phụ thuộc rất nhiều 
vào nhiệt độ của vật đó, tuân theo hệ thức, gọi là định luật Stefan - Botzmann 


LỆ E để bụ (1) 


trong đó I là công suất bức xạ (tính theo oát) phát ra từ 1m? diện tích của vật bất kì có 
nhiệt độ T (K). Hai hằng số có trong phương trình này là ơ được gọi là hằng số Stêfan- 
Botzmann (5,67.10  W/m?KJ và e là hằng số phát xạ của vật bức xạ, tức là khả năng 
phát bức xạ của nó. Với vật bức xạ lí tưởng e = 1 và với những vật khác e < 1. Hãy chú 


ý sự phụ thuộc rất mạnh của công suất bức xạ vào nhiệt độ. Một vật có nhiệt độ lớn 
gấp đôi sẽ bức xạ nhiều năng lượng gấp 16 lần trong cùng một thời gian. 








Bài toán 1 


Dùng định luật Stefan-Botzmann, hãy xác định cường độ bức xạ Mặt Trời phát ra 
từ Mặt Trời. Giả thiết nó là nguồn bức xạ lí tưởng, và có nhiệt độ về mặt 6000. Sau 
đó tìm cường độ bức xạ Mặt Trời ở Trái Đất, nhớ rằng năng lượng Mặt Trời trải ra trên 
một mặt cầu có bán kính bằng khoảng cách trung bình từ Mặt Trời tới Trái Đất 
(1,495.10''m). Bán kính Mặt Trời vào khoảng 6,96.10”m. Tốc độ của năng lượng Mặt 
Trời tới Trái Đất trên một đơn vị diện tích quen gọi là hằng số mặt trời 5, và giá trị đo 
được của nó xấp xỉ 1860W/m?. (Tại sao bạn nghĩ rằng giá trị bạn tính được sẽ là cao 
hơn giá trị đó một chút?). Nếu năng lượng đó liên tục tuôn xuống Trái Đất, và Trái 
Đất của ta không bức xạ năng lượng trở lại, thì hành tỉnh của chúng ta ngày càng ấm 
lên. Để Trái Đất (cũng như bất kì vật nào khác) giữ được nhiệt độ cân bằng thì tốc độ 
hấp thụ năng lượng bởi Trái Đất phải đúng bằng tốc độ bức xạ năng lượng từ Trái Đất 
ra ngoài. Chính nguyên lí cân bằng năng lượng này xác định nhiệt độ của Trái Đất. 

Hằng số Mặt Trời cho ta biết công suất bức xạ Mặt Trời rọi xuống trên mỗi đơn vị 
diện tích. Để tìm được bức xạ bị Trái Đất chặn lại, ta phải nhân hằng số Mặt Trời với 


^ 


diện tích hình chiếu hai chiều của bề mặt Trái Đất. Hình chiếu này là một vòng tròn 


120 


có diện tích _.. Không phải tất cả công suất bức xạ Mặt Trời này được Trái Đất hấp 
thụ: các phép đo cho thấy, có chừng 30% ánh sáng Mặt Trời tới bị phản xạ trở lại vào 
không gian. Hệ số phản xạ này gọi là anbêđô œ là ánh sáng Mặt Trời bị phản xạ. Phần 
Trái Đất hấp thụ là (1 - ơ). 


Công suất bức xạ bởi Trái Đất là te độ tính theo định luật Stêfan - 
Bontzmann nhân với diện tích Trái Đất 4x ni - Trong phép tính toán này. ta giả thiết 
rằng độ phát xạ của Trái Đất bằng 1. 


Cân bằng công suất bức xạ mặt trời tới với công suất bức xạ bởi Trái Đất ta thu 
được: 


m Rý(1-œ)S = 4n RỆ ø Tí (2) 
hay (1-œ)§/4ø = TẾ (3) 
Giải để tính Tpg ta được: 
T,= _= s5Ï 255K (-18°C) (4) 
4G 


Nhiệt độ này thực tế đúng là xấp xỉ nhiệt độ mà các vệ tỉnh đã đo được ở phía 
ngoài của khí quyển. Nó nghe mới lạnh lẽo làm sao? Nhưng hãy nhớ rằng, trong phép 
tính toán này chúng ta đã bỏ qua bầu không khí quanh Trái Đất. Giá trị trung bình 
toàn cầu thực sự của nhiệt độ tại bề mặt Trái Đất dễ chịu hơn nhiều T, = 288K (15°€) 
nghĩa là ấm hơn 33°C. Bề mặt Trái Đất được giữ ở nhiệt độ con người có thể sống được 
này là nhờ các tấm chăn đắp gồm các chất khí và hạt cơ bản trong khí quyển (H.1) 


HÌNH 1 


Dự kiện thu được từ vệ 
tỉnh để nghiên cứu khí 
hậu Trái Đất. Những 
màu ở dây cho ta thấy 
bao nhiêu bức xạ sóng 
đài được mây giữ lại. 
Một. hiệu ứng có Xu 
hướng làm ấm Trái Đất. 
Chú ý tới cường độ cao 
trên Ấn Độ dương, ở đó 
có những đám mây tỉ 
dày. Các đám mây cũng 
phản xạ các bức xạ có 
xu hướng làm lạnh Trái 
Đất. Trong bầu khí 
quyển bình thường hiệu 
ứng toàn phần của mây 
là làm lạnh khí hậu. 





Thực ra, chỉ có một số loại khí trong khí quyển là giữ bề mặt nó ấm. Những khí 
đó mà ta gọi là "khí nhà xanh" có hai tính chất then chốt: chúng cho truyền qua các 
bức xạ có bước song rất ngắn như bức xạ mặt trời, và hấp thụ mạnh các bức xạ có bước 
sóng dài như bức xạ phát ra từ Trái Đất (Bức xạ phát ra từ Trái Đất- -cũng như bất kì 
vật nào khác ở nhiệt độ phòng-được gọi là năng lượng nhiệt). Đường cong trên đồ thị 
hình 2a cho thấy cường độ bức xạ từ vật bức xạ lí tưởng thay đổi như thế nào theo 


121 


bước sóng. Đường cong có ghi 6000K ứng với một vật (giống như Mặt Trời) ở nhiệt độ 
6000K và đường cong có ghi 255K biểu diễn một vật ở 255K (như Trái Đất). Các đường 
cong hình 2b và 2c trình bày các bước sóng mà các "khí nhà xanh" chính là cácbon 
điôxit và hơi nước hấp thụ. Dầu rằng cả hai khí này hấp thụ lại bức xạ có vài bước 
sóng khác nhau phát ra từ Trái Đất thì chỉ có hơi nước là hấp thụ một cách đáng kể 
một số bức xạ từ Mặt Trời. Như vậy phần lón bức xạ bức xạ Mặt Trời lọt thẳng tới 
được Trái Đất, nhưng một phần lớn bức xạ Trái Đất lại được bầu khí quyển giữ lại. 


HÌNH 2 


(a) Các đường cong 6000E 
và 355K trình bày cường 
độ bức xạ phát ra tại môi 
bước sóng với vật phóng 
xạ lí tưởng tại 6000K và 
255K. Đường cong 6000K 
biểu diễn gần đúng bức 
xạ Mặt Trời chiếu tới và 
đường cong 255K là gần 
đúng của bức xạ phát ra 
từ Trái Đất. 

(b) () Đỉnh các đường cong 
này cho ta bước sóng tại 
đó các phân tử nước và 
cácbon điôêxit trong khí 
quyển hấp thụ mạnh bức 

xạ. Chú ý là các khí này 

hấp thụ nhiều - bức xạ 
phát ra từ Trái Đất hơn 
là bức xạ Mặt Trời, theo 
JP.Pleixoro và H.O Oort. 
Vật lí khí hậu. Viện vật 
lí Mi, 1992. Hình 6.3. 








Sự phân bố năng lượng chuẩn hóa 





















se Ì 
_ E8 1ui R)ÊŒ IệH lo lã 


In L{ | „Añf1 [1 
F†TTTWWUHVL WZ 


0 01509 03 05 5 10 






Hấp thụ (%) 












15 20 30 5ị 


Để có được một ý tưởng trực giác về việc các khí này ảnh hưởng tới nhiệt độ như 
thế nào, hãy tưởng tượng Trái Đất ban đầu không có các lớp "khí nhà xanh" nên bề 
mặt nó có nhiệt độ 255K như ta tính trước đây. Giả thiết bây giờ một số "khí nhà 
xanh" được đột ngột thêm vào bầu khí quyển Trái Đất... Đầu tiên mặt Trái Đất tiếp 
tục bức xạ một lượng năng lượng cho phép bởi nhiệt độ của nó theo đúng định luật 
Stêfan - Bontzmann. Cường độ ấy nó cân bằng năng thông tới từ Mặt Trời. Nhưng bây 
giờ "khí nhà xanh" sẽ hấp thụ một phần năng lượng này. Các khí này lại được bức xạ 
năng lượng và một phần sẽ quay trỏ lại Trái Đất. Mặt Trái Đất bây giờ nhận nhiều 
năng lượng hơn là bức xạ và ấm lên. Khi nó ấm hơn nó sẽ bức xạ nhiều năng lượng 
hơn. Mặt Trái Đất sẽ tiếp tục ấm lên tới nhiệt độ ứng với sự cân bằng các năng thông. 


Ta có thể tính nhiệt độ ở đó Trái Đất đạt tới sự cân bằng này, bằng cách xây dựng 
một mô hình đơn giản (xem hình 3). 
Từ đó ta thu được hai phương trình sau đây: 


Đỉnh của tầng khí quyển §'= A (5) 
Bề mặt Trái Đất §' + A = E (6) 


Nếu thế giá trị của A tính theo p.t (5) vào p.t (6) và nhớ rằng công suất bức xạ bởi 
Trái Đất có thể viết theo định luật Stêfan-Bontzmann, ta thu được: 


122 


E=28' 


hay Tả = 2(1 - œ) S/4ø (7) 


Ts = 303K (30°C) (8) 
Đáp số của ta lớn hơn nhiệt độ bề mặt 
quan sát được là 15°C nhưng đã bỏ qua một số 





Mặt đất NGA ^Z ^ hà 

hiệu ứng rất quan trọng trong mô hình đơn 
HÌNH 3 : Mô hình đơn giản về sự cân bằng giản của ta. Bạn có thể nghĩ được một vài hiệu 
bức xạ của Trái Đất liên hệ bức xạ tới từ ; _ ‡ ø _ KUớc 0 2 SE 
Mặt Trời S' với bức xạ phát ra từ mặt Trái ứng trong chúng chăng? Một trong số đó là 
Đất E và bức xạ phát ra từ bầu khí quyên "khí nhà xanh" thực tế hấp thụ một số bức xạ 
A. Tại các đỉnh của tầng khí quyền bức xạ Ác 2U m Là nho tệ 
ra đi A phải bằng bức xạ tới S', tương tự Mặt Trời và truyền qua một số bức xạ nhiệt 


tại mặt Trái Đất phải bằng S' + A. của 'Trái Đất. 





Bài toán 2 


Trong mô hình hai lớp, ta xét trường hợp trong đó khí quyển hấp thụ một phần 
a < 1 bức xạ của Trái Đất. Trong trường hợp này, bức xạ rời khỏi đỉnh của khí quyển 
sẽ gồm một phần của bức xạ từ bề mặt Trái Đất không bị khí quyển hấp thụ. Giá trị 
của độ hấp thụ a mà bầu khí quyển phải có là bao nhiêu để nhiệt độ Trái Đất có giá 
trị quan sát là 288K?. 





Khuếch tán 
ngược bởi 
không khí 















Hấp thụ Đức xạ 
bởi nước, bởi những 
bụi, ozône đám mây 


Hấp thụ bởi 








































N tụ 
Hấp thụ `» HĐ,C0, IR\\§ Ni 
` bởi những 
bởi những đôi) Kế ub \IŸ\(t§ 
đám mây của bức xạ put lượng 
Phân xạ từ hồng ngoại Fe . của ẩn nhiệt 
bề mặt từ bề mặt Tổ 221 (bay hơi) 


HÌNH 4. Các dòng năng lượng trong khí quyển phức tạp hơn nhiều so với mẫu đơn giản của ta. Những con 
số là năng thông biểu thị theo phần trăm của bức xạ là 100 (trích dẫn theo ¿j.P.Pleixoto và 
H.O.Oort - Vật lí khí hậu - Viện vật lí Mi 1992. Hình 68). 

Một hiệu ứng khác bỏ qua trong mô hình đơn giản là năng lượng cũng bị thoát 
khỏi bề mặt do bay hơi như là do bức xạ. Hiệu ứng thứ ba là khí quyển không phải là 
một lớp đơn ở một nhiệt độ mà phân thành nhiều tầng với nhiệt độ giảm dần theo độ 
cao tới khoảng 10km. Còn hiệu ứng thứ tư nữa bị bỏ qua đó là đối lưu: khi không khí 
gần mặt Trái Đất bị ấm lên, nó bốc lên mang theo nhiệt độ tới độ cao lớn hơn. Hơn nữa, 
một mô hình thực tế cũng phải xét tới sự thay đổi cường độ Mặt Trời theo vĩ độ các dòng 


128 





WWWAWAMMMAMMAIAAEAAA  . .....ẻừà...ca.a.cecổẩổ cớ. gggaggggggg, CỐ 


+: TA NBNEY( HS s 9í 


đối lưu gây ra do hiệu nhiệt độ giữa xích đạo và hai địa cực, địa hình bề mặt, hiệu ứng 
của các đám mây, sự tương tác giữa các đại dương, khí quyển, đất, các khối băng. Hình 4 
trình bày một giản đổ các dòng năng lượng thực tế hơn trong hệ Trái Đất, khí quyển. 
Những nhà khoa học tìm cách giải vấn để này đã phải tốn hàng chục năm trời để phát 
triển các mô hình máy tính rất chỉ tiết, đòi hỏi những máy tính tốt nhất mà ta có. 





Bài toán 3 


Trong những năm đầu của thập kỉ 80 (1980) một nhóm năm nhà khoa học đã 
khuyến cáo rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể mở đầu một "mùa đông hạt nhân" 
hay một thời kì thời tiết lạnh lẽo một cách thảm hại. Sự lạnh lẽo mạnh mẽ này có thể 
xẩy ra, nếu các ngọn lửa nhóm lên bởi vũ khí hạt nhân đã tung ra một lượng tro bụi vào 
khí quyển đủ làm che khuất Mặt Trời. Hãy thêm một lóp thứ ba, lớp cho bụi này lên 
trên bầu khí quyển trong mẫu đơn giản; Giả thiết rằng lớp tro bụi này hấp thụ tất cả 
ánh sáng tới từ Mặt Trời, và cho qua tất cả bức xạ nhiệt từ Trái Đất và khí quyển. 

Tính nhiệt độ bề mặt thực tế của Trái Đất (câu hỏi một "mùa đông hạt nhân thế 
nào, có thể còn phải được tranh luận và đòi hỏi một cách xấp xỉ thông minh hơn mẫu 
giản đơn của chúng ta). 

Lượng cácbon điôxit thải ra từ hoạt động của con người đã làm tăng nồng độ khí 
quyển gần 25% tới 350 phần triệu theo thể tích. Nếu ta tiếp tục sản xuất ra cácbon 
điôxit và các khí "nhà xanh" khác với tốc độ hiện tại thì trong 50 năm tới, nồng độ sẽ 
đạt mức cao gấp hai lần mức của thời kì tiền công nghiệp. Các mẫu khí hậu vi tính 
hoá phát triển hiện nay tính rằng sự tăng gấp đôi nồng độ cácbon điôxit sẽ làm tăng 
nhiệt độ thêm một giá tr nằm trong khoảng từ 1,5 tới 4,ð°C. Sự tăng này có thể hơn 
tại vài nơi trên địa cầu so với các nơi khác và có thể mỗi nơi sẽ bị hậu quả khí hậu 
khác nhau, chẳng hạn: lượng mưa thay đổi, dông bão tới nhiều hơn cũng như nước 
biển dâng cao. 

Không ai biết được liệu những bước thay đổi khí hậu có vượt ra ngoài hay không 
khả năng thích nghỉ của hệ sinh thái tự nhiên hoặc của các tập quán của con người? 
Và còn nữa, phải cho rằng các cố gắng chính để cắt giảm sự phát sinh ra CO; là rất 
tốn kém. Dẫu sao đã có hàng loạt các nhà khoa học bắt đầu kêu gọi tiến hành các biện 
pháp thận trọng để làm giảm sự thải ra cácbon điôxit các khí khác như fluo-cacbon 
(chính nó đe doạ tầng ôzôn), mêtan và nitơôxit. Nếu các khuyến cáo của họ được chấp 
nhận có lẽ bạn không phải từ bỏ cái thú lái xe của bạn, nhưng chắc chắn bạn sẽ phải 
mua một chiếc khác để có thể đi được nhiều dặm hơn, với một galông xăng, hoặc dùng 
một loại nhiên liệu không phải nhiên liệu hoá thạch. 


Trẻủ lời 
1. 7,35 x10” W/m? ; 1590 W/m? (20% lớn hơn giá trị đó). 
Sa 9- 98/⁄ơT§ =0,78 
3. [-o)/8ø]!^=214R. 


124 


_— 


ENTROPI VÀ ĐỊNH 
LUẬT THỨ HAI CỦA | 22 
NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC 


Một dòng chữ uô 
danh trên tường của 
“Pecanw sireet cdaƒe” ở 
Austin bang Texas 
uiết: Thời gian là cách 
Chúa giữ cho mọi sự 
uiệc không xẩy ra 
ngay lập tức. Thời 
gian cũng có hướng. 
Một số sự uiệc xẩy rd 
theo một trình tự nào 
đó mà bhông bao giờ 
tự xẩy ra theo chiều 
ngược lại. Thí dụ một 
quủd trứng rơi ngẫu 
nhiên Uuỡ ra trong một 
cái cốc Quá trình 
ngược lợi, qud trứng 
UØ trở thành nguyên 
uen 0à nhấy lên bàn 
tay xoè ra không bao 
giờ tự xấy ra. Nhưng 
tại sơo lạt bhông? Ti 
sươo qud trình đó 
hhông thể đảo ngược 
lại, nh một băng 
hình chạy ngược. Cúi 
8g) trên thế giới xúc 
định chiều hướng của 
thời gian. 





2.3.1. MỘT SỐ SỰ VIỆC CHẲNG BAO GIỜ XÂY RA 


Một đồng 9ð xu ở trên bàn chẳng bao giờ hoàn toàn tự nó nâng lên trong không 
khí, trở thành nóng tới mức bạn không thể sờ vào được, hoặc tự làm bẹt ra đến khi 
rộng như chiếc đĩa tách. Chúng ta chẳng bao giờ ngạc nhiên chút nào về những việc 
"ngớ ngẩn" ấy.và ta giải thích chúng bằng cách nói "cần có năng lượng để nâng đồng 
xu lên, để làm nóng nó hoặc để đập cho nó bẹt. Tất cả các chuyện đó là vi phạm 
nguyên lí bảo toàn năng lượng”. 

Còn ba điều nữa cũng không bao giờ xẩy ra, nhưng khác với ở trên. là bạn không 
dễ dàng giải thích vì sao chúng không xẩy ra. 

1. Cà phê ở lặng yên trong tách trên bàn, tự nhiên lạnh xuống và bắt đầu xoay tròn. 

92. Một chiếc thìa để yên trên bàn tự nhiên trở nên nóng, trong khi đầu kia lạnh đi. 

3. Các phân tử không khí trong một căn phòng tự nhiên đồn vào một góc phòng và 
ở yên trong góc đó. 

Khác với thí dụ đồng xu, những việc "ngớ ngẩn" này không đòi hỏi năng lượng: cà 
phê có thể thu được động năng để làm nó xoay tròn bằng cách lạnh đi. Đầu nóng của 
cái thìa có thể lấy năng lượng từ đầu lạnh. Và các phân tử không khí cũng không phải 
thay đổi động năng của mình mà chỉ phải thay đổi vị trí. 

Tuy nhiên, hãy chú ý một điều, Những quá trình ngược lại của ba việc "ngó ngẩn" 
trên lại xẩy ra một cách hoàn toàn tự nhiên và tự phát. Cà phê xoay tròn trong tách 
và ngừng quay, động năng quay của nó biến thành nhiệt năng và do đó làm cà phê 
nóng lên chút ít. Nhiệt độ khác nhau giữa hai đầu thìa sẽ tiến tới cân bằng. Các phân 
tử khí dồn trong góc phòng sẽ tự phân đều khắp phòng. 

Thế giới đầy rẫy những sự việc chỉ xảy ra theo một chiều mà không bao giờ xẩy ra 
theo chiều ngược lại. Chúng ta quen thuộc với điều đó tới mức chúng ta cho những 
việc đó là tất nhiên khi chúng xẩy ra theo chiều "thuận", như chúng ta lại ngạc nhiên 
quá sức tưởng tượng nếu chúng xẩy ra theo chiều ngược lại. 

Chiều hướng mà các sự kiện tự nhiên xảy ra được chỉ phối bởi định luật thứ hai 
của nhiệt động lực học là chủ đề của chương này. Định luật thứ hai có thể được 
phát biểu theo một vài dạng tương đương, hai trong số đó phát biểu về nhiệt lượng và 
công. Chúng ta sẽ đi sâu vào những vấn đề này trong một vài mục tiếp theo và sau đó 
sẽ xét dạng phát biểu thứ ba của định luật này bằng cách dùng một khái niệm mới có 


ích là en£ropi. 


22.2. ĐỘNG CƠ 


Nếu khuấy một cốc cà phê ở nhiệt độ phòng, công mà bạn thực hiện trên thìa đưa 
đến kết quả là chuyển năng lượng cho cà phê. Cà phê khi đó có động năng và nó xoay 


126 


tròn. Khi cà phê ngừng xoay, năng lượng dư thừa trở thành nội năng (hay nhiệt năng) 
của cà phê. Vì vậy nhiệt độ của cà phê sẽ cao hơn (chút ít) so với nhiệt độ phòng, cà 
phê lại truyền năng lượng dư cho phòng dưới dạng nhiệt lượng. Trong quá trình này 
bạn đã chuyển công thành nhiệt lượng hoàn toàn và khá dễ dàng. 

Quá trình ngược lại, chuyển nhiệt lượng thành công lại là vấn đề hoàn toàn khác. 
ở đây, như là một thách đố, là một dạng phát triển của định luật thứ hai của nhiệt 
động lực học. 


Ấp suất 


— 


ì 
] 
' 

\ 


W 





Thể tích 
(a) (b) 


HÌNH 22.1 


a). Một chất khí lí tưởng dãn đẳng nhiệt, hấp thụ nhiệt lượng Q và sinh công W. 

b) Khí đi theo đường đẳng nhiệt trên giản đồ pV cho sự dãn. Tuy tất cả nhiệt đều biến thành 
công nhưng ở đây không có vi phạm định luật thứ hai nhiệt động lực học vì có những thay 
đổi khác xẩy ra. Hệ không trở lại trạng thái ban đầu của nó tại cuối quá trình. 


ĐỊNH LUẬT THỨ HAI CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC (dạng thứ nhất) 


Không thể biến đổi nhiệt lượng hoàn toàn thành pruêng mà không có một 
sự biến đổi nào khác xảy ra. 


Những phần thưởng vượt qua những ước mơ điên cuồng của bạn đang chờ bạn, 
nếu bạn có thể tạo dựng được một thiết bị vi phạm định luật này - Dẫu chúng ta 
không thể thành công trong việc này, ta hãy dành cho nó một lần thử. 

Hình 23-1a trình bày một xylanh chứa một chất khí lí tưởng đặt trên một nguồn 
nhiệt ở nhiệt độ T. Bằng cách bỏ dần dần tải trọng khỏi pittông ta cho phép khí giãn 
ra. Khí được giữ ở một nhiệt độ không đổi trong suốt quá trình, làm như thế bằng cách 
hấp thụ nhiệt lượng Q từ nguồn. Hệ chất khí đó theo đường đẳng nhiệt trình bày trên 
hình 21.1b và trong khi nâng tải trọng đã thực hiện công W chỉ thị bằng diện tích tô 
đậm trên hình. Nội năng E,„, nội năng này của chất khí lí tưởng chỉ phụ thuộc vào 


127 


nhiệt độ - không thay đổi trong quá trình giãn đẳng nhiệt. Từ định luật thứ nhất của 
nhiệt động lực học, E„= Q - W, công W vì vậy đúng bằng nhiệt lượng Q lấy từ nguồn. 
Chúng ta phải chăng đã biến nhiệt lượng hoàn toàn thành công?. 

Chúng ta quả thật đã làm như vậy, nhưng chúng ta đã không thoả mãn đòi hỏi 
chủ yếu: "mà không có sự biến đổi nào khác xấy ra". Những sự biến đổi đã xẩy ra: khí 
trong xylanh không ở cùng một trạng thái như khi chúng ta bắt đầu. Thể tích của nó 
đã thay đổi chẳng hạn, và áp suất của nó cũng thế. Để thoả mãn sự thách đố của 
chúng ta chúng ta bằng cách nào đó phải phục hồi chất khí của chúng ta về trạng thái 
ban đầu. Điều đó có nghĩa là hệ xylanh pittông phải thực hiện một chu trình đưa chất 
khí trở lại trạng thái ban đầu tại cuối chu trình. Thiết bị biến đổi nhiệt thành công 
trong khi thực hiện một chu trình được gọi là một động cơ nhiệt hay đơn giản hơn: 
động cơ. 


Hình 23.9a gợi ý một sơ đồ 
khái quát hoạt động của một 
động cơ. Trong mỗi chu kì, năng 
lượng dưới dạng nhiệt lượng Qụ 
lấy được từ một nguồn ở nhiệt độ 
Tụ một phần rẽ ra thành công có 





ích W và phần còn lại bị thải ra 
(mất đi) dưới dạng nhiệt lượng 
Qc cho một nguồn nhiệt ở nhiệt 
(b) độ thấp hơn Tc. 





HÌNH 22.9. Chúng ta biểu diễn một động cơ bằng một vòng Vì động cơ thực hiện 1 chu trình, 
với các mũi tên chiều kim đồng hồ l nên nội năng E.„„,, của khí trong 
(a). Trong động cơ thực: nhiệt lượng lấy từ nguồn nhiệt biến 


đổi một thành phần công, phần còn lại được trả lại cho xilanh, lại quay trở lại giá trị 


nguồn nhiệt ở nhiệt độ thấp hơn. ban đầu tại cuối mỗi chu trình. 
(b) Trong một động cơ lí tưởng: tất cả nhiệt lượng lấy từ nguồn z tể KH NH vn, t, 

nhiệt biến thành công. Chưa ai chế tạo được một động cơ Do đó Aliu = 0 và từ định luật 

như vậy. thứ nhất của nhiệt động lực học 


ta có: AE„, = Q - W, công toàn phần mà hệ thực hiện trong mỗi chu trình phải bằng 
nhiệt lượng toàn phần trao đổi trong mỗi chu trình. Ta viết điều đó: 
JWI =]¿I - I9cl (22-1) 
Ở đây đã chọn để tính toán với các giá trị tuyệt đối dương của Q và W mà ta viết 
lần lượt là |Q| và |W|. Vì vậy với cả Q-= +10J và Q = -102J ta đều có |Q| = 103 và 
tương tự như vậy cho công. Ta phải luôn luôn ý thức rõ nhiệt lượng cung cấp cho hệ 
(vì thế Q+) hay lấy đi từ hệ (vì thế Q-) và công thực hiện bởi hệ là dương hay âm. (Và 
trong các mục sau của chương này khi ta thảo luận về công thực hiện trên hệ, ta cần 
nhớ rằng công này luôn luôn là giá trị đổi dấu của công thực hiện bởi hệ). 
Mục đích của một động cơ nhiệt càng nhiều nhiệt lượng lấy từ nguồn nhiệt Qụ 
chuyển thành công càng tốt. Chúng ta đo mức độ kết quả của việc làm như vậy bằng 


128 


hiệu suất nhiệt của nó, định nghĩa là tỉ số giữa công thực hiện trong một chu trình - 
(cái mà ta thu được) và nhiệt lượng nó hấp thụ trong mỗi chương trình (cái mà ta phải 
trả). Sử dụng phương trình 22.1 ta có: 
_= đụ SIÀ IQul - lIQcl 
IQul IQul 


Phương trình 22-2 cho ta thấy rằng hiệu suất của một động cơ chỉ có thể bằng đơn 


(22-2) 


vị hay 100% nếu |Qc| = 0 có nghĩa là không có nhiệt lượng nhường cho nguồn nhiệt ở 
nhiệt độ thấp. Hình 22.2b là giản đồ của một động cơ lí tưởng như vậy. Từ những kinh 
nghiệm thu nhập được cho tới ngày nay. Các nhà vật lí đã kết luận rằng không thể chế 
tạo được một động cơ như vậy, nó vĩnh viễn dập tắt hi vọng của các nhà sáng chế trong 
việc thử nghiệm. Vì vậy một cách phát biểu khác của định luật thứ hai nhiệt động học 
lực học là "Không có động cơ lí tưởng". 


Động cơ thực 


Chúng ta cần làm sáng tỏ mối liên hệ giữa động cơ có sơ đồ ở hình 99.2a và những 
động cơ trọng thế giới thực. Thí dụ ta xét nhà máy điện hạt nhân ở hình 323.3. Nguôn 
nhiệt độ cao kí hiệu Tị trên hình 22.2a chính là buồng của lò phản ứng hạt nhân, từ 
đó một dòng nước tuần hoàn để lấy nhiệt lượng cho máy phát dùng hơi nước. Nguồn 
nhiệt độ thấp kí hiệu T‹c trên hình 23.2a chính là bình ngưng tụ hơi nước và được làm 
lạnh bởi nước sông bơm qua nó. 


Chất công tác (tác 
nhân), ứng với khí lí tưởng 
trong xi lanh ở hình 22.1a, 
chính là nước khác hấp thụ 
nhiệt để trở thành hơi 
trong máy phát dùng hơi 
nước, khi đi qua tuốc bin 
thì thực hiện công trên 
tuốc bin, và sau đó đi qua 
bình ngưng tụ thì mất 
nhiệt mà trở thành nước ở 
trạng thái ban đầu. Không 





nên nhầm lẫn ¿ác nhân với 


: nhiên liệu. Mục đích của 
HINH 22.3. Nhà máy điện nguyên tử North Anna gần Chartlottes- 
ville, bang Virginia, phát điện năng với công suất ; 
900MW cùng một lúc nhờ thiết kế hợp lí, nó thải ra một miếng uran, than đá hoặc 
năng lượng công suất khoảng 23100MW vào con sông ở 4 
gần đó. Nhà máy này cũng như tất cả nhà máy khác 
tương tự nó, hạt nhân hay phi hạt nhân, đều thải nhiều nguồn nhiệt độ cao trong 
năng lượng hơn số lượng mà nó cung cấp dưới dạng có ` 
ích cho mạng điện. Đây là một thí dụ thực của động cơ động cơ thực. 
trên hình 233.2a 


nhiên liệu (có thể là những 


đầu) là duy trì nhiệt độ của 


129 


— “`. 





. 


§ 


HÌNH 93.1. Động cơ QD - 170 này chế tạo năm 1980, là động cơ tên lửa 
mạnh nhất thế giới. Nó có thể sản ra công suất 190 MW. 


————ễ— 


Bài toán mẫu 22.1 


Mối liên hệ giữa động cơ 
trong xe ôtô của bạn và sơ 
đồ hình 22.2a là phức tạp 
hơn, vì động cơ ôtô của bạn 
là động cơ đốt trong. 
Nguồn nhiệt độ cao được 
cung cấp-bên trong các 
xylanh-bởi sự đốt cháy của 
hỗn hợp nhiên liệu- không 
khí. Nguồn nhiệt độ thấp 
là không khí bên ngoài, nơi 
khí thừa thoát ra. Nhiên 
liệu là xăng, tác nhân là 
không khí và nhiên liệu đã 
cháy. 

Một động cơ đốt trong 
mạnh hơn rất nhiều trình bày 
ở hình 24.4. 


Giản đổ p - V cho động cơ Stirling đã lí tưởng hoá dùng 


Ấp suất 











kề Giiếc 
Vự I Si 


khí lí tưởng. Công toàn phần do hệ thưc hiện trong một 
| Ỉ chu trình là vùng tô đậm. Q„ biểu diễn nhiệt lượng cung 
cho hệ trong quá trình dãn đẳng nhiệt ab - Qc biểu diễn 
nhiệt lượng mà hệ mất trong quá trình nén đẳng nhiệt 
cd (trong quá trình đẳng tích be nhiệt lượng được tích trữ 
trong một phần của động cơ, thường là một lưới kim loại. 
Cũng nhiệt lượng như vậy được lấy ra từ nơi tích trữ 
trong quá trình đẳng tích da). Động cơ thực hiện chu 
trình theo chiều kim đồng hồ (Như hình 23.3a). 


Hình 923.5 là giản đồ p-V của một dạng lí 
tưởng hoá của động cơ stirling, mang tên Đức 
cha Robert Stirling của Nhà thờ Scotland, 


Thể tích 
người để nghị sơ đồ này năm 1816. Động cơ 
HÌNH 22.5. Bài toán mẫu 22-1 dùng n = 8,1.10? mol khí lí tưởng, làm việc với 


hai nguồn nhiệt nóng và lạnh có nhiệt độ Tụ = 9ð°C và Tc = 24? và chạy với tốc độ 
0,70 chu trình trong một giây. Chu trình gồm một đường dãn đẳng nhiệt (ab), một 
đường nén đẳng nhiệt (cd) và hai quá trình đẳng tích (bc và da) (a) Công toàn phần 


mà động cơ thực hiện trong mỗi chu trình là bao nhiêu? 


130 


Giải 
Để tìm công toàn phần mà động cơ thực trong một chu trình, đầu tiên ta tìm công 
mà khí thực hiện trong mỗi quá trình của bốn quá trình trên. Từ phương trình 21-8 


công W,, thực hiện trong quá trình giãn đẳng nhiệt từ thể tích V, đến thể tích 1,5V, (ở 


nhiệt độ T;;) là: 
= “HP, ln1,5 (29-3) 





W¿y=nRTụ;ln 


a 
Tương tự như vậy, công Wcd thực hiện trong quá trình nén đẳng nhiệt từ thể tích 


1,5V,, đến thể tích V, (ở nhiệt độ Tc) là: 


W¿a=nRTc ln TRt ạc nRTc In1,5 
1,BV, 


% a 





3 ) 1 

Ở đây ta dùng tính chất ln VƯn InA 

Trong các quá trình đẳng tích be và da ta biết từ chương 21 rằng không có công 
thực hiện, tức là W¿„ = Wa,= 0 

Vậy công toàn phần mà động cơ thực hiện trong một chu trình là 


W = Wặy + Wy, + Wa „ W, = nRTụln1,ð + 0 re nRTcln 1:5 + 0 


= nRln1,ð (Tụ - Tc) 
Thay các số liệu đã biết ta có: 
W = (8,1 x10 mol) (8,31J/mol.K)(n1,5)(95°C - 24°C) 
= 1,937 ~ 1,9J. (Đáp số) 
(b) công suất của động cơ là bao nhiêu? 


Giải 
Từ chương 7 ta thấy công suất P tính theo P = T trong đó pV là công thực hiện 


trong mỗi chu trình và t là thời gian thực hiện một chu trình Vì động cơ chạy với tốc 
độ 0,70s'!, nên một chu trình cần 1/0,070s”' = 1,429s. 
Từ đó suy ra: 
W 
X ko: 1,4W (Đáp số) 


1429 ˆ 
(c) Nhiệt lượng toàn phần truyền cho khí trong một chu trình là bao nhiêu? 


Giải. Vì khí trở về trạng thái đầu sau mỗi chu trình, nên độ biến thiên nội năng 
AB, trong một chu trình bằng 0. Từ định luật thứ nhất của nhiệt động lực học, ta có 
thể viết: 
ABim = Q -_W 
W =1,9374J và AR,,=0 ta có 


với 
Q=W =1,937 x 1,9J (Đáp số) 


131 


se Đ.. về. 


(d) Hiệu suất của động cơ là bao nhiêu? 


W .. xi & 
) đầu tiên ta tìm nhiệt lượng 





Giải. Để có thể dùng phương trình 29.3. (e = ị 
H 


Q¡„ truyền từ nguồn nóng cho chất khí của động cơ trong quá trình giãn đẳng nhiệt ab. 
Nhớ lại rằng trong quá trình đẳng nhiệt, nhiệt lượng truyền cho hệ bằng công hệ thực 
hiện (xem bảng 21.5). Dùng phương trình 22.3 ta viết; 


Qu = W¿,= nRTụln1,5. 


và sau đó với phương trình 29.4, ta có thể dùng phương trình 22.2, để viết 


JWI _nRŒIN, - Tc) _ Tụ - Tẹ 


sẽ àn (23-5) 
IQul nRTịÌn1,ð Thụ 


Chú ý là đáp số này độc lập với giá trị của n, của áp suất và thể tích thực của khí. 
Bây giờ ta phải cẩn thận: dầu rằng hiệu nhiệt độ Tụ - Tc trên tỶ số, có thể tính theo 
hoặc độ celi hay kelvin, nh¿ệ£ độ Tự ỏ mẫu số phải tính theo Kenvin. Nó là 368K. 
Chú ý tới điều đó ta có: 
_ 98°G~94°C 


ca. XEE T721 T05 tàn cua 19% (Đáp số) 


Mặc dầu động cơ này có hiệu suất hợp lí, nhưng công suất của nó quá nhỏ, Những 
động cơ Stirling thực, tỉnh vi hơn đang được thử nghiệm như là sự lựa chọn cho các 
động cơ ôtô truyền thống. 





Bài toán mẫu 22.2 

Một động cơ ôtô hiệu suất nhiệt là 25% chạy 95,0 chu trình trong một giây và 
thực hiện công với 120 mã lực. 

(a) Động cơ thực hiện bao nhiêu công (tính theo J) trong mỗi chu trình. 

Giải 

Công thực hiện trong mỗi chu trình là: 

(120 mã lực) (746W/mäã lực) (1J/W.s) 
95,0 s' 


W= = 942 J (Đáp số) 


Đừng lẫn các kí hiệu W là công và W là kí hiệu đơn vị công suất là oát. 


(b) Động cơ hấp thụ (lấy từ nguồn nóng) là bao nhiêu trong mỗi chu trình. 





Giải. Từ phương trình 22.2 ta có: : 
_W_ 942 _ _. 
Qu= s.n. 4282 J (Đáp số) 


132 


(c) Động cơ thải ra bao nhiêu nhiệt lượng và nhường cho nguồn lạnh bao nhiêu 
trong một chu trình. 


Giải: Từ phương trình 22.1 

IQel = IQul - IWI = 4282 3 - 942 J = -3340 J 
Nhiệt thải ra khỏi động cơ là âm, do đó ta có: 

Qc = -3340J (Đáp số) 


Chúng ta thấy động cơ này lấy 4283J nhiệt trong mỗi chu trình nó phải trả cho sự 
nén khí, thực hiện 942J công và thải đi 33404 nhiệt lượng cho các chất thải. Vậy năng 
lượng mà động cơ có thải đi nhiều gấp 3340/942 hay 3,6 lần năng lượng biến thành có 
ích. 


CÁCH GIẢI TOÁN 


Chiến thuật 1 


Ngôn ngữ của nhiệt động lực học - một ngôn ngữ phong phú, nhưng đôi khi dễ 
nhầm lẫn, được dùng trong nghiên cứu khoa học và kĩ thuật về nhiệt động lực học. 

Bất chấp chuyên đề của bạn, bạn vẫn cần hiểu những ngôn ngữ đó nói lên gì. Bạn 
có thể gặp những lời phát biểu như nhiệt bị hấp thụ, bị lấy đi, bị loại trừ, bị trút đi, bị 
thoát đi, bị rút lấy, được cung cấp, thu nhận được, bị mất, bị trục xuất, như là nó chảy 
từ vật này qua vật khác (tựa hồ như nó là một chất lưu). Bạn cũng có thể gặp những 
lời phát biểu mô tả một vật như là có nhiệt (tựa hồ như nhiệt có thể cầm nắm hay sở 
hữu) hoặc như là nhiệt lượng của nó tăng hay giảm. Bạn cần luôn nhớ, từ nhiệt lượng 
nghĩa là gì. 

"Nhiệt là năng lượng có thể truyền từ một vật này sang một vật khác, nhờ sự khác 
nhau về nhiệt độ của các vật đó". 

Khi chúng ta đồng nhất một trong các vật như là hệ ta đang xét thì bất kì một sự 
truyền năng lượng nào vào hệ được coi là nhiệt lượng Q dương, còn bất kì một sự 
truyền năng lượng nào ra khỏi hệ được coi là nhiệt lượng Q âm. 

Từ công cũng đòi hỏi một sự chú ý cẩn thận. Bạn cũng có thể gặp những lời phát 
biểu như là công được sản xuất, hoặc được sinh ra, hoặc kết hợp với nhiệt lượng, hoặc 
được chuyển từ nhiệt lượng. Ỏ đây từ công mang nghĩa sau đây: 

"Công là năng lượng từ vật này sang vật khác nhờ có lực g¿ữa chúng". 

Khi chúng ta đồng nhất một trong các vật như là hệ ta xét thì bất kì một sự 
truyền năng lượng nào ra ngoài hệ được gọi hoặc là công dương W thực hiện bởi hệ, 
hoặc là công âm W thực hiện £rên hệ. Và bất kì một sự chuyển năng lượng nào vào 
trong hệ thì được gọi hoặc là công âm, thực hiện bởi hệ, hay công dương thực hiện ứrên 
hệ (Giới từ dùng ở đây là rất quan trọng). Rõ ràng là điều này có thể lẫn lộn. Khi bạn 
gặp từ công phải bạn đọc cẩn thận để xác định dụng ý. 


153 


SA... ng ccằcổếcocểdng ng nẽC 


22.3. MÁY LẠNH 


Nhiệt truyền một cách tự nhiên từ nơi nóng đến nơi lạnh như là từ Mặt Trời tới 
Trái Đất. Chẳng bao giờ sự truyền nhiệt có thực lại xẩy ra theo chiều ngược lại. Ta 
biểu thị quan sát này bằng một cách phát biểu của định luật thứ hai của nhiệt động 


lực học. 


ĐỊNH LUẬT THỨ HAI CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC (dạng thứ hai) 


Nhiệt lượng không thể truyền từ một uật này sang một uật khác nóng hơn 


mà không có sự thay đổi khác xảy ra. 


Thiết bị chuyển năng lượng dưới dạng nhiệt lượng từ nơi lạnh sang nơi nóng gọi 
là máy lạnh. Hình 22.6 a trình bày sự chuyển nhiệt lượng và công. Nhiệt lượng Q,À 
được lấy đi từ nguồn nhiệt có nhiệt độ thấp và một công W nào đó được thực hiện trên hệ 
do một tác nhân ngoài, năng lượng chuyển dưới dạng nhiệt lượng và công được kết hợp 
lại và được nhường dưới dạng nhiệt lượng Q„ cho một nguồn có nhiệt độ cao. Trong tủ 
lạnh gia đình của bạn, nguồn nhiệt độ thấp là buông lạnh, trong đó để thực phẩm. 
Nguồn có nhiệt độ cao là phòng, nơi đặt tủ lạnh. Công được ghi rõ trên bảng hướng dẫn 
sử dụng, thực hiện bởi môtở chạy máy. Trong máy điều hòa không khí nguồn nhiệt độ 
thấp là phòng cần làm lạnh, nguồn nhiệt độ cao là không khí bên ngoài. Trong đó đặt, 
các cuộn ống ngưng tụ và như trên, công là do môtơ của máy thực hiện. 










Máy lạnh 


Máy lạnh 
lí tưởng 


HÌNH 22.6 


Chúng ta biểu diễn một máy lạnh bằng một vòng có mũi 
tên chỉ ngược chiều kim đồng hồ. 

(a). Trong một máy lạnh có thực, nhiệt lượng được rút ra 
từ nguồn có nhiệt độ thấp, tốn một công nào đó và năng 
lượng tương đương với cả hai được nhả ra dưới dạng 
nhiệt cho nguồn có nhiệt độ cao. (b). Một máy lạnh lí 
tưởng không cần một công nào cả. Chưa có ai chế tạo 
được một máy lạnh như vậy. 


134 


Mục đích của cả tủ lạnh lẫn 
máy điều hoà không khí là chuyển 
năng lượng dưới dạng nhiệt từ một 
nguồn nhiệt độ thấp sang một 
nguồn nhiệt độ cao, sao cho công 
thực hiện trên hệ càng ít càng tốt. 
Ta định giá trị của các máy như 
vậy bằng (hiệu suất của máy lạnh) 
định nghĩa là: 





K= IQcl _ |Qcl (22-6) 
IWI — lQul- l9cl 
Các kĩ sư thiết kế, những 
người sử dụng đều muốn hiệu suất 
của máy lạnh càng cao càng tốt. 
Với tủ lạnh gia đình giá trị điển 
hình là 5 còn với máy điều hòa 
không khí giá trị điển hình là 
khoảng 2-3. 


Hình 239.6b trình bày một máy lạnh "lí tưởng" một máy làm lạnh mà không cần 
tốn một công nào cả, nó có hiệu suất bằng vô cùng. Kinh nghiệm lâu dài cho ta thấy 
không thể chế tạo được những thiết bị như vậy. Vì vậy một cách khác diễn đạt định 
luật thứ hai của nhiệt động lực học (dạng thứ hai) là không có máy lạnh lí tưởng. 

Điều thứ hai của việc phi lí mà ta nói tới ở phần 22.1 sự tăng một cách tự phát 
hiệu nhiệt độ ở giữa hai đầu của chiếc thìa, là tương đương với một máy lạnh lí tưởng. 
Trong chiếc thìa, năng lượng phải chuyền một cách tự phát dưới dạng nhiệt lượng từ 
nơi lạnh sang nơi ấm, là sự vi phạm dạng thứ hai của định luật thứ hai. 


Bài toán mẫu 22.3 

Một tủ lạnh gia đình có hiệu suất K là 4,70 rút nhiệt từ buồng lạnh với tốc độ 
2504 trong mỗi chu trình. 

a. Cần bao nhiêu công trong một chu trình để tủ lạnh đó hoạt động? 


Giải. Từ phương trình 22.6 ta có: 


53. này được chuyển vào hệ. Do đó là công thực hiện trên tủ lạnh là W = +53. 

Ta cũng có thể nói, trong tình trạng này, công thực hiện bởi hệ là - 53J. Tuy 
nhiên, chính cách nói trước lại là rất quan trọng với người trả tiền cho hoạt động của 
tủ lạnh. 

b. Trong mỗi chu trình có bao nhiêu nhiệt lượng nhỏ ra cho căn phòng dùng làm 
nguồn nhiệt cao của tủ lạnh? 

Giải. Phương trình 22:1 là định luật thứ nhất của nhiệt động lực học cho các thiết 


bị tuần hoàn, là đúng cho cả máy lạnh lẫn động cơ nhiệt. Vậy ta có: 


lQu|=|W|+|Q, |= 53 J + 250 J = 303 J (Đáp số) 


Ta thấy tủ lạnh cũng là một buồng sưởi nóng hiệu quả. Chỉ mất công ð3dJ ta có 
303J nhiệt lượng nhường cho căn phòng từ các cuộn ngưng tụ đặt phía sau máy. Nếu 
bạn sưởi nóng phòng bằng lò sưởi điện, bạn chỉ thu được 534J nhiệt lượng cho ð33J công 
mà bạn đã trả. Hãy suy nghĩ về sự "khôn ngoan" của việc thử làm mát bếp trong ngày 
nóng bằng cách để cửa tủ lạnh mở! 


22.4. ĐỊNH LUẬT THỨ HAI CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC 


Những cách diễn đạt ngắn hơn của hai đạng của định luật thứ hai, của nhiệt động 
lực học là: : 

Dạng thứ nhất: Không có động cơ lí tưởng. 

Dạng thứ hai: Không có máy lạnh lí tưởng 


185 


©. IS Nai 





Dâu cho những cách phát biểu này có vẻ như hoàn toàn khác nhau, ta muốn 
chứng minh rằng chúng hoàn toàn tương đương với nhau với nghĩa là sự vi phạm của 
dạng này, kéo theo sự vi phạm dạng kia. Điều đó có nghĩa là, nếu bạn thành công 
trong việc chế tạo được một động cơ lí tưởng, thì bạn cũng có thể chế tạo được một máy 
lạnh lí tưởng và ngược lại. 


Giả thiết đầu tiên rằng, bạn chế 
tạo được một động cơ lý tưởng. Bạn 
có thể dùng động cơ này để cung cấp 





kỹ đhdg công cho một máy lạnh (thực! và 

như vậy biến nó thành một máy lạnh 

lý tưởng. Hình 339.7 trình bày làm 

như vậy bằng cách nào. Ghép động cơ 

Máy lạnh và máy lạnh với nhau thành một máy 

lí tưởng độc nhất và điều chỉnh sao cho công 

thực hiện trong một chu trình bởi 

động cơ đúng bằng lượng công cần 

HÌNH 99-7 thiết để chạy máy lạnh trong một 

(a) Công W do một động cơ (xem như lí tưởng) thực chu trình. Khi đó sẽ không có công 
hiện dùng. để chạy một máy lạnh thực. bên ngoài bao gồm trong tổ hợp động 
Tem hà nộ m hạt Tưng! TỦ sơ + máy lạnh mà ta gọi là thiết bị X 


Xét một thí dụ bằng số. Trên h.29.7a, động cơ lý tưởng lấy 1004J từ nguồn nhiệt 
độ cao và biến nó thành 1004J. Công phần máy lạnh của tổ hợp lấy 50.J từ nguồn có 
nhiệt độ thấp, kết hợp với 1004) do động eơ cung cấp và nhả ra 1ð02J cho nguồn có nhiệt 
độ cao. Như h.22.7b cho thấy hiệu quả toàn phần của thiết bị X là lấy từ nguồn nhiệt độ 
thấp một nhiệt lượng 50dJ và chuyển nó cho nguồn nhiệt độ cao mà không cần công nào 
từ bên ngoài. Thiết bị X là một máy lạnh lý tưởng. Như vậy, nếu bạn có thể chế tạo được 
một động cơ lý tưởng thì bạn cũng có thể chế tạo được máy lạnh lý tưởng. 


Coi như một bài tập, bạn có thể chứng minh rằng nếu ta có thể chế tạo được một 
máy lạnh lý tưởng thì ta cũng có thể dùng nó để biến một động cơ có thực thành 
động cơ lý tưởng. Hai cách phát biểu của định luật thứ hai của nhiệt động lực học 
thực chất là khẳng định cùng một định luật. Nếu bạn vi phạm cái này, bạn tự động 
vì phạm cái kia. 


22.5. MỘT ĐỘNG CƠ LÝ TƯỞNG 


Không có động cơ lý tưởng. Điều đó có nghĩa là không có động cơ có thực nào có 
hiệu suất 100%. Một câu hỏi còn lại là nếu không phải 100% thì hiệu suất của một 
động cơ thực có thể là bao nhiêu? Để trả lời câu hỏi này, ta phải xét kỹ các hoạt động 
chi tiết của động cơ. 


186 


Khi nghiên cứu các chất khí ta đã tránh mọi sự phức tạp cua khí thực bằng cách 
đưa ra một ý tưởng có ích: khí lý tưởng. Ích lợi của nó nằm ở sự kiện là khí lý tưởng là 
đại diện cho tính chất giới hạn của khí thực. Khi nghiên cứu động cơ, chúng ta cũng 
theo một cách như vậy. Chúng ta tránh những sự phức tạp của động cơ thực bằng cách 
dưa vào một ý tưởng hữu ích khác: động cơ ly tưởng. Một động cơ lý tưởng. Theo cách 
mà ta sẽ khai thác biểu diễn cách xử sự giới hạn của động cơ thực. 

Động cơ lý tưởng của ta gồm một bộ pittông xylanh chứa một chất khí lý tưởng. 
Một nguồn nhiệt ở nhiệt độ Tụ, và một nguồn nhiệt khác ở nhiệt độ T,, và cũng có một 
gia đỡ cách nhiệt. Khí lý tưởng tạo thành hệ mà ta có thể áp dụng các định luật của 
nhiệt động lực cho nó. Xy lanh với pittông có tải trọng, giá cách nhiệt và hai nguồn 
nhiệt tạo thành môi trường của hệ. 

Đầu tiên chúng ta giả thiết rằng động cơ lý tưởng của ta không có ma sát, không 
có chuyển động xoáy của chất lưu, và không có những trao đổi nhiệt lượng mà ta 
không muốn. Đó là tất các điều hiển nhiên mà một kỹ sư cố gắng loại trừ. Ngoài 
những diều đó ra, chúng ta còn giả thiết rằng, tất cả các quá trình tạo thành chu trình 
hoạt động của đông cơ: Mọi sự giãn, nén, thay đổi nhiệt độ và áp suất đều được tiến 
hành hết sức chậm, có nghĩa là ta giả thiết đó là những quá trình chuẩn tĩnh. Làm 
như vậy ta chắc rằng hệ ở trạng thái cân bằng nhiệt động tại mọi thời điểm và ta có 
thể vẽ mọi trạng thái của hệ trên giản đồ p.V. 


Một quá trình tiến hành theo cách như thế gọi là guá trình thuận nghịch, mà 
cách thử nghiệm là quá trình có thể được tiến hành theo chiều ngược lại chỉ cần tạo 
những sự thay đổi nhỏ - Nói một cách chặt chẽ, những biến đổi vi phân của các điều 
kiện bên ngoài. 

Chẳng hạn nếu ta từ từ bỏ tải trọng khỏi pittông chịu tải, làm khí giãn ra, ta có 
thể tại mỗi giai đoạn-quyết định £hêm thay cho öớứ gia lượng phụ tải, như vậy chuyển 
sự giãn thành nén. _ 

Vì mọi quá trình của nó là thuận nghịch, nên toàn bộ chu trình cũng là thuận 
nghịch. Điều đó có nghĩa là, nếu muốn một động cơ có thể chạy theo chiều ngược như 
một máy lạnh lí tưởng, sự trao đổi nhiệt và công thay đổi về dấu, nhưng không thay 
đổi về độ lón. Động cơ lí tưởng của ta là một động cơ thuận nghịch. Thật vậy, nó lí 
tưởng chính là ở chỗ đó. 


22.6. CHU TRÌNH CARNOT 


Ta còn phải mô tả một chu trình, trong đó ta sẽ buộc chất khí lí tưởng dùng phải 
làm chất công tác trong động cơ lí tưởng, thuận nghịch của ta. Ta chọn chu trình 
Carnof'”` gồm hai quá trình đẳng nhiệt và hai quá trình đoạn nhiệt. Hình 23.8 gợi ý cơ 


°_ˆ Gọi tên theo nhà khoa học và kĩ sư pháp, người đầu tiên đề nghị khái niệm này năm 1824. 


137 


chế của quá trình này. Hình 22.9 trình bày chu trình trên giản đồ p.V bốn bước sau 
đây lập thành chu trình. 

- Bước 1: Bắt đầu với xilanh ở nguồn nhiệt độ cao sao cho hệ là chất khí lý tưởng ở 
trạng thái được biểu diễn bởi điểm a trên hình 22.9. 

Dần dần bỏ một vài tải trọng khỏi pittông, cho phép hệ giãn chậm tới điểm b ở 
nhiệt độ không đổi Tụ. Trong quá trình này, nhiệt lượng Q„ được hệ hấp thụ từ nguồn 
có nhiệt độ cao. Vì quá trình là đẳng nhiệt, nên nội năng của hệ không đổi và toàn bộ 
nhiệt lượng hệ hấp thụ được biến thành công dương do hệ thực hiện trong quá trình 
giãn. 

Bước 9: Đặt xilanh lên giá cách nhiệt, rồi bằng cách bỏ bớt tải trọng khỏi pittông 
để hệ tiếp tục giãn tới điểm c trên hình 29.9. Sự giãn là đoạn nhiệt vì không có nhiệt 
lượng vào hay ra khỏi hệ. Hệ thực hiện công dương khi nâng pittông tiếp lên cao-và 
nhiệt độ của hệ giảm xuống Tc, vì năng lượng dùng để thực hiện công phải lấy từ nội 
năng của hệ. 

Bước 3: Đặt xilanh lên nguồn nhiệt lạnh hơn. Bằng cách thêm dần dần tải trọng 
lên pittông, nén khí chậm chạp tới điểm d ở nhiệt độ không đổi Tc. Trong quá trình 
này, nhiệt lượng Qc được chuyển từ chất khí sang nguồn nhiệt. Vì quá trình nén khí là 
đẳng nhiệt nên Qc bằng công âm thực hiện bởi chất khí khi pittông cùng với tải trọng 
hạ xuống. 

Bước 4: Đặt xilanh lên giá cách nhiệt và tăng thêm nữa tải trọng để nén khí từ từ 
trỏ về trạng thái ban đầu a của hình 22-9, do đó hoàn thành chu trình. Quá trình nén 
là đoạn nhiệt vì không có nhiệt vào hay ra khỏi hệ. 

Tính chất đặc biệt của động cơ Carnot-như ta thấy sau này-là hiệu suất nhiệt của 
nó có thể viết: 


Tụ — TT, 
Đ.ay= ==. (động cơ Carnot) (22-7) 
H 


Như vậy, hiệu suất của động cơ Carnot phụ thuộc chỉ vào nhiệt độ của hai nguồn 
nhiệt mà giữa chúng động cơ hoạt động. Tâm quan trọng của động cơ Carnot là ở chỗ, 
như bạn sẽ thấy trong mục tiếp theo. Không có một động cơ nào làm việc giữa hai 
nguồn nhiệt độ lại có thể có hiệu suất cao hơn một động cơ Carnot làm việc với cùng 
hai nguồn nhiệt đó. Chính trên ý nghĩa đó, động cơ Carnot là đại diện cho tính chất 
giới hạn của động cơ thực. Nếu như một kĩ sư thực hành, bạn cố gắng nâng cao hiệu 
suất của một động cơ (hoàn toàn có thực tế) thì sẽ là có ích nếu biết rằng có một giới 
hạn cơ bản quyết định bởi các định luật của nhiệt động lực học, mà bạn không có khả 
năng vượt qua được. 

Bạn không thể vượt quá hiệu suất của một động cơ Carnot lí tưởng, ngay cả với 
một động cơ lí tưởng khác. Chú ý, như một ví dụ, rằng biểu thức của phương trình 
29.5 cho hiệu suất của động cơ lý tưởng Stirling phù hợp với phương trình 22.7 cho 
một động cơ Carnot (chúng ta sẽ trở lại sự phù hợp này trong mục sau). 

Một động cơ Carnot-vì tính thuận nghịch của: nó-Có thể chạy theo chiều ngược 
như một máy lạnh Carnot như ta sẽ thấy sau này, hiệu suất của nó tính theo: 


188 


ý 
sa = Ty—Te (máy lạnh Carnot) (22-8) 


Phương trình 22.8 cho ta thấy hệ số thực hiện của máy lạnh Carnot tăng lên khi 
Tụ —> Tc. Thật kì lạ, ta càng cần ít độ lạnh, máy càng thực hiện tốt hơn. 


K 


®© 60.1; Ty) 


Chuyển động 
lên trên 


a(0,.12,1;p) L 
tụ H cá 









Gi 


ãn đẳng nhiệt : s) 





Nén đoạn nhiệt Y „ Giãn đoạn nhiệt 
: >| Chuyển động 
; _ xuống dưới 
đU.1ó, Tí.) ® íT _È) | : * (,,V.12) 
wN | 
| t, 
to 





Nén đẳng nhiệt 
HÌNH 22.8 


Một chu trình Carnot. Các điểm a, b, c và d ứng với các điểm cùng kí hiệu trên hình 22.9. Hệ pittông 
trình bày các bước trung gian trong các quá trình nối các điểm kề nhau của chu trình. Trên cùng, 
trong bước 1, sự giảm tải trọng trên pittông và sự chuyển nhiệt từ nguồn nhiệt có nhiệt độ cao cho 
phép. chất khí lý tưởng trong xilanh giãn đẳng nhiệt từ thể tích V, tới thể tích Vụ. Bên phải trong 
bước 3, một tải trọng nhỏ hơn nữa và hệ cách nhiệt cho phép khí giãn đoạn nhiệt tới thể tích lớn hơn 
Ñ: Ỏ phần dưới, trong bước 3, sự tăng tải trọng và sự mất nhiệt cho nguồn nhiệt có nhiệt độ thấp làm 
chất khí bị nén đẳng nhiệt tới thể tích Vạ. Bên trái, trong bước 4, với một tải trọng lớn hơn nữa và hệ 
cách nhiệt làm cho chất khí bị nén đoạn nhiệt tới thể tích nhỏ nhất Vụ. 


Chứng rrinh các phương trình 29.7 oò 22.8 


Dọc theo đường đẳng nhiệt ab trên hình 22.9, nhiệt độ giữ không đổi. Vì khí là lý 
tưởng, nên nội năng của nó chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ cũng giữ không đổi. Vậy từ 


139 








định luật thứ nhất của nhiệt động lực học AE, = 0 và do đó nhiệt lượng chuyển từ 
nguồn nhiệt có nhiệt độ cao phải bằng công thực hiện do khí giãn. 
Từ phương trình 21.8, ta có: 
M Vì, 
Qni| = |Wn| = nRT Ìn Đc 


a 









Tương tự, với quá trình đẳng nhiê: cđ trên 
Ị Ờ s .~ 
_ hình 22.9, ta có thê viết: 
ˆ nh Vẹ 
sa P®›| lqc| Ai VWẹ | -= nRTc Ìn X. 
d 
Đụ ) lự Chia hai phương trình này cho nhau,ta 
' / 
: SUY ra: 
an... t : 
0 ä U31 \ l9a| s Tin VỊ /V,) 





2: 'rc (22-9) 
Thể tích IQe| Tc(nV, / Vụ) 
: - Phương trình 21.38 cho phép ta viết hai 
HINH 22.9. Giản đồ p-V cho chu trình . N kSx Ậ 
Carnot mình hoạ trên hình 22.8 Chấc quá trình đoạn nhiệt bc và dc. 
công tác là một chất khí lí tưởng. 


Tụ VỆ" =Tc VJ”' và TW}? =TeVỊ` 


Chia hai phương trình này với nhau cho ta kết quả. 














“'ẢÁnh v1 
W1. = xo. 
ẤỊ, Wˆ 

hay là: & (22-10) 
V. Vạ 

Kết hợp 23.9 và 23.10 ta suy ra: 
J8u| _ Tụ (29-11) 
l@c| Tc 


Kết hợp kết quả này với phương trình 23.9. cho ta ngay phương trình 23.7: kết 
hợp với phương trình 22.3. cho ta phương trình 39.8. Đó là những phương trình mà ta 
phải chứng minh. 


92.7. HIỆU SUẤT CỦA CÁC ĐỘNG CƠ THỰC 


Tầm quan trọng của động cơ Carnot được tóm lại trong định lý sau: "Không có 
một động cơ nào làm việc giữa hai nguồn nhiệt độ cho trước lại có hiệu suất lón hơn 
hiệu suất của động Carnot làm việc với cũng hai nhiệt độ đó". 


Để chứng minh lời phát biểu này, ta giả thiết, một nhà sáng chế làm việc, trong 


xưởng của mình, chế tạo được động cơ X mà hiệu suất ey, theo ông là lớn hơn e,„„, hiệu 
suất của động cơ carnot, nghĩa là: 
ex > e,„„ đời tuyên bố) (22.19) 


140 


Chúng ta hãy ghép động 
cơ X với một động cơ Carnot, 
làm việc theo chiều ngược như 
một máy lạnh Carnot, như 
trên hình 22.10a. Ta điều 
chỉnh máy lạnh carnot sao cho 
công mà nó đòi hỏi trong một 
chu trình đúng bằng công nó 
được động cơ X cung cấp. 





Nếu phương trình 32.19 
là đúng, thì từ định nghĩa của 


HÌNH 22.10 


a) Động cơ X kéo máy lạnh Carnot. 


hiệu suất (xem phương trình 
b) Nếu như lời tuyên bố động cơ x có hiệu suất lớn hơn động 


cơ carnot, thì tổ hợp trình bày ở (a) sẽ tương đương với một 22.2) ta phải có: 

máy lạnh kí tưởng trình bày ở đây (b). Điều này vi phạm s JM- JW| 
định luật thứ hai của nhiệt động lực học, vì vậy ta kết luận 

rằng động cơ x không thể có hiệu suất lớn hơn động cơ Ju|” |9u| 
Carnot. 


Trong đó vế phải của bất đẳng thức là hiệu suất của động cơ Carnot, khi nó chạy 
như một động cơ. Bất đẳng thức này đòi hỏi: 


lQu| > lQ¡:;| (22-18) 


Vì công thực hiện bởi máy X bằng công thực hiện trên máy lạnh Carnot nên, từ 
phương trình 22.1. ta có: 


I9z| - |8c|=|¡|- |¿| 
mà ta có thể viết là: 
l9„|—|@x|=|@c|- |Qe| =Q (22-14) 


Từ phương trình 22.13, đại lượng Q trong phương trình 22.14 phải dương. 


So sánh phương trình 22.10 với phương trình 22.7 cho ta thấy hiệu quả thực của 
động cơ X và máy lạnh Carnot làm việc như một tổ hợp là chuyển nhiệt lượng Q từ 
nguồn nhiệt có nhiệt độ thấp tới nguồn nhiệt có nhiệt độ cao, mà không đòi hỏi công. 
Tổ hợp này tác dụng như một máy lạnh lí tưởng ở hình 29.10b, mà sự tồn tại là vi 
phạm định luật thứ hai của nhiệt động lực học. 

Phải có một cái gì đó sai lầm trong giả thiết của chúng ta; đó chỉ có thể là phương 
trình 22.12. Ta kết luận rằng, không một động cơ có thực nào có hiệu suất lớn hơn 
hiệu suất của động cơ Carnot làm việc cũng giữa hai nhiệt độ ấy. Nhiều nhất, nó chỉ 
có thể có hiệu suất bằng hiệu suất Carnot. 


Chú ý uề cách chứng mình 

Trong chứng minh, chúng ta xét động cơ Carnot của mục 23.6 là một động cơ khí 
lý tưởng là chất công tác. Nó có thể là một động cơ Carnot với các chất khí công tác 
khác (chẳng hạn amôniac, hay etanol) hay một động cơ thuận nghịch nào đó khác 
dùng một chu trình khác có hiệu quả hơn động cơ Carnot mà ta xét không? 


141 





Đó là điều vô vọng. Ta có thể chứng minh rằng, mọi động cơ thuận nghịch làm 
việc giữa hai nhiệt độ cho ta đúng cùng một hiệu suất như một động cơ Carnot dùng 
một chất khí lí tưởng làm việc với cũng các nhiệt độ đó. 

Vì thế cho nên, hiệu suất Carnot cho bởi phương trình 32.7 có thể mở rộng cho 
mọi động cơ thuận nghịch, không cần chú ý tới chu trình mà nó sử dụng (thí dụ: Hiệu 
suất có cùng một giá trị như phương trình 22.5 cho động cơ Stirling thuận nghịch) và 
đòi hỏi là khí lý tưởng đối với chất công tác không phải là chủ yếu. Cách chứng minh 
cũng giống như chứng minh chúng ta vừa làm cho động cơ X. 





Bài toán mẫu 22.4 


Tuabin trong một nhà máy nhiệt điện dùng hơi nước, lấy hơi ở nồi hơi có nhiệt độ 
590°C và thải nó vào buông ngưng ở 100°C. Hiệu suất cực đại khả dĩ của nó là bao 
nhiêu? | 
Giải. Hiệu suất cực đại của tuabin là hiệu suất của động cơ Carnot làm việc cũng 
với hai nhiệt độ ấy. Từ phương trình 22.7 ta có: 

3 „Tụ -Tẹ _ 793K - 373K 


ax= = = 0,53 hay 53 % Đáp sô 
max Ji 793K ay 0 ( ap số) 


Vì ma sát, vìchuyển động xoáy, những chất ma sát nhiệt ngoài ý muốn, hiệu suất 
thực chỉ khoảng 40% với các động cơ hơi nước loại như vậy. Chú ý rằng hiệu suất lí 
thuyết chỉ phụ thuộc vào hai nhiệt độ mà không phụ thuộc vào áp suất và các yếu tố 
khác. 

Hiệu suất lí thuyết của động cơ ôtô thông thường vào khoảng 56%, nhưng trong 
các điều kiện thực tế làm nó giảm chỉ còn khoảng 25%. 





Bài toán mẫu 22.5 


Một nhà sáng chế tuyên bố đã tạo được một động cơ mà trong một khoảng thời 
gan nào đó lấy 110MJ nhiệt lượng ở 415K và nhả 50MJ nhiệt lượng ở 919E, trong khi 
công sinh ra là 16,7 kWh. Bạn có đầu tư tiền vào dự án này không? 


Giải. Từ p.t 23.9, hiệu suất được tuyên bố của thiết bị này là: 


W 
ÁS IW|_ 167kW36MJ/kWh _ 0,55 hay 55 % 


l|- 110M3 








Từ p.t 22.7, hiệu suất lí thuyết cực đại với hai nhiệt độ đã cho là: 


Tụ —T $ 
e= Tị - Tẹ _ 415E - 212Ế _o 4o hay 49 % 
Tụ 415K 
ị 
Hiệu suất tuyên bố lớn hơn hiệu suất lí thuyết cực đại. Lời tuyên bố tốt nhất: 


không đầu tư. 


142 





Bài toán mẫu 22.6 


Một bơm nhiệt là một thiết bị hoạt động như một máy lạnh, có thể sưởi ấm nhà 
bằng cách lấy nhiệt lượng từ ngoài nhà rồi thực hiện trên hệ một công nào đó và nhả 
nhiệt lượng vào trong nhà. : 

Giả thiết nhiệt độ bên ngoài là -10°C và bên trong phải giữ ở 22°C. Cần phải 
nhường nhiệt cho bên trong với tốc độ 16kW để bù cho sự mất nhiệt thông thường. 
Phải cung cấp năng lượng cho bơm nhiệt với tốc độ tối thiểu là bao nhiêu? 

Giải. Từ p.t 22.8 hiệu suất cực đại của bơm nhiệt hoạt động như máy lạnh là: 
„ (273 ~ 10)K 


NÓ all no 022100 10712 Dung 
Th - Tẹ - (273 + 32)K - (270 - 10)K 
ta có thể viết lại pt 33.6 như sau: 
: _|W : 
K= NT TT giải với IW| và chia cho thời gian để tính công suất, ta 


được: 





“———=1./TkW (đáp số) 
nh 


Ở đây có điều "kì lạ" của máy bơm nhiệt - Khi dùng máy bơm nhiệt như một máy 
lạnh để làm lạnh không gian rộng bên ngoài bạn có thể nhả 16kW vào trong nhà mà 
chỉ cần trả có 1,7kW để chạy máy bơm. Thực tế, 1,7kW là đòi hỏi lí thuyết tối thiểu vì 
dựa trên hiệu suất lí tưởng. Trong thực tế, công suất cần thiết lớn hơn, nhưng còn tiết 
kiệm hơn rất nhiều so với sưởi ấm nhà trực tiếp bằng điện chẳng hạn. Trong trường 
hợp đó bạn phải trả trực tiếp cho mỗi kW của sự truyền nhiệt lượng. Khi nhiệt độ bên 
ngoài lớn hơn bên trong, bơm nhiệt có thể sử dụng như một máy điều hoà không khí. 
Tuy nhiên, làm việc như một máy lạnh, bây giờ nó bơm nhiệt từ trong nhà ra không 
gian rộng bên ngoài. Một lần nữa, công phải được thực hiện (và phải trả tiền), nhưng 
năng lượng lấy ra dưới dạng nhiệt lượng từ trong nhà vượt quá năng lượng tương 
đương của công thực hiện. Lại một món hời nhiệt động lực học nữa!. 


22.8. ENTROPI - MỘT BIẾN SỐ MỚI 


Mỗi định luật trong ba định luật của nhiệt động lực học liên hệ với một biến số 
nhiệt động lực học xác định. Với định luật thứ không (Xem chương 19) biến số là nhiệt 
độ T. Với định luật thứ nhất (Xem chương 90) đó là nội năng B,„,. Với định luật thứ 
hai, biến số là một đại lượng mà bạn chưa hề gặp từ trước, nó được gọi là en#rop¿ S. 

Trong mục này, ta phải định nghĩa entropi và trong các mục sau phải phát biểu 
định luật thứ hai của nhiệt động lực học theo biến số này. 


143 





Chúng ta bắt đầu bằng cách xét chu trình Carnot của h.99.9, với nó, ta có (từ 
p.t22.11) 
|@n| _ |9c| (23-14) 
Tụ Ty 
Bây giờ chúng ta bỏ kí hiệu giá trị tuyệt đối đi mà thừa nhận rằng trong quá 
trình mà chu trình Carnot thực hiện theo chiều kim đồng hồ là động cơ, và theo chiều 
ngược lại là máy lạnh, Q„, Qc có những dấu đại số trái nhau. Hiểu như vậy, ta có thể 
viết phương trình trên như sau: 
uc c2 (22-15) 
Thụ Tẹ 
Vì Qạ„ và Qc là nhiệt lượng trao đổi chu trình (kín) của hình 22.9 nên phương 
trình 9.15 cho ta biết rằng tổng đại số của đại lượng Q/T lấy theo chu trình bằng 0. 


Các quá trình Các quá trình 
đăng nhiệt ~--.. - đăng nhiệt +-. - 





Thể tích 
() 





HÌNH 22.11 


a) Một chu trình thuận nghịch bất kì trên giản đồ p.V có một họ các đường đẳng nhiệt làm nền. 
b) Chu trình được biểu diễn bằng tập hợp các chu trình Carnot kề nhau. 


£ 


Ap suất 





Thể tích 
(b) : 





HÌNH 22.12 


a) Hai trong các chu trình của hình 32.11. 
b) Chu trình tương đương với chúng. 


144 


' 
' 


Bây giờ ta muốn khái quát hoá p.t 99.15 mà viết nó dưới dạng có thể áp dụng 
không những chỉ cho chu trình Carnot mà còn cho một chu trình thuận nghịch bất kì. 
Hình 22.11 a trình bày một chu trình khái quát hoá như vậy, được chồng lên họ các 
đường đẳng nhiệt. Ta có thể làm gần đúng chu trình bất kì này theo ý muốn bằng cách 
nối các đường đẳng nhiệt kề nhau bằng các đường đoạn nhiệt ngắn, chọn thích hợp 
như trên hình 32.16b. Bằng cách như vậy, ta tạo được một tập hợp các chu trình 
Carnot dài, hẹp. Bạn có thể tự thuyết phục mình rằng đi liên tiếp theo các chu trình 
Carnot riêng rẽ trên h.29.11b thì hoàn toàn tương đương với (theo nghĩa truyền nhiệt 
và thực hiện công) đi theo hàng loạt các đường mấp mô đẳng nhiệt và đoạn nhiệt xấp 
xỉ như chu trình thực. Điều đó đúng là vì các chu trình Carnot ở cạnh nhau (như trên 
hình 232.12) có chung một đường đẳng nhiệt nhưng hai lần đi qua lại theo hai chiều 
ngược nhau nên bù trừ lần nhau cả về nhiệt lượng trao đổi cũng như về công thực hiện. 

Chúng ta mở rộng p.t.22.15 bằng cách viết cho tập hợp các chu trình Carnot và do 
đó cho dãy các đường đẳng - đoạn nhiệt dích dắc trong hình 39.11b. 


x3 =0 
KÔ 

Trong giới hạn các nhiệt độ vô cùng nhỏ giữa các cặp đường đẳng nhiệt trên hình 
22.11b các đường dích dắc này trở thành chu trình khái quát của h.22.11a và phương 
trình trên trở thành. 


_ = 0 (chu trình thuận nghịch) (22.16) 
Vòng tròn trên dấu tích phân cho ta biết tích phân lấy theo toàn bộ đường đi của 

chu trình thuận nghịch mà điểm bắt đầu và kết thúc là điểm chọn bất kì. 
Chúng ta đã thiết lập được rằng nhiệt độ T và nội năng là tính chất nội tại của hệ. 
Một cách thử nghiệm sự đúng đắn của một biến số trạng thái như vậy là, nếu ta cho hệ 
đi qua một chu trình đây đủ, thuận nghịch thì tổng đại số của tất cả các độ biến thiên 
xảy ra với biến số đó phải bằng không. Nếu điều đó không đúng như thực tế, thì biến số 
đó không thể trở về giá trị ban đầu và không thể là tính chất nội tại của riêng mình hệ. 

Vì thế phép thử của bất kì một biến số trạng thái X nào được nêu, sẽ là: 

daX =0 (chu trình thuận nghịch) (22.17) 


So sánh các phương trình 29-16 và 29-17 ta thấy _ phải đại diện cho một độ 


biến thiên vi phân của một biến số trạng thái nào đấy mà chúng ta còn chưa kể đến từ 
trước đến nay. Chúng ta gọi biến số mới này là enfrop¿ S§ của hệ, và ta viết từ phương 
trình 23-17. 
d 
d§ = . và das =0 (22-18) 
Đơn vị SI của entropi là đơn vị nhiệt lượng chia cho đơn vị nhiệt độ tức là J/E. 


Chú ý là nhiệt lượng Q và công W không phải là tham số trạng thái, vì daQ z 0 


145 





và Jaw + 0, như bạn có thể dễ dàng thử lại cho trường hợp đặc biệt là chu trình 
Carnot. 

Chúng ta sẽ chứng minh dưới đây rằng tính chất của biến số trạng thái X biểu 
diễn bởi p.t 39.7 là hoàn toàn tương đương với cách nói rằng Jax giữa hai trạng thái 


bất kì là có cùng một giá trị cho mọi đường đi thuận nghịch nối các trạng thái đó. Thí 
dụ, giả thiết rằng một hệ thay đổi từ trạng thái đầu ¡, tới trạng thái cuối f có nhiệt độ 
cao hơn 15K. Cùng một hiệu nhiệt độ như vậy sẽ giữ nguyên dù có vô số đường đi khác 
nhau để đưa hệ đi từ trạng thái ¡ tới trạng thái Í. Điều đó cũng đúng với các tham số 
trạng thái khác. Hiệu áp suất cũng phải như nhau cho tất cả các đường đi, và hiệu thể 
tích cũng vậy. Vì entropi cũng là một biến số trạng thái, nên hiệu entropl cũng phải như 
nhau cho mọi đường đi. Vì vậy ta có thể viết cho hiệu entropi giữa hai trạng thái 1 và f. 


S;-8,= jas = f9 (22-19) 


(đường đi thuận nghịch) 

Ỏ đây tích phân được lấy theo bất kì đường đi thuận nghịch nào giữa hai trạng 
thái ấy. 

Phương trình 23.19 xác định hiệu entropi của hai trạng thái hơn là chính entropl 
của một trạng thái. Tuy nhiên, chúng ta chỉ luôn luôn quan tâm tới hiệu như vậy. Có 
thể thêm một hằng số bất kì vào entropi tuyệt đối (cũng như nó được thêm vào nội 
năng tuyệt đối) của một trạng thái bất kì mà không làm thay đổi chút nào kết luận 


của chúng ta. 
Sự biến thiên của entropi trong các quá trình thuận nghịch 


Phương trình 22.19 chỉ đúng cho quớ trình thuận nghịch tức là các quá trình tiến 
hành không có ma sát và khá chậm sao cho quá trình có thể đảo ngược tại bất kì giai 
đoạn nào bằng cách làm thay đổi oô cùng nhỏ môi trường của hệ. Nếu có trao đổi nhiệt 
lượng giữa hệ và môi trường trong những quá trình như vậy, thì p.t 29-9 cho ta biết 
entropi của hệ cũng sẽ thay đổi. Nếu nhiệt lượng £hêm cho hệ thì độ tăng dQ trong 
phương trình 2.18 (theo quy ước về dấu của nhiệt lượng) là dương sao cho sự thay đổi 
tổng entropi của hệ là một sự đăng. Đồng thời entropi của môi trường xung quanh hệ, 
tức là nguồn nhiệt lượng mà từ đó nhiệt lượng được rút ra và chuyển cho hệ, sẽ giảm 
với cùng một lượng như entropi của hệ tăng. Điều đó phải như vậy vì cứ mỗi lúc một 
milijun nhiệt lượng đi vào hệ ở một nhiệt độ đã cho, thì cũng có một milijun nhiệt 
lượng rời nguồn nhiệt ở cùng một nhiệt độ. 

Quá trình ngược cũng đúng. Nếu nhiệt lượng được lấy khỏi hệ thì entropi của hệ 
sẽ gảm và entropi của môi trường sẽ tăng cùng một lượng. Từ đó ta có kế? luận sau: 





Với các quá trình thuận nghịch, entropl của hệ có thể tăng, giảm hoặc giữ nguyên 
không đổi. Độ biến thiên entropi ở môi trường của hệ luôn luôn bằng về độ lớn nhưng 
ngược dấu với độ biến thiên của entropi của hệ. Vì vậy trong một quá trình thuận 


nghịch, entropi của hệ + một môi trường được giữ không đổi. 


146 


Trong mục tiếp theo, chúng ta sẽ xét kĩ sự biến thiên của entropl trong các quá 
trinh thuận nghịch và ta sẽ kết hợp với các kết luận của chúng ta lại thành một dạng 
mới của định luật thứ hai của nhiệt động lực học. Dẫu sao, đầu tiên là chứng minh 
như đã hứa: 


Chứng mình sự độc lập đối uới đường đi cho phương trình 22.19 


Ta có thể viết p.t 19.18 (xem hình 99.13) như sau: 


Đường † jas + jas =0 
a b 


Ap suất 


đường 1 đường 3 


, 


Trong đó a và b là các điểm bất kì và tích phân 
được lấy theo các đường 1 và 9 nối những điểm này. 
Vì quá trình là thuận nghịch nên ta có thể viết 
phương trình đó như sau: 





0 Thể tích b b 
Jas 3 Jas =0 (39-90) 
HÌNH 29.13. Các đường đi 1 và 2 là các t¿ s 
đường độc lập nối các điểm a và b. đường 1 đường 3 


Trong phương trình 22.20 ta đã đơn giản quyết định là đi đường 9 theo chiều 
ngược lại có nghĩa là từ a đến b chứ không đi từ b đến a. Chúng ta làm như vậy, bằng 
cách thay đổi thứ tự hai cận của tích phân thứ hai, nó đòi hỏi ta cũng phải đổi dấu của 
tích phân, vì vậy ta thu được p.t.22.20. Vậy ta có thể viết p.t.22.20 như sau: 


b b 
jadS = ƒaS (22-21) 
đường 1 đường 3 
Đây là điều mà ta phải chứng minh. Các phương trình 29.19 cà 93.91 eä hai chỉ 


cho ta thấy nếu hiệu entropi giữa hai trạng thái (hoặc 1, f hoặc a, b) không phụ thuộc 
vào đường đi thì ta có thể tính hiệu này theo đường bất kì (thuận nghịch). 





Bài toán mẫu 22.7 


Một miếng nước đá khối lượng 235 g nóng chẩy (thuận nghịch) thành nước, nhiệt 
độ giữ ở 0°C trong suốt quá trình. 

a) Hỏi entropi của nước đá biến thiên bao nhiêu, nhiệt nóng chủy của nước đá là 
333 kJ/kg. j 

Giải, Đòi hỏi rằng nước đá nóng chảy thuận nghịch có nghĩa là chúng ta phải để 
nước đá tiếp xúc với nguồn nhiệt có nhiệt độ chỉ vượt quá 0°C một lượng vi phân (Nếu 
sau đó ta hạ thấp nhiệt độ của nguồn nhiệt một lượng vi phân cho xuống thấp hơn 0°C 


VI? 9T" ng: ly  X--.:...<x.1___. .(c.Ặ ốc .]ằằàcẽ. .... 


^^“ 





thì nước đá nóng chảy sẽ bắt đầu đóng băng). Vì quá trình là thuận nghịch nên ta có 
thể dùng phương trình 32.19 và được: 


dQ ] Q 
5 tốc — gối á = _——== —- ô _—2 61-2 
nu đá T T+ | Q Ä 


nhưng Q = mL, = (0,235kg) (333kJ/kg = 7,83 x 101J 
Từ đó: 
1 
Đnước s hước đá hại s = đc Noi = 287 J/E (Đáp số) 


b) entropi của môi trường xung quanh thay đổi bao nhiêu ? 

Giải. Trong trường hợp này, môi trường là nguồn nhiệt từ đó nhiệt lượng truyền 
tới làm nước đá tan. Mỗi đơn vị nhiệt lượng đi oèo nước đá phải đi ra từ nguồn với 
nhiệt độ của cả nước đá lẫn nguồn sấp xỉ bằng nhau. Vì vậy độ biến thiên của entropi 
của nguồn nhiệt bằng về độ lớn nhưng có dấu ngược với độ biến thiên của entropi của 
nước đá, tức là AS,„„„ = - 287J/K (Đáp số). 

Độ biến thiên của entropi của hệ nước đá + nguồn nhiệt do đó bằng không; phải 
như thế với quá trình thuận nghịch. 

Trong thực tế, sự nóng chảy của nước đá có vẻ là bất thuận nghịch, chẳng hạn khi 
bạn thả một cục nước đá vào trong cốc ở nhiệt độ phòng. Hiệu nhiệt độ giữa nước đá và 
nguồn nhiệt nước trong trường hợp này, không phải là một lượng vi phân, mà là 
khoảng 20°C. Quá trình chỉ diễn tiến theo một chiều - nước đá nóng chảy - và không 
thể quay ngược tại bất kì giai đoạn nào bằng cách tạo một độ biến thiên vi phân của 
nhiệt độ nước. Bạn không thể dùng phương trình 2.19 cho trường hợp như vậy, và các 
tính toán ta làm ở trên là không có giá trị. 


22.9. ĐỘ BIẾN THIÊN CỦA ENTROPI VỚI NHỮNG QUÁ TRÌNH 
BẤT THUẬN NGHỊCH 


Phương trình 99.19 cho ta cách tính độ biến thiên của entropi của một hệ khi chịu 
các quá trình thuận nghịch. Nói một cách chặt chẽ, không có những quá trình như vậy 
trong thế giới thực. Ma sát và những sự truyền nhiệt không mong muốn luôn luôn có 
mặt và hiệu áp suất, nhiệt độ giữa hệ và môi trường thường không phải là một vô 
cùng bé. Mỗi quá trình nhiệt động lực học có thực đều ở mức độ nhiều hay ít, là quá 
trình bất thuận nghịch. 

Ta tính như thế nào độ biến thiên của entropi giữa trạng thái đầu và trạng thái 
cuối trong những trường hợp như vậy? Ta lợi dụng điều rằng hiệu ê&ntropi, hay của bất 
kì một biến số trạng thái nào khác, chẳng hạn như nhiệt độ hoặc nội năng giữa hai 
trạng thái cân bằng không phụ thuộc vào cách chuyển hệ như thế nào từ trạng thái 
này tới trạng thái kia. 


148 


Để tìm độ biến thiên entropi của một quá trình bấ ¿huận nghịch giữa hai trạng 
thái cân bằng, ta tìm một quá trình thuận nghịch nối cùng hai trạng thái đó và tính 
độ biến thiên entropi cho quá trình đó bằng cách dùng phương trình 9.19. 


Ta xét hai ví dụ: 
1. Sự giãn tự do 


Như trong mục 20-6 (xem hình 20-6) ta cho một chất khí lí tưởng tăng thể tích 
của nó bằng cách giãn vào chân không. Vì không cần công thực hiện để chống lại chân 
không nên W = 0. Vì hệ được khép kín bằng các thành cách nhiệt Q = 0. Định luật thứ 
nhất của nhiệt động lực học, AE,„= Q - W, kéo theo AE, = 0 hay 

Bị = Bịn (22-22) 


Ở đây ¡ và f là chỉ các trạng thái cân bằng ban đầu và cuối. Vì khí là lí tưởng nên 
nội năng E,„, chỉ hụ thuộc vào nhiệt độ, do đó p.t 22.39 cho ta: 
tr dị 


Nếu ta thử dùng pt.22-19 để tính hiệu entropi S,— S, với sự giãn tự do, ta có một 
khó khăn ngay lập tức. Sự việc Q = 0, sẽ có thể dẫn ta tới tiên đoán rằng AS = 0, mà 
như ta đã thấy là không đúng. Theo cách cho ở trên, ta phải tìm một quá trình thuận 
nghịch bất kì nối các trạng thái đầu và cuối và áp dụng p.t 22.19 không phải cho quá 
tình giãn tự do, mà cho chính quá trình đó. 

Vì T; - T;, với quá trình giãn tự do của khí lí tưởng nên một quá trình thuận 
nghịch thích hợp là quá trình giãn đẳng nhiệt tiến hành giữa hai điểm a và b của quá 
trình Carnot trên hình 22.9. Quá trình giãn đẳng nhiệt sẽ gồm một loạt các tiếp diễn 
hoàn toàn khác với sự giãn tự do, hai quá trình chỉ có một cái chung là có cùng các 
trạng thái đầu và cuối. áp dụng p.t 22.19 cho quá trình giãn đẳng nhiệt ta suy ra: 

Vị Vị 
S8,“ _ = + Jd9 
Vị Vị 

Ta đã đưa nhiệt độ T ra khỏi dấu tích phân, vì nhiệt độ không đổi trong quá trình 
đẳng nhiệt. Trong một quá trình đẳng nhiệt Q = W (và do đó dQ = dW), từ đó ta có thể 
viết phương trình này như sau: 


Vị 
Si 4 
8,~Ñ(# Jaw (32-93) 
Vị 
Tích phân trong p.t. 22.23 chính là công thực hiện trong quá trình đẳng nhiệt là 
(xem p.t 21-8) 
W.,= nRT nà (22-24) 


1 


Thay 22.24 vào 22.28 ta được: 


Sr—S8,= nRT một (giãn tự do) (22.25) 


1 


149 


in 


Dẫu rằng ta tính độ biến thiên này của entropi là chính cho quá trình giãn đẳng 
nhiệt giữa hai trạng thái, nó cũng đúng cho quá trình bất kỳ nối hai trạng thái đó, kể 
cả quá trình giãn nở tự do. 

Vì V, > V, nên p.t 22.25 cho ta thấy, entropi của hệ tăng trong quá trình giãn nở 
tự do. Ta chú ý rằng entropli của môi trường không thay đổi trong quá trình giãn tự do 
vì quá trình giãn xẩy ra trong một hộp cách nhiệt cứng như ta thấy ở h.20.6. Vì vậy 


entropi của hệ + môi trường tăng trong quá trình giãn tự do. 


9. Sự chuyển nhiệt bất thuận nghịch 


 —— cơ — 








Hình 29.14a trình bày hai khối kim loại mỗi khối 
có khối lượng m, nhiệt dung riêng c, đặt cách nhiệt với 
nhau trong một hộp cách nhiệt. Hai khối giống nhau về 
mọi phương diện chỉ trừ một điều là một khối có nhiệt độ 
cao hơn khối kia. Nếu ta bỏ tấm cách nhiệt giữa hai khối 


TS Ng MICS5419fP 5, t0) và cho chúng tiếp xúc nhiệt với nhau (như ở hình 22.14b) 
tực Mi & °i 2» kiến ` Sai Sẻ Cỡ Seo. 
li thì chúng sẽ phải đạt tới một nhiệt độ chung T. Giống 
` H *e~ z ` ` ` ^~“ ˆ ° ` 
l | T l như sự giãn tự do, quá trình này là bất thuận nghịch vì 
*2 ⁄ ` ^ ^ 2 .3:Ä ra ⁄ ^ 
l0 n0) chúng ta hoàn toàn không thể điều khiên được nó, một 
(b) khi ta đặt hai khối tiếp xúc nhiệt với nhau. 
HÌNH 93.14 Để tìm độ biến thiên của entropi giữa trạng thái 


a) Trạng thái đầu: hai khối kim 


đầu ở h.29.14a và trạng thái cuối ở h.22-14b, ta lại phải 





loại ở nhiệt độ khác nhau, cách 
nhiệt với nhau và môi trường. 

b) trạng thái cuối: tấm cách 
nhiệt giữa các khối được bỏ ra và 
cho phép chúng tiến tới cân bằng 
nhiệt ở nhiệt độ T. 


một lần nữa tìm một quá trình thuận nghịch nối các 
trạng thái này và tính độ biến thiên của entropi bằng 


cách áp dụng phương trình 22-19 cho quá trình đó. 


Chúng ta có thể tiến hành một quá trình thuận nghịch bằng cách dùng một nguồn 
nhiệt độ có nhiệt dung lớn mà nhiệt độ có thể điều khiển được, chẳng hạn bằng cách vặn 
một núm điều chỉnh. Chúng ta, thoạt đầu điều chỉnh nhiệt độ của nguồn tới T + AT là 
nhiệt độ của khối kim loại nóng và đặt cho khối này tiếp xúc nhiệt với nguồn. Sau đó ta 
hạ rất chậm (thuận nghịch) nhiệt độ của nguồn từ T + AT tới T như thể là ta rút nhiệt 
lượng từ khối nóng. Vì nhiệt lượng thoát ra khỏi khối nên entropi của khối này giảm, 
và độ biến thiên của entropl là: 


+ 
AS<= dQ _ mcdT _ € ĐÁP cà tu ha< (22-26) 
_Ứ ự T + T+DT 
1 T+DT T+DT 


Ở đây ta đã thay dQ nhiệt lượng rút khỏi khối nóng khi nhiệt độ của nó biến 
thiên đT bằng mc đT. Vì đại lượng mà ta lấy trong p.t.22-26 là bé hơn đơn vị nên loga 
của nó là một số âm, kiểm chứng là entropl giảm trong quá trình này. 

Để tiếp tục quá trình thuận nghịch, bâygiờ ta điều chỉnh nguồn nhiệt tới nhiệt độ 
T'— AT là nhiệt độ của khối lạnh và đặt cho chính khối này tiếp xúc nhiệt với nguồn. 
Sau đó ta nâng chậm chạp thuận nghịch nhiệt độ của nguồn từ T - AT tới T, như thế 


150 


là làm tăng thêm nhiệt lượng cho khối lạnh. Vì nhiệt lượng được thêm vào nên entropl 
của khối lạnh tăng lên độ biến thiên của entropi là: 
4š 
(22-27) 
T- AT 


Cả hai khối bây giờ ở trạng thái cân bằng nhiệt cuối cùng và quá trình thuận 


AS,= me Ìn 


nghịch hoàn thành. Độ biến thiên entropi của hệ có thể tìm được bằng cách cộng các 
p.t.22-26 và 232.27 ta được: 


5%: —Ð, =ASu, +AS, =mc ` + mcÌn 


T+AT T-AT 
hay 
S:—S, =meÌn————; (sự chuyên nhiệt bất thuận nghịch) (22-28) 


"..áT 
Để thu được p.t. 23-98 ta dùng công thức lna + Inb = Inab và (a + b)(a - b) = a - bŸ 
Đại lượng lấy loga trong 33-98 lớn hơn đơn vị, do đó loga của nó là dương. Điều đó 
chứng tỏ rằng 8, > 8, Do đó entropi của hệ tăng trong quá trình chuyển nhiệt bất 
thuận nghịch này. Vì hệ cách nhiệt với môi trường entropi của hệ + môi trường cũng 
tăng trong quá trình bất thuận nghịch, đúng như ta đã có với quá trình bất thuận 
nghịch giãn tự do. 


Bài toán mẫu 22.8 


Một mol khí lí tưởng giãn tự do tới thể tích gấp đôi giá trị ban đầu như trên h.20-6. 
Độ biến thiên entropi của khí là bao nhiêu? Của môi trường là bao nhiêu? 

Giải. Độ biến thiên entropi của khí được tính theo p.t. 39.95. 

S5; - S,= nRÌn—- = (1,00 mol) (8,31J/mol.K) (In2) = 5,76J/KE (Đáp số) 
i 

Đây là độ tăng của entropli. 

lntropi của môi trường trong sự giãn tự do không thay đổi vì khi giãn nở khí là 
cách nhiệt với môi trường chung quanh, Do vậy độ biến thiên của hệ + môi trường là 
+5,76.1/E. 


Bài toán mẫu 22.9 


Hai khối đồng, khối lượng mỗi khối là 850g đặt tiếp xúc nhiệt với nhau trong một 
hộp cách nhiệt, như trên h.23.14b. Nhiệt độ ban đầu của hai khối là 325K và 385K. 
Nhiệt dung riêng của đồng là c = 0,386.J/gKE. 


£ 


a) Nhiệt độ cân bằng cuối cùng T của hai khối là bao nhiêu? 
Giải. Nhiệt lượng mất từ khối nóng phải bằng nhiệt lượng hấp thụ bởi khối lạnh, 
do đó: 


me (325K - T) = mc (T - 285K). 


151 


Khử mc và giải với T ta thu được: 


T= 5 (395K + 985K) =305K_ (Đáp số) 


b) Độ biến thiên entropi của hai khối là bao nhiêu? 
Giải. Đại lượng AT trong p.t 22.28 là 
AT = 324K - 305K = 20K 
Để kiểm tra, ta chú ý rằng 305K - 285K = 20K, cũng thế. 
Từ p.t 22.,28, ta có: 


T2 
S. SẼ: meIn-x=—= 
: 3: AT? 


305K)” 
= (0,850 kg) (386J/kgK) x In ) „=1,41J/K (Đáp số) 


(a05K)” - (20K) 

Cũng như với quá trình giãn tự do, sự độ biến thiên của entropl cho quá trình bất 
thuận nghịch này là một sự tăng. Vì quá trình tiến hành trong một hộp cách nhiệt nên 
độ biến thiên entropi của môi trường là bằng không, vì thế độ biến thiên toàn phần 
của hệ môi trường là + 1,41J/E, là một độ tăng. 


22.10. ENTROPI VÀ ĐỊNH LUẬT THỨ HAI 
CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC 


Bây giờ ta sẵn sàng để phát biểu Định luật thứ hai của nhiệt động lực học theo 


entropl: 


Định luật thứ hai nhiệt động lực học (dạng thứ ba): 


Trong một quá trình nhiệt động lực học bất kì diễn tiến từ một trạng thái cân 
bằng này sang một trạng thái cân bằng khác, entropi của hệ + môi trường hoặc giữ 
nguyên hoặc tăng. 

Bạn không có cách nào có thể làm cho entropi của hệ + môi trường giảm. Đúng là 
có thể làm cho entropi của một hệ giảm, nhưng chỉ với điều kiện là sự giảm này phải 
luôn luôn kèm theo một sự tăng bằng hoặc lớn hơn entropl của môi trường của hệ. 

Điều phi lí thứ 3 nêu lên ở mục 22.1, sự chuyển động tự phát của không khí trong 
phòng vào một góc, mà ta có thể gọi là sự nén £ự do, ngược với giãn tự do. Ta đã thấy 
trong phần trước, sự giãn tự do luôn luôn kèm theo sự tăng entropi của hệ + môi 
trường. Một sự nén tự do sẽ cho kết quả là entropi giảm và như vậy là vi phạm dạng 
entropi của định luật thứ hai. 

Bây giờ ta phải chứng tỏ rằng dạng entropi của định luật thứ hai là phù hợp với 
hai dạng đã trình bày trước. 


152 


1. Không có động cơ lí tưởng 


Đây là dạng ngắn của dạng thứ nhất của định luật thứ hai. Vì động cơ thực hiện 
một chu trình, sự biến thiên entropi của hệ đó là chất khí dùng làm chất công tác, 
phải bằng không cho mỗi chu trình hoạt động. Vì vậy, ta chỉ cần quan tâm tới sự biến 
thiên entropi của môi trường. Với động cơ lý tưởng, môi trường là nguồn nhiệt đơn 
giản ở h. 23-2b và sự biến thiên của entropi là một sự giảm, vì nhiệt lượng được rút ra 
khỏi nguồn. Như vậy, một động cơ lí tưởng (là sự vi phạm dạng thứ nhất) sinh ra một 
sự giảm của entropi, là sự vi phạm dạng entropi của định luật thứ hai. 

2. Không có máy lạnh lý tưởng 

Đây là dạng thức ngắn của dạng thứ hai của định luật thứ hai. Cũng như trên, sự 
biến thiên entropi của chất khí trong một máy lạnh lí tưởng là bằng không cho mỗi 
chu trình hoạt động, và ta chỉ cần quan tâm tới sự biến thiên entropi của môi trường. 
Trong trường hợp này, môi trường là hai nguồn nhiệt ở h.92.6b, và độ biến thiên 


entropl là: 


Tạ Ty 

Vì Tị, > Tc nên độ biến thiên của entropi là âm. Vì vậy một máy lạnh lí tưởng (nó 
vi phạm dạng thứ nhất) cũng vi phạm dạng entropi của định luật thứ hai. 

Entropi, nột năng uò các quó trình tự phát. 

Một quá trình tự phát ra là một quá 
trình xẩy ra không cần có nguyên nhân 
bên ngoài mà chỉ do bản chất bên trong 





của hệ chịu tác động của quá trình đó. 
Hệ cô lập Ẹ ] ong q 


Không Không 





Thí dụ Mặt Trời chiếu sáng một cách 
tự phát là do các quá trình hạt nhân bên 





ng 


“ 





Bộ 





trong, mà không phải do bất kì nguyên 
nhân bên ngoài nào. 

Làm thế nào ta có thể quyết định 
được xem một quá trình nào đó nêu lên 
có thể tự phát xẩy ra trong thế giới thực? 


Entrôpi (được kiểm soát bởi định luật thứ hai) 


Ngay cả khi quá trình đó thoả mãn mọi 


Nội nàng (được kiểm soát bởi định luật thứ nhất) 


nguyên lý bảo toàn của vật lý (như nguyên 
HÌNH 93.15 lý bảo toàn năng lượng) nó cũng phải có 
Khối trung tâm biểu diễn trạng thái ban đầu S một đòi hỏi nữa để có thể tự phát xây ra 


của một hệ nhiệt động lực học cô lập. Các khối đó là: nó phải luôn luôn cho kết quả là 
khác biểu diễn các trạng thái cuối có thể nghĩ j 


ra được. Chỉ có các sự chuyển tới các trạng thái entropl tăng. 


thẳng dứng phía trên S là phù hợp với cả hai : Š r sẽ Tớ ` 4 
định uật thứ nhất và thứ hai của nhiệt động lực Hình 22.15 tổng kết lại các quá trình 
học. Các sự chuyên khác là bị cấm bởi một có thê tự phát xẩy ra một cho một hệ cô 


^^... lập, dựa trên sự xét entropi và nội năng. 


153 


Cái hộp ở chính giữa trình bày một hệ như vậy, ở trạng thái ban đầu S với các giá trị 
xác định của nội năng đo theo trục nằm ngang và của entropl đo theo trục thẳng đứng. 
Chỉ các sự chuyển xảy ra một cách tự phát với hệ là sự chuyển tới các trạng thái năm 
trực tiếp phía trên trạng thái ban đầu. Với các sự chuyển năng lượng giữ không đổi, 
còn entropi tăng đúng như sự đòi hỏi của các định luật thứ nhất và thứ hai. 

Các sự chuyển tới các trạng thái trực tiếp ở dưới 5 là không thể xẩy ra vì chúng 
biểu diện sự giảm entropi; các sự giảm như thế là bị cấm - đối với một hệ cô lập - theo 
định luật thứ hai. Các sự chuyển tới các trạng thái bên trái hoặc bên phải của § trên 
h.323.15 cũng không thể xẩy ra, vì chúng biểu diện sự biến thiên của năng lượng; 
những biến thiên này là bị cấm - đối với các hệ cô lập - theo định luật thứ nhất. 

Dẫu rằng việc xem xét entropi và năng lượng cho biết một quá trình liệu có thể tự 
phát xẩy ra hay không, nhưng chúng không cho ta biết khi nào quá trình tự phát đó 
xẩy ra. Một vài quá trình như vậy, chẳng hạn sự giãn tự do của một chất khí vào 
buồng đã hút chân không, xẩy ra tức thời. Một số quá trình tự phát khác, chẳng hạn 
như sự phân rã phóng xạ của các chất đồng vị uran có thời gian sống dài, kéo dài hàng 
tỉ năm. 


22.11. TÓM LẠI, ENTROPI LÀ GÌ ? 


Vì cách xử lý với entropi của ta khá là hình thức, nên bạn có thể còn chưa cảm 
nhận được ý nghĩa vật lí của khái niệm quan trọng này. Bây giờ ta hãy tổng kết những 
gì chúng ta đã thảo luận và cố gắng làm nổi rõ thêm ý nghĩa vật lí của khái niệm bằng 
cách mở rộng nghĩa của nó theo các phương hướng ta còn chưa khai thác. 


Entropi - mũi tên của thời gian 


Entropi §, giống như năng lượng E,„/ và nhiệt độ T đơn giản là một trong số tính 
chất vật lí của hệ mà ta có thể đo được trong phòng thí nghiệm và gán cho một con số 
và đơn uị đo (Thật vậy, có những người tin rằng, ở mức độ sâu xa nhất, entropi là tính 
chất đơn giản nhất trong ba tính chất mà ta phải hiểu theo các từ ngữ vật lí). 

Xét một hệ, cô lập với môi trường, có thể tồn tại trong hai trạng thái gọi là ÀA và B 
có cùng một năng lượng. Nếu hệ đang ở trạng thái A thì theo thời gian hệ có thể tự 
phát chuyển sang trạng thái B không? Còn nếu hệ đang ở trạng thái B, liệu nó có thể 
tự phát chuyển sang trạng thái A? 

Entropi cho ta câu trả lời. Định luật thứ hai của nhiệt động lực học cho ta: 
"Những thay đổi khả dĩ duy nhất với một hệ cô lập là những thay đổi trong đó entropi 
của hệ hoặc tăng, hoặc giữ không đổi. Những thay đổi trong đó entropl giảm sẽ không 
xẩy ra". 

Entropi chỉ giữ không đổi với những quá trình thuận nghịch. Không có quá trình 
nào trong tự nhiên thực sự là thuận nghịch vì thế trong hầu hết các trường hợp khi 
thấy một quá trình xẩy ra tự phát, ta phải chờ đợi entropi tăng. 


154 


Bạn có thể tìm thấy entropi của một hệ đặc biệt nào đó gidm trong một quá trình 
tự phát, nhưng bạn có thể tin chắc rằng một sự tăng (lớn hơn) của entropi đang đồng 
thời tiến hành một cách tự phát ở đâu đó trong môi trường của hệ. Hệ sắp xếp có trật 
tự trên h.22-16 xẩy ra với sự tăng entropi như vậy của môi trường các định luật thứ 
nhất và thứ hai của nhiệt động lực học có thể tổng hợp lại theo cách sau: 

“Năng lượng của uũ trụ giữ không đổi, entropi của uũ trụ luôn luôn tăng". 


Năng lượng tuân theo định luật bảo toàn, còn entropi thì không. 
Entropi : Mức độ của sự hỗn độn nguyên tử. 


Entropi cũng liên hết với sự hhông trật tự của hệ, một khái niệm lôi kéo sự chú 
ý rộng rãi nào đó. Lời tuyên bố rằng sự không trật tự của vũ trụ (hay của góc cô lập 
nhỏ bé của chúng ta trong vũ trụ) luôn luôn tăng theo thời gian là điều mà đa số 
trong chúng ta có thể chấp nhận không chút bối rối. Nếu sự không trật tự và entropi 
cả ha¿ đều tăng theo thời gian thì có lẽ chúng có liên hệ với nhau. Thực tế đúng là 
như vậy. Thủ thuật ở đây là định nghĩa sự không trật tự một cách định lượng và hữu 
ích. 

Việc xử lý một cách hình thức khía cạnh này của entropi là chủ đề của nhiệt động 
lực học thống kê, ta không đề cập tới trong cuốn sách này. Chúng ta có thể thảo luận 


một vài ví dụ định tính, tuy nhiên, nó cho ta cách trong đó sự không trật tự của hệ - 


như đã được định nghĩa một cách hình thức có thể tăng. 





HÌNH 392.16. Thỉnh thoảng sự có trật tự rõ rệt xuất hiện một cách tự nhiên. 

a) Thí dụ ở Giant's Cause way vùng Bắc Ai-rơ-len gồm nhiều cột đá cao, đa số Ärong chúng có 
tiết diện lục giác và có vẻ như đã được thiết kế trước. Các cột này xuất hiện khi măcma nóng 
phun trào ra khỏi mặt đất và nguội đi. 

b) Trật tự cũng có thể thấy trong loạt vòng tròn trật tự sỏi đá xẩy ra một cách tự nhiên trên 
một hòn đảo ở Bắc Na-Uy. Các cột và các vòng tròn này sinh ra như thế nào hỹa còn đang 
tranh luận, nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng entropi của macma và của đá thì giảm còn 
entropi môi trường của chúng tăng còn nhiều hơn, 


155 


1. Sự tăng gấp đôi thể tích một cách đột ngột của một bình chứa khí cách nhiệt 
như trong một sự giãn nở tự do. Như ta thấy trước kia, một quá trình giãn như vậy 
kéo theo entropi tăng. Sự không trật tự nguyên tử của khí cững tăng vì bây giờ có 
nhiều vị trí trung không gian mà các nguyên tử khí riêng rẽ có thể chiếm. 

Ø. Sự tăng nhiệt độ của một chất khí trong một thùng chứa có thể tích xác định 
bằng cách cung cấp nhiệt lượng. Ngay cả khi ta.cung cấp nhiệt cho chất khí một cách 
thuận nghịch thì p.t 22-19 cũng cho ta thấy rằng entropi của khí phải tăng. Sự không 
trật tự cững tăng vì bây giờ có khoảng vận tốc mà các phân tử của khí có thể chiếm trở 
thành lón hơn. 

3. Khi chuyển động xoáy của cà phê trong cốc giảm đi dần dần. Ta đã thấy rằng 
quá trình tự phát này cho ta kết quả là entropl tăng. Kết quả cũng là sự không trật tự 
nguyên tử tăng lên, vì chuyển động xoáy ban đầu của cà phê là trạng thái tương đối có 
trật tự. 

Các thí dụ loại này có thể thêm vào không giới hạn. Chỉ cần nói rằng sự không 
trật tự có thể được định nghĩa một cách định lượng và có thể liên hệ với entropi một 
cách hình thức. Người đầu tiên chỉ ra cách này là Ludwig Boltzmann (1844-1906) mà 
hằng số k mang tên ông đã được ta sử dụng. 

Phương trình S = klogW mà ông là người đưa ra đầu tiên là phương trình trung 
tâm của nhiệt động lực học thống kê và liên hệ entropi với sự không trật tự một cách 
định lượng. Nó được khắc trên mộ chí của ông. Ỏ đây S là entropi của hệ và W (nó 
thường là một số rất lớn) là số đo sự không trật tự. Ta có thể định nghĩa W là số cách 
khác nhau mà nguyên tử của một hệ có thể được sắp xếp mà không làm thay đổi tính 
chất vĩ mô bên ngoài của hệ. 

Nói một cách sơ lược, thì W (và do đó 8) lớn hơn cho món trứng tráng so với trứng 
quả. Điều đó có nghĩa là có nhiều cách để làm thành trứng tráng từ các thành phần 
của nó hơn số cách để tạo nên quả trứng nguyên. Nếu bạn đập một quả trứng nó sẽ 
chẩy ra một cách tự phát, nó chẳng bao giờ xẩy ra theo một cách khác. 


Một ứng dụng thú vị của entropi 


Các khảo sát entropi giữ một vị trí trung tâm trong một phương pháp quan trọng để 
tạo các nhiệt độ rất thấp được gọi là sự khử từ đoạn nhiệt. Một mẫu vật chất rắn, 
chẳng hạn muối crôm-nhôm, một số trong các nguyên tử của chúng tương đương với 
những nam châm cực nhỏ được đặt vào một ngăn cách nhiệt ở nhiệt độ thấp nhất có 
thể đạt được (có lẽ một vài mK). Một nam châm cực mạnh được đặt gần mẫu sao cho, 
như h.39.17a trình bày, các nam châm nguyên tử tí xíu trong muối được sắp xếp theo 
. một hướng, tạo thành một. trạng thái rất có trật tự. 


Nam châm bây giờ được kéo ra xa, sao cho nó không còn ảnh hưởng tới mẫu nữa. 


156 


Nhờ có sự chuyển động nhiệt hỗn độn, các nam châm nguyên tử chịu các định hướng 
ngẫu nhiên, như trên h.23.17b. Sự không có trật tự (và do đó entropi) liên kết với sự 
định hướng nguyên tử tăng rõ rệt. 

Hệ cách nhiệt, và như vậy 
không có nhiệt lượng vào hay ra 
khỏi hệ. Quá trình bỏ đi nam châm 
và (hệ quả) sự định hướng một cách 
ngẫu nhiên của các nam châm 
nguyên tử là rất gần thuận nghịch. 
Vì vậy, theo định luật thứ hai ta 
chờ đợi rằng hệ sẽ không có thay đổi 
về entropi. Tuy nhiên, chúng ta 





Trạng thái đầu Vỏ cách nhiệt Trạng thái cuối thấy sự hỗn độn hoá bao gồm một 
b đến vàn ` : b 
4) ®) Sự ¿ững của enfropl 
HÌNH 29.17. Một phương pháp tạo ra nguyên tử thấp Ở đâu có sự giảm của entropi 
a) Nam châm nguyên tử trong muối crôm-nhôm được để bù trừ? Nó chỉ có thể được thê 
xếp thắng hàng bằng một nam châm lớn. hiện ở sự giảm dao động của cấu 
b) Khi nam châm điện được bỏ đi, sự không trật tự trúc của mẫu. Nói môt cách khác, : 


kg cbs liên với VỚI SỰ định hướng của nguy nhiệt độ của mẫu phải giảm N n quả 
tử tăng lên. Vì ở đây không thể có sự thay đôi của 


thực như vậy. Kỹ thuật này đã được 


entropi trong quá trình thuận nghịch, cách nhiệt ụ h ` x Ề 
này nên sự không trật tự (entropi) liên hệ với sử dụng với kết quả mĩ mãn là giảm 
nhiệt độ của mẫu phải giảm cùng một lượng. nhiệt độ tới các giá trị thấp kỷ lục. 


22.12. BẢN CHẤT CỦA CÁC ĐỊNH LUẬT VẬT LÍ : 
MỘT ĐỀ TÀI RIÊNG? 


Tới nay, trong quyển sách này, ta đã đề cập tới một số định luật vật lí, trong đó có - 
các định luật Newton về chuyển động, định luật Newton về hấp dẫn, các định luật bảo 
toàn năng lượng, động lượng và mômen động lượng, các định luật thứ nhất và thứ hai 
của nhiệt động lực học. Trước khi kết thúc chủ đề về nhiệt động lực học, có lẽ sẽ tốt 
đẹp nếu ta quay lại và xét bản chất của các định luật vật lí nói chung. 

Một định luật vật lí chỉ đơn giản là một phát biểu bằng lời như với định luật thứ 
hai của nhiệt động lực học hoặc dưới dạng một phương trình, như với định luật 
Newton về sự hấp dẫn, để tổng kết những kết quả thực nghiệm và quan sát về một 
nhóm hiện tượng vật lý nào đó. Vì “sự thật” là một từ ngữ trừu tượng mang nặng ý 
nghĩa triết học và đạo đức nên các nhà vật lí ít khi hỏi về một định luật "Định luật 
này có dứng không". Câu hỏi hầu như bao giờ cũng xác định hơn và dễ trả lời hơn. 
"Những kết quả tiên đoán bởi định luật này có phù hợp với thực nghiệm không?" 





? Xem Richard Feyrnann. Dự tính của các định lý - MIT Press Cambridge, MA. 1965. 


157 


Các nhà vật lí thường liên tục đẩy giới hạn của các biến số trong đó các định luật 
được thể hiện, để thử xem khi đó liệu định luật còn đúng hay không? Định luật có thể 
áp dụng ở nhiệt độ cao và vận tốc cao không? Một định luật vật lí không phải là một ` 
sự thật vĩnh hằng mà là một điều khẳng định cần được thử nghiệm và chứng minh. 
Định luật có thể tôn tại với các thử nghiệm đó mà không thay đổi hoặc cũng có thể bị 
thay đổi theo một cách nào đó. Trong mỗi trường hợp, nó phải luôn luôn chờ đợi thử 
thách của các dữ kiện thực nghiệm mới. Như Enstein nói: "Rất nhiều thí nghiệm có 
thể chứng minh tôi đúng, và chỉ cần thực nghiệm để có thể chứng minh tôi sai". 

Thí dụ: định luật Newton về chuyển động, tầm quan trọng của nó ai cũng rõ, lại 
không phù hợp với thực nghiệm khi thử trên các hạt có vận tốc bằng một phân số đáng 
kể của vận tốc ánh sáng. Sự thất bại không phải là bất thình lình mà từ từ, sai lệch 
giữa lý thuyết và thực nghiệm càng lớn dần lên khi vận tốc của hạt càng gần với tốc 
độ ánh sáng. 

Như đã xẩy ra, một định luật khác, lý thuyết tương đối "hẹp của Binstein, hoá ra 
lại phù hợp với thực ñghiệm trong toàn bộ vùng tốc độ của hạt quan sát được. Điều đó 
đặt các định luật Newton ở đâu? Nó đặt các định luật Newton như là một trường hợp 
đặc biệt hết sức có ích của một định luật khái quát hơn. Ích lợi của định luật Newton 
vẫn giữ nguyên không giảm trong một phạm vi quan trọng trong đó nó phù hợp với 
thực nghiệm. 

Còn về định luật thứ hai của nhiệt động lực học thì sao? Tình trạng hiện nay của 
nó như sau: nếu chúng ta tự hạn chế trong những quá trình bắt đầu và kết thúc ở 
trạng thái cân bằng nhiệt thì chẳng bao giờ tìm thấy ngoại lệ nào. Nếu một nhà phát 
mỉnh nào đó tuyên bố chế tạo được một động cơ vi phạm định luật này, thì sức nặng đè 
bẹp của bao nhiêu thập niên kinh nghiệm tích luỹ của các nhà khoa học và kỹ sư tài 
năng trên thế giới sẽ đè nặng lên, chống lại lời tuyên bố đó. Một mình nhà phát minh 
có thể đúng nhưng anh phải có khả năng chứng minh lời tuyên bố. Tuy nhiên không 
một nhà vật lý nào chối cãi rằng, định luật thứ hai của nhiệt động lực học một ngày 
nào đó có thể được giải thích lại và được xem như là một trường hợp riêng của một 
định luật khái quát hơn. 

Có lẽ cái gây ấn tượng mạnh nhất của các định luật vật lý là sự tồn tại của chúng 
ta và sự đơn giản trong hình thức. Nguồn gốc của điều kỳ diệu đối với các nhà tư 
tưởng sâu sắc là một phạm vi rộng lớn của các thí nghiệm như vậy -lại có thể tổng kết 
thành một câu đơn giản hay là một phương trình đơn giản. Einstein một lần nữa lại 
đặt đúng vấn đề đó khi ông nhận xét rằng: "Điều khó hiểu nhất về vũ trụ chính là 
điều nó có thể hiểu được". 


ÔN TẬP VÀ TÓM TẮT 
Động cơ 


Động cơ là một thiết bị nhận theo chu trình một nhiệt lượng dị từ một nguồn 
nhiệt có nhiệt độ cao (ở nhiệt độ Kelvin Tụ) và thực hiện một công W luôn luôn có kèm 
theo sự thải một nhiệt lượng Qc, ở nhiệt độ thấp hơn Tc. Hiệu suất nhiệt e của một 
động cơ là: 


158 


` ]M _ lu - Sc| 
lu; laa| 
Định luật thứ hai của nhiệt động lực học phủ nhận sự tồn tại của động cơ lí 
tưởng có hiệu suất nhiệt e = 1. Không thể chuyển nhiệt lượng hoàn toàn thành công 
mò không có sự thay đổi nào bhác xấy ra. 


(22-2) 


Máy lạnh 


Máy lạnh là một thiết bị lấy nhiệt lượng theo chu trình từ một nơi lạnh và bằng 
cách thực hiện công, nhường nó cho nơi ấm hơn. 


Hiệu quả của nó được đo bằng hiệu suất làm lạnh K định nghĩa như sau : 


J@c| _ | 8| (22-6) 


IW| _ |Sn| - |Sc| 
Định luật thứ hai của nhiệt động lực học phủ nhận sự tồn tại của máy lạnh lí 
tưởng có hiệu suất K = œ. Không thể có nhiệt lượng truyền từ một uật sang một uật 
khác có nhiệt độ cao hơn mà không có sự thay đổi nào khác xẩy ra. 


Quá trình thuận nghịch 


Một quá trình thuận nghịch là sự biến đổi lí tưởng hoá từ một trạng thái đầu ï¡ 
sang trạng thái cuối f, có thể đảo ngược được bằng cách dùng một sự biến thiên vi 
phân của các điều kiện bên ngoài. 

Chu trình Carnot 


Chu trình Carnot mô tả hoạt động của một động cơ nhiệt lí tưởng (tức là thuận 
nghịch). Như h.22-8 và 22-9 trình bày, nó gồm hai qguớ frình đoạn nhiệt (trong đó Q = 0) 
xen kẽ với hai quá trình đẳng nhiệt (trong đó T = const). Hiệu suất của động cơ chạy 
theo chu trình Carnot là: 

Tụ 


Đuay= SH SIC (đang cơ Carnot) (22-7) 
Tị 


Và hiệu suất làm lạnh của một máy lạnh Carnot là: 


Kuy= SH. it (máy lạnh Carnot) 
Tụ - Tụ 


Hai dạng của định luật 2 nhiệt động lực học 


Không có động cơ (hay máy lạnh) thực nào làm việc với 2 nhiệt độ có thể làm cho 
hiệu suất lớn hơn (hay hiệu suất làm lạnh) hiệu suất của động cơ Carnot (hay máy 
lạnh) cùng làm việc giữa hai nhiệt độ ấy. 

Entropi 

Ẽ 

Entropis SŠ giống như áp suất và thể tích là một tính chất (một biến số trạng 
thái, của một hệ ở cân bằng. Độ biến thiên của § với một hệ biến đổi thuận nghịch từ 
trạng thái 1 tới trạng thái f được định nghĩa là: 


159 


+ f 
S,— 8, = | d8 = [ (đường đi thuận nghịch) (22-19) 


trong đó dQ là độ tăng của nhiệt lượng trao đổi ở nhiệt độ T. Độ biến thiên của entropl 
S,- S, chỉ phụ thuộc vào trạng thái đầu và trạng thái cuối mà không phụ thuộc gì vào 
bản chất của đường đi thuận nghịch nối giữa chúng. Đơn vị SĨ của entropi là J/K. 


Độ biến thiên của entropi uới quá trình bất thuận nghịch 


Độ biến thiên của entropi với qướ frình bất thuận nghịch có thể được xác định 
theo 

(1) Tìm một quá trình thuận nghịch nối với các trạng thái l1 và f. 

(2) Tính 8, - S, cho quá trình này bằng cách dùng p.t 22-19. Kết quả chính là độ 
biến thiên của entropi với quá trình bất thuận nghịch. 

Dạng entropi của định luật thứ hai 

Tâm quan trọng của entropi là ở chỗ: rong một quá trình nhiệt động lực bất kì 
diễn tiến từ một trạng thái cân bằng nòy tới một trạng thái cân bằng khúc, entropi của 
hệ + môi trường hoặc giữ nguyên không đổi hoặc tăng. Cách phát biểu này của định 
luật hai nhiệt động lực học thì tương đương với các dạng "động cơ" và "máy lạnh: đã 
nói ở trên. : 

Định luật uật lí 


Một định luật vật lí là một lời phát biểu tổng kết các kết quả thực nghiệm và 
quan sát cho một phạm vi nào đó của hiện tượng vật lí. Nó luôn luôn phải chịu các 
quan sát tiếp theo và đôi khi chịu sự thay đổi khi có những bằng chứng mới có giá trị. 
Khi một dạng cũ của một định luật được thay thế bằng một dạng mới, thì dạng cũ 
thường dược giữ lại như một trường hợp đặc biệt có ích của một định luật mới tổng 


quát hơn. 
CÂU HỎI 
1. Con người có phải là một động cơ nhiệt không? Giải thích. 
2 : SẠC) 1G: Vy, w W W 
2. Ta có thể định nghĩa hiệu suất của động cơ là: e Z % thay cho e= Q được 


C H 
không? Tại sao chúng ta không thể làm như vậy? 


3. Hiệu suất của một nhà máy nhiệt điện nguyên tử thấp hơn hiệu suất của nhà 
máy nhiệt điện dùng chất đốt hoá thạch. Tại sao? 

4. Có thể biến một lượng công cơ học cho trước hoàn toàn “thành nhiệt lượng 
không? Nếu có hãy cho một thí dụ. : 

B. Một nhà phát minh gợi ý có thể sưởi ấm một căn nhà theo cách sau đây: một hệ 
giống như một máy lạnh thu nhiệt từ Trái Đất và nhả nhiệt đó cho ngôi nhà. Ông 


160 


tuyên bố rằng nhiệt cung cấp cho ngôi nhà có thể vượt quá công thực hiện bởi động cơ 
của hệ. Bạn bình luận như thế nào? 

6. Hãy giải thích định tính tại sao lực ma sát giữa hai mặt chuyển động làm tăng 
nhiệt độ của các mặt này. Tại sao quá trình ngược lại không xẩy ra. 

7. Một khối quay trở lại vị trí ban đầu của nó sau khi tiêu tốn năng lượng cơ học 
vì ma sát. Tại sao quá trình này không phải là thuận nghịch về phương diện nhiệt 
động lực học. 

8. Những quá trình nào là thuận nghịch trong các quá trình sau; 

a. Làm vỡ một chai sô đa rỗng. 

b. Trộn một cốc tai 

c. Sự nóng chẩy của một khối nước đá trong cốc nước chè đá. 
d. Đốt cháy một thanh củi 

e. Chọc thủng một lốp ôtô. : 

f. Kết thúc bản "Giao hưởng dở dang" 

g. Viết quyển sách này. 

9. Cho một vài thí dụ về các quá trình tự nhiên gần như thuận nghịch. 

10. Ta có thể tính công thực hiện trong một quá trình bất thuận nghịch theo diện 
tích trên giản đồ p-V hay không? Có công nào được thực hiện không? 

11. Gợi ý một quá trình thuận nghịch nhờ đó nhiệt lượng có thể thêm cho một hệ. 
Tại sao thêm nhiệt lượng bằng một bếp Bunsen lại không thể là một quá trình thuận 
nghịch được.? 

12. Để thực hiện một chu trình Carnot, ta không cần thiết phải bắt đầu từ điểm a 
trên h.23-9, mà có thể bắt đầu từ điểm b, c, d hay điểm trung gian nào đó cũng được. 
Giải thích. 

13. Nếu động cơ carnot là độc lập đối với chất công tác thì có lẽ các động cơ thực 
cũng độc lập tương tự như vậy trong một chừng mực nào đấy. Vậy thì tại sao, với các 
động cơ thực, chúng ta lại rất quan tâm tới việc tìm một nhiên liệu thích hợp như than 
đá, dầu xăng, hay các vật liệu phân hạch được? Tại sao ta không dùng đá làm nhiên 
liệu? 

14. Trong những điều kiện nào một động cơ nhiệt lý tưởng là 100% hiệu quả? 

1õ. Các yếu tố nào làm giảm hiệu suất của một động cơ nhiệt so với giá trị lí 
tưởng của nó? 

16. Bạn muốn tăng hiệu suất của động cơ Carnot càng nhiều càng tốt. Bạn có thể 
làm điều đó bằng cách tăng Tụ một lượng nào đó trong khi giữ Tc không đổi hoặc bằng 
cách giảm Tc một lượng bằng như thế, trong khi giữ Tụ không đổi - Bạn sẽ làm theo 
cách nào? 

17. Có thể làm lạnh bếp bằng cách để ngỏ cửa tủ lạnh được không? Giải thích. 

18. Tại sao số dặm đường đi được (với mỗi lít xăng) của ôtô bạn, về mùa đông lại 
ít hơn mùa hè. 


161 


Man  ỐỐc..a..Ặ( nh. 


19. Thỉnh thoảng các nhà phát minh lại tuyên bố đã hoàn thiện một thiết bị có 
khả năng thực hiện công có ích mà không tiêu thụ hoặc tiêu thụ rất ít nhiên liệu. Bạn 
nghĩ điều gì có thể là đúng nhất trong các trường hợp sau: 

a) Những người tuyên bố đó nói đúng 

b) Người tuyên bố đó mắc sai lầm trong các phép đo của họ 

c) Những người tuyên bố là những người lừa dối. Bạn có nghĩ rằng những lời 
tuyên bố trên nên được xem xét lại một cách chặt chẽ bởi một tập hợp các nhà khoa 
học và kỹ sư? Theo ý bạn liệu thời gian và nỗ lực có được biện minh? 

20. Ta đã thấy rằng, các động cơ có thực luôn luôn nhả một lượng khá lón nhiệt 
lượng cho các nguồn nhiệt độ thấp. Hình như là một sự xấu hổ khi phải vứt nhiệt 
lượng này đi. Tại sao không dùng nó để chạy một động cơ thứ hai lấy nguồn nhiệt độ 
thấp của máy thứ nhất làm nguồn nhiệt độ cao của máy thứ hai? 

21. Cho các thí dụ trong đó entropi của hệ giảm, và giải thích tại sao định luật 
thứ hai của nhiệt động lực học không bị vi phạm. 

22. Có phải các sinh vật vi phạm định luật thứ hai của nhiệt động lực học? Khi 
một con gà con lớn lên từ một quả trứng chẳng hạn, nó trở nên ngày càng có tổ chức và 
trật tự hơn. Tuy nhiên sự tăng của entropi lại đòi hỏi không trật tự và suy thoái? Có 
phải entropi của gà con đúng thực là giảm khi nó lớn lên không? 

23. Ilai mẫu chất khí ban đầu ở cùng một nhiệt độ và áp suất được nén từ thể tích V 
đến thể tích V/3, một mẫu theo cách đẳng nhiệt, mẫu kia theo cách đoạn nhiệt. Trong 
mẫu nào, áp suất cuối cùng lớn hơn. Entropi của khí thay đổi trong quá trình nào? 

24. Giả thiết ta phải chọn để biểu diễn trang thái của một hệ bằng entropl và 
nhiệt độ của nó (theo nhiệt giai Kelvin) thay cho áp suất và thể tích của nó). 

(a) Chu trình Carnot như thế nào trên giản đồ T - 8. 

(b) Ý nghĩa vật lí nếu có, có thể gán cho diện tích dưới đường cong trên giản đồ T-S? 

25. Có phải sự thay đổi của entropi xẩy ra thuần tuý do những chuyển động cơ học. 

26. Chứng minh rằng tổng entropl khi động năng được tiêu tán do ma sát giữa các 
mặt trượt trên nhau. Hãy mô tả sự tăng lên của sự không trật tự. 

97. Hai miếng đất sét có khối lượng bằng nhau, chuyển động ngược chiều nhau 
với cùng một tốc độ. Chúng va vào nhau và dính với nhau. Coi cả hai miếng như một 
hệ và phát biểu xem các đại lượng sau đây là dương, âm hay bằng không cho quá trình 
đó: AE„„. Q, W và AS. Chứng minh câu trả lời của bạn. 

28. Nhiệt lượng được chuyển từ Mặt Trời tới Trái Đất. Chứng minh rằng entropi 
của hệ Trái Đất - Mặt Trời giảm trong quá trình này. í 

29. Có thật là năng lượng của vũ trụ không ngừng trở nên ít sử dụng được? Nếu 


đúng thì tại sao? 


162 


30. Thảo luận lời bình luận sau đây của các nhà vật lý Panofski và Phillip. "Từ 
quan điểm của vật lí hình thức, chỉ có một khái niệm là không đối xứng với thời gian 
đó là entropi. Nhưng điều đó là hợp lí khi giả thiết rằng định luật thứ hai của nhiệt 
động lực học có thể dùng để biết chắc chiều của thời gian một cách độc lập trong bất kì 
hệ quy chiếu nào; điều đó có nghĩa là ta lấy chiều dương của thời gian là chiều tăng 
thống kê của sự không trật tự, hay là chiều tăng của entropi (về vấn đề này, xem "Mũi 
tên thời gian" của David Layzer. Selentific Ameriean 19-1975). 

31. Giải thích lời phát biểu “các tia vũ trụ làm giảm liên tục entropi của Trái Đất, 
nơi chúng rơi xuống”. Tại sao lời phát biểu này không mâu thuẫn với định luật thứ hai 
của nhiệt động lực học? 


BÀI TẬP VÀ BÀI TOÁN 


Mục 29.9. ĐỘNG CƠ 


1E. Một động cơ nhiệt hấp thụ 52kcal nhiệt lượng và thải ra 36 kẻal nhiệt lượng 
trong mỗi chu trình. Tính (a) Hiệu suất và (b) công thực hiện tính theo kcal trong mỗi 
chu trình. 

2E. Một động cơ ôtô cung cấp 8,3kJ công trong 1 chu trình. a) Trước khi điều 
chỉnh hiệu suất là 35%. Tính nhiệt lượng hấp thụ từ sự đốt cháy nhiên liệu và nhiệt 
lượng thải ra bầu khí quyển. b) Sau khi điều chỉnh hiệu suất là 31%. Các giá trị mới 
của các đại lượng tính ở câu a) là bao nhiêu? 

öE. Tính hiệu suất của một nhà máy nhiệt điện dùng nhiên liệu hoá thạch tiêu 
thụ 280 tấn than mỗi giờ, để sinh công có ích với tốc độ là 750MW. Nhiệt đốt cháy của 
1,0kg than là 28M (năng suất toả nhiệt). 

4P. Một mol khí đơn nguyên tử lí Ðụ 
tưởng thực hiện một chu trình như 
trình bày trên h.28-18. Quá trình be là 
sự giàn đoạn nhiệt: p, = 10,0atm, Vy = 
1,00 x 10-3m” và V, = 8,00V,. Tính (a) 
nhiệt lượng cung cấp cho chất khí; (b) 





Đoạn nhiệt 





Ấp suất 


Nhiệt lượng chất khí thải ra; (c) Công W, 8.001, 
toàn phần mà chất khí thực hiện; (d) Thể tích 


Hiệu suất của chu trình. HÌNH 23.18. Bài toán 4 


5P. Một mol khí đơn nguyên tử lí tưởng đầu tiên có thể tích 10/, nhiệt độ 300K 
được nung nóng đẳng tích tới nhiệt độ 600K, sau đó giãn đẳng nhiệt tới áp suất cuối 
và cuối cùng lại được nén đẳng áp nghĩa là dưới áp suất không đổi tới thể tích, áp suất 
và nhiệt độ ban đầu: (a) Tính nhiệt lượng hệ nhận trong một chu trình. (b) Công toàn 
phần mà chất khí thực hiện trong một chu trình. (c) Hiệu suất của chu trình là bao 
nhiêu?. 


163 


Mục 23.3. MÁY LẠNH 


6E. Một máy lạnh sinh một công 150dJ để lấy đi 560.J nhiệt lượng từ buồng lạnh. 
a) Hiệu suất của một máy lạnh là bao nhiêu? b) Bao nhiêu nhiệt lượng trong mỗi chu 
trình được thải ra cho bếp? 

7E. Để làm nước đá, một tủ lạnh lấy 42kecal nhiệt lượng ở -12°C trong mỗi chu 
trình. Tủ lạnh có hiệu suất 5,7. Nhiệt độ phòng là 26°C. a) Bao nhiêu nhiệt lượng nhả 
ra cho phòng trong mỗi chu trình? Công cần thiết trong một chu trình là bao nhiêu để 
chạy tủ lạnh? 


Mục 29.7. HIỆU SUẤT CỦA ĐỘNG CƠ THỰC 


8E. Một động cơ nhiệt dùng khí lí tưởng chạy theo chu trình Carnot giữa 235 và 
115°C. Nó hấp thụ 6,3.10'eal trong mỗi chu trình ở nhiệt độ cao hơn. (a) Hiệu suất của 
động cơ là bao nhiêu? (b) Trong mỗi chu trình động cơ có khả năng thực hiện một công 
là bao nhiêu? 

9E. Bao nhiêu công phải xuặi thực hiện để lấy 1,0J nhiệt lượng. (a) Từ một nguồn 
nhiệt ở 7,0°C và chuyển nó cho một nguồn khác ở 27°C bằng cách dùng một máy lạnh 
chạy theo chu trình Carnot. (b) Từ một nguồn ở -73°C đến một nguồn khác ở 27°C. (c) 
Từ một nguồn ở -173°C đến một nguồn khác ở 27C. (d) Từ một nguồn ở -223°C đến 
một nguồn ở 37°C. 

10E. Trong một chu trình Carnot, sự giãn đẳng nhiệt của một chất khí lí tưởng 
xẩy ra ở 400K và sự nén đẳng nhiệt ở 300K. Trong khi giãn 500cal nhiệt lượng được 
chuyển cho chất khí. Xác định (a) Công mà chất khí thực hiện trong quá trình giãn 
đẳng nhiệt. (b) Nhiệt lượng mà chất khí thải ra trong quá trình nén đẳng nhiệt và (e) 
Công thực hiện trên chất khí trong quá trình nén đẳng nhiệt. 

11E. Trong một lò tổng hợp hạt nhân giả định, nhiên liệu là khí đơtêri (D) ở nhiệt 
độ khoảng 7.10°K. Nếu khí này có thể được dùng để chạy một động cơ nhiệt lí tưởng có 
nhiệt độ Tẹ = 100°C thì hiệu suất của nó sẽ là bao nhiêu? 


12E. Một động cơ Carnot có hiệu suất 22%. Nó hoạt động giữa hai nguồn nhiệt có 
hiệu nhiệt độ 75°C. Nhiệt độ của các nguồn nhiệt là bao nhiêu? 

13E. Một máy hoá lỏng hêli đặt trong một phòng ở nhiệt độ 300K. Nếu hê]i trong 
máy có nhiệt độ 4K, thì tỉ số cực tiểu của nhiệt lượng nhả cho phòng và nhiệt lượng 
lấy từ hêli là bao nhiêu? 

14E. Một máy điều hòa không khí thuận nghịch lí tưởng lấy nhiệt từ một phòng ở 
nhiệt độ 70°F và chuyển nó ra bên ngoài nơi có nhiệt độ 96°F. Hỏi cứ mỗi jun năng 
lượng cần để chạy máy điều hòa không khí thì có bao nhiêu jun nhiệt lượng được lấy 
đi từ phòng? 

1B5E. Với chu trình Carnot minh hoạ trên h.22-9, hãy chứng mảnh rằng công mà 
chất khí thực hiện trong quá trình be (bước 2) có cùng một giá trị tuyệt đối như công 
thực hiện trên chất khí trong quá trình da (bước 4). 


164 


16E. a) Với một máy lạnh Carnot lí tưởng, chứng minh rằng: 
Tị - TT, 
IWrfrS1G.} 
QC T 

b) Trong một máy lạnh có thực, cuộn ống ở nhiệt độ thấp có nhiệt độ -13°C và khí 
nén trong buồng ngưng có nhiệt độ 26°C. Hiệu suất làm lạnh lí thuyết là bao nhiêu? 

17E. a) Một động cơ Carnot chạy giữa một nguồn nóng có nhiệt độ 320K ở một 
nguồn lạnh có nhiệt độ 260K. Nếu nó hấp thụ 5002 nhiệt lượng trong mỗi chu trình từ 
nguồn nóng, thì nó cho công bằng bao nhiêu trong một chu trình? b) Nếu cũng động cơ 
đó, chạy theo chiều ngược lại như một máy lạnh giữa hai nguồn nhiệt trên, thì phải 
cung cấp một công là bao nhiêu trong mỗi chu trình để có thể lấy đi 1000.J nhiệt lượng 
từ nguồn lạnh. 

18E. Một tổ hợp - thuỷ ngân - tuabin hơi nước lấy hơi thuỷ ngân bão hoà từ nồi 
hơi ở 876°F và dùng nó để làm nóng nồi hơi nước ở 460°F. Tuabin hơi nước nhận hơi từ 
nhiệt độ này và nhả nó cho buồng ngưng ở nhiệt độ 100°F. Hiệu suất cực đại của tổ 
hợp này là bao nhiêu? 

19E. Trong một bơm nhiệt, nhiệt lượng từ bên ngoài ở -5,0°C được chuyển cho một 
căn phòng ở 17°C còn năng lượng được cung cấp bởi một môtơ điện. Hỏi nhiệt lượng 
cung cấp cho căn phòng là bao nhiêu jun khi động cơ điện tiêu thụ một jun. Cho rằng 
bơm nhiệt là bơm lí tưởng. 

20P. Một bơm nhiệt được dùng để sưởi ấm một toà nhà. Nhiệt độ bên ngoài là 
=5,0°C và nhiệt độ bên trong toà nhà phải được giữ ở 29°C. Hiệu suất làm lạnh là 3,8 
và bơm nhiệt cung cấp 1,8 Meal nhiệt lượng trong mỗi giờ cho toà nhà. Hỏi phải cung 
cấp công với tốc độ bao nhiêu để chạy bơm nhiệt? 

21P. Một động cơ Carnot có công suất 500W, nó hoạt động giữa hai nguồn nhiệt 
có nhiệt độ 100 và 60,0°Œ. 

Tính (a) Tốc độ nhiệt lượng thu vào và (b) Tốc độ nhiệt lượng thải ra tính theo 
kilôcalo trên giây. 

22P. Môtơ trong một máy lạnh có công suất 200W. Nếu buồng lạnh có nhiệt độ 
270K và không khí bên ngoài có nhiệt độ 300K, giả thiết hiệu suất là lí tưởng thì nhiệt 
lượng cực đại cần rút khỏi buồng lạnh là bao nhiêu trong 10,0 phút? 


23P. Tìm mối liên hệ giữa hiệu suất của động cơ nhiệt lí tưởng, thuận nghịch và 
hiệu suất làm lạnh của một máy lạnh thuận nghịch thu được bằng cách chạy theo 
chiều ngược lại. 
24P. (a) Chứng minh rằng khi chu 
trình Carnot vẽ theo nhiệt độ (trong 





nhiệt giai: Kelvin) là hàm số của 
entropi trong giản đồ T - § thì ta được bị 
' 

một hình chữ nhật. Với chu trình t# 

Carnot trình bày trên h.22-19 tính (b) ) Quả S5 cẠn che LAN; 
: : 0 — 020 040 060 

nhiệt lượng nhận được và (e) công thực Entrôpi (J/K) 

hiện bởi hệ. HÌNH 22-19. Bài toán 24 


165 





2ãP. Trong một động cơ nhiệt C:+not hai tầng, tầng thị: nhất hấp thụ nhiệt lượng 
Q¿ ở nhiệt độ T¡, thực hiện công W,, nhả nhiệt lượng Q; ở nhiệt độ T;. Tầng thứ hai 
hấp thụ nhiệt lượng mà tầng thứ nhất nhả ra, thực hiện công W; thải ra một nhiệt 
lượng Q„ ở nhiệt độ thấp hơn T,. Chứng minh rằng hiệu suất của động cơ 
1 - 1 

QT -ˆ 

26P. (a) Vẽ chính xác một chu trình Carnot trên giản đồ p-V cho 1,00 mol khí lí 
tưởng (xem h.99-9). Lấy điểm a ứng với p = 1,00atm, T = 300K, điểm b ứng với p = 0,ð00 
atm, T' = 300K, nhiệt độ nguồn nhiệt độ thấp là 100K, y = 1,5. (b) Tính bằng đồ thị công 
thực hiện trong chu trình đó. (e) Tính công bằng phương pháp giải tích. 


tổng hợp là 


927P. Một động cơ Carnot làm việc 
giữa hai nhiệt độ T;, và T;. Nó kéo một 
máy lạnh làm việc giữa hai nhiệt độ khác 
T; và T,. (H.90-20). Tính tỉ số |Q;l/1,l 
theo bốn nhiệt độ nói trên. 

28P. Một máy điều hoà không khí 
làm việc giữa 93 và 70°F với tốc độ làm 
lạnh 400 Btu/h. Máy"'có hiệu suất làm 
lạnh bằng 27% của hiệu suất của máy 





lạnh Carnot làm việc với cũng những . Động cơ Máy lạnh 
nhiệt độ ấy. Công mà môtơ đòi hỏi là bao 
nhiêu mã lực? HÌNH 22.20. Bài toán 27 


29P. Giả thiết một mũi khoan sâu được vào vỏ Trái Đất gần địa cực có nhiệt độ bề 
mặt -40°C, tới độ sâu có nhiệt độ 800°C. 

(a) Hiệu suất giới hạn theo lý thuyết của động cơ làm việc giữa hai nguồn nhiệt độ 
này là bao nhiêu? 

(b) Nếu tất cả nhiệt lượng thải ra cho nguồn nhiệt có nhiệt độ thấp được dùng để 
làm nóng chảy băng lúc đầu ở nhiệt độ -40°C, thì tốc độ sản xuất nước lạnh ở 0° sẽ là 
bao nhiêu, với nhà máy nhiệt điện có công suất lối ra là 100MW? Nhiệt dung riêng của 
băng là 0,50 cal/g.°C nhiệt nóng chảy của nó là 80 cal/g. (chú ý động cơ chỉ có thể làm 
việc giữa 0 và 800°C trong trường hợp này, năng lượng thải ra ở -40°C không thể dùng 
để nâng nhiệt độ của bất kỳ vật nào lên trên -40°C). 


30P. Một mol khí lí tưởng đơn nguyên tử được 
dùng làm chất công tác của một động cơ theo chu la 
trình trình bày trên h.29.21. Giả thiết rằng p = 2p,, 
V#9V,.p, = 1,01.105Pa và V„ = 0,0295m). - 

Tính (a) Công thực hiện trong mỗi chu trình (b) 
Nhiệt lượng hệ nhận trong một chu trình ứng với thời 
kì giãn abec. (e) Hiệu suất của động cơ. (d) Hiệu suất 
Carnot của một động cơ hoạt động giữa hai nhiệt độ Thể tích 


Áp suất 


, 


l 
0 buề ị 





cao nhất và thấp nhất của chu trình là bao nhiêu? 5o 


sánh nó với hiệu suất tính trong câu c. HÌNH 22.21. Bài toán 30 


166 


3I1P. Tính hiệu suất của chu ¡trình trình bày 
trong bài toán 83, ở chương 31. Trong trường hợp 
này, nhiệt lượng nhận vào sẽ không có một nhiệt 
độ không đổi như trong chu trình Carnot. 

32P*. Một động cơ đốt trong dùng xăng thực 
hiện một chu trình gân đúng như chu trình trên 





dùng 4: 1 (V, = 4V,) và p; = 3p,.a. Xác định áp 
suất và nhiệt độ tại các dỉnh của giản đẻ p-V theo 
Ðị, T¡ và tỉ số các nhiệt dung riêng cua chất khí, 
(b) hiệu suất của chu trình là bao nhiêu?. 


Thể tích 


HÌNH 92.92. Bài toán 33 


Mục 22.8. ENTRODI - MỘT BIẾN SỐ MỚI 


33E. Trong h.22.14 giả thiết độ biến thiên entropi của hệ khi chuyển từ trạng 
thái a sang trạng thái b dọc theo đường 1 là + 0,609 cal⁄K. Hỏi độ biến thiên của 
entropi khi đi (a) từ trạng thái a đến b theo dường 2 và (b) từ trạng thái b đến a theo 
đường 3. 

34E. Tìm (a) Nhiệt lượng hấp thụ và (b) Độ biến thiên của entropi của một khối 
đồng 1,0kg có nhiệt độ tăng thuận nghịch từ 95 đến 100°C. Nhiệt dung riêng của đồng 
là 9,2.10-* cal/g.°C. 

35E. Nhiệt có thể lấy đi từ nước ở 0.0°C và áp suất khí quyển mà không làm cho 
nước đóng băng nếu ta thực hiện với sự khuấy nhẹ nước. Giả thiết một giọt nước bị 
làm lạnh bằng cách như vậy đến khi nhiệt độ của nó bằng nhiệt độ môi trường xung 
quanh là -5,0°C. Giọt nước sau đó bị đóng băng đột ngột và truyền nhiệt lượng cho 
không khí và giọt nước đá lại có nhiệt độ -5,0°C. Độ biến thiên của entropl của mỗi 
gam nước trong quá trình đóng băng và truyền nhiệt này là bao nhiêu? 

36P. Một nhà phát minh tuyên bố đã phát minh ra 4 động cơ, mỗi động cơ hoạt 
động giữa cá+ nguồn nhiệt lượng có nhiệt độ 400 và 300K. Số liệu của mỗi động cơ, cho 
mỗi chu trình hoạt động như sau: 

Động cơ (a): Qụ = 3004J, Qẹ = -175.J, W = 40JJ 

Động cơ (b): Q¡ = 500J, Q„ = -300J, W = 400J. 

Động cơ (c): Qị; = 6007, Q¿ = -200J, W = 400.J 

Động cơ (d): Qạ, = 1007, Qc = -90.J, W = 101. 

Mỗi động cơ này vi phạm định luật nào hay cả hai định luật thứ nhất và thứ hai 
của nhiệt động lực học? 

37P. Ở nhiệt độ rất thấp, nhiệt dung riêng phân tử gam của nhiềd loại chất rắn 
(gần đúng) tỷ lệ với TỶ là C,„ = AT” trong đó A tuỳ thuộc vào từng chất ta xét. Với nhôm 
A = 7,õ3.10°° cal/mol.Kt. Tìm độ biến thiên entropi của 4,00 mol nhôm khi nhiệt độ của 
nó tăng từ 5,00 tới 10,0KE. 


167 





Mục 29.9. ĐỘ BIẾN THIÊN CỦA ENTROPI VỚI NHỮNG QUÁ TRÌNH BẤT 
THUẬN NGHỊCH 

38E. Một chất khí lí tưởng bị giãn đẳng nhiệt, thuận nghịch ở 77,0°C làm tăng thể 
tích của nó từ 1,30 đến 3.40L. Độ biến thiên entropi của khí là 22,0 J/E. Có bao nhiêu 
mol khí bị giãn? 

39E. Một chất khí lí tưởng bị giãn đẳng nhiệt thuận nghịch ở 132°C. Entropi của 
khí tăng được 46,0J/EK. Nhiệt lượng hấp thụ là bao nhiêu? 

40E. Một mol khí lí tưởng giãn đẳng nhiệt ở 360K tới khi thể tích của nó tăng gấ› 
đôi. Độ tăng entropi của khí là bao nhiêu? 

41E. Giả thiết cùng truyền một nhiệt lượng là 260J do dẫn nhiệt từ một nguồn 
nhiệt ở nhiệt độ 400K tới một nguồn nhiệt khác ở nhiệt độ lần lượt (a) 100K, (b) 200K, 
(ec) 300K và (d) 360K. Tính độ biến thiên của entropi và biện luận chiều hướng của 
chúng. 

42E. Một dây đồng tiếp xúc nhiệt một đầu với một nguồn nhiệt ở 130°C, đầu kia 
với một nguồn nhiệt ở 24,0°C. (a) Tính độ biến thiên tổng cộng của entropi khi dẫn 
1900cal nhiệt lượng chon dây. (b) Entropi của dây có thay đổi trong quá trình hay 
không? 

43E. Trong một thí nghiệm về nhiệt dung riêng, 200g nhôm (e = 0,915 cal/g°C) ở 
100°C được trộn với 50,0g nước ở 20°C. (a) Tính nhiệt độ cân bằng. Tính độ biến thiên 
của entropi của hệ. (Gợi ý: Xem các p.t 22-26 và 32-27) 

44P. Một khối 10g nước đá ở -10°C được vỏ vào một cái hồ có nhiệt độ 15°G. 
Tính độ biến thiên entropi của hệ khi khối nước đá cân bằng nhiệt với hồ. Nhiệt 
dung riêng của nước đá là 0,50 cal/g°C. (Gợi ý: liệu khối nước đá sẽ ảnh hưởng tới 
nhiệt độ của hồ). 

45P. Một khối 8,0g nước đá ở -10°C được thả vào trong một phích nước chứa 
100cm? nước ở 90°C. Độ biến thiên entropi của hệ là bao nhiêu khi sự cân bằng cuối 
cùng được thiết lập? Nhiệt dung riêng của nước đá là 0,50 cal/g”C. 

46P. Bốn mol khí lí tưởng giãn từ thể tích V, đến thể tích V, = 2V,(a). Nếu sự 
giãn là đẳng nhiệt ở nhiệt độ T = 400K, thì công thực hiện khi khí giãn là bao nhiêu? 
(b) Tìm độ biến thiên của entropl nếu có. (c) Nếu thay sự giãn đẳng nhiệt bằng sự giãn 
đoạn nhiệt thuận nghịch thì độ biến thiên của entropi là bao nhiêu? 

47P. Một khối 50g đồng có nhiệt độ 400K được đặt vào trong một hộp cách nhiệt 
chứa một khối 100g chì ở nhiệt độ 200K. (a) Nhiệt độ cân bằng của hệ hai khối là bao 
nhiêu? (b) Độ biến thiên nội năng của hệ hai khối khi nó tiến từ điều kiện ban đầu tới 
điều kiện cân bằng là bao nhiêu? Xem bảng (20-1). 


48P. Một mol khí lí tưởng đơn nguyên tử được chuyển từ trạng thái đầu có áp suất 
p, thể tích V tới trạng thái cuối có áp suất 2p và thể tích 2V theo, 2 quá trình khác nhau. 
(D Giãn nở đẳng nhiệt tới khi có thể tích 2V, sau đó áp suất được tăng đẳng tích tới 
trạng thái cuối (ID. Nén đẳng nhiệt tới khi áp suất tăng gấp đôi, sau đó tăng thể tích 
đẳng áp tới trạng thái cuối. Trình bày đường đi của mỗi quá trình trên giản đồ p-V. Với 
mỗi quá trình, tính theo p và V. (a) Nhiệt lượng hấp thụ bởi chất khí trong mỗi phần 


168 


trong quá trình. (b) Công thực hiện bởi chất khí trong mỗi phần của quá trình. (c) Độ 
biến thiên nội năng của khí E,„„ - E„„ và (d) Độ biến thiên entropi của khí 8, - 6§,. 
49P. Một chất khí lưỡng nguyên tử 
lí tưởng phải thực hiện chu trình trình 
bày trên giản đồ p-V ở h.22-23 trong đó 
V; = 3,00V,. Xác định theo p;, Vị, T, và R 
(a) p;, pạ và T;, và (Œb) W, Q, AE,„ và AS 
cho mỗi mol với cả ba quá trình. 
5ñ0P. Một vật có nhiệt dung không 
đổi C được nung nóng từ một nhiệt độ 
ban đầu T, với nhiệt độ cuối T, bằng cách 






Ấp suất 


N 


Đoạn nhiệt `. 





Ú 3.001 
Thể tích _ 


cho tiếp xúc với nguồn nhiệt ở nhiệt độ 
cuối T; HÌNH 229.23. Bài toán 49 

a) Trình bày quá trình đó trên giản đồ C/T theo T và chứng minh bằng đồ thị rằng 
độ biến thiên tổng cộng của entropi AS (vật cộng nguồn nhiệt) là dương. (b) Trình bày 
ta sử dụng như thế nào các nguồn nhiệt ở các nhiệt độ trung gian để quá trình xẩy ra 
theo cách mà AS bé như ý muốn. 

ð1P. Một hỗn hợp gồm 1773g nước và 227g nước đá ở 0,00°C trong một quá trình 
thuận nghịch được đưa tới trạng thái cân bằng cuối tại đó tỷ số nước - nước đá, tính 
theo khối lượng là 1:1 ở 0,00°C. 

a) Tính độ biến thiên entropi của hệ trong quá trình này (Nhiệt nóng chảy của 
nước đá là 79,5 cal/g). 

b) Hệ bây giờ được đưa trỏ về trạng thái ban đầu nhưng bằng một quá trình bất 
thuận nghịch (bằng cách dùng bếp Bunsen chẳng hạn). Tính độ biến thiên của entropi 
của hệ trong quá trình này.. 

c) Câu trả lời của bạn có phù hợp với định luật thứ hai nhiệt động lực học không? 

ã2P. Một thanh bằng bạc tròn dài 15em, đường kính 1,0em có các đầu tiếp xúc với 
các nguồn nhiệt ở nhiệt độ 60 và 20°C và một dòng nhiệt ở trạng thái dừng được thiết 
lập. Tốc độ ban đầu của độ biến thiên entropi của sợi dây là bao nhiêu nếu: (a) Đầu 
nóng bất thình lình tách khỏi nguồn nhiệt ở 60°C hoặc (b) Toàn bộ sợi dây bất thình 
lình được cách nhiệt. 

53P. Một mol khí lí tưởng đơn nguyên tử thực 
hiện chu trình trình bày trên h.23.94. 

a) Công khí thực hiện là bao nhiêu khi giãn từ a 
tới c theo đường abc. 


AI 





b) Độ biến thiên nội năng và entropi khi đi từ b 
đến c là bao nhiêu? Ú 


41 


e) Độ biến thiên nội năng và entropi là bao Thể tích 


nhiêu khi thựs hiện một chu trình. 
Biểu thị các đáp số theo áp suất p,, thể tích V, và 
nhiệt độ T, ở điểm a trên giản đồ. 


HÌNH 23.24. Bài toán 53 


169 


BÀI TOÁN BỔ SUNG 


54. Một chất khí lí tưởng đơn nguyên tử ở 
nhiệt độ ban đầu T, (theo kenvin) giãn từ thể tích 
ban đầu V, tới thể tích 2V, theo một trong năm 
quá trình vẽ trên giản đồ đồ thị nhiệt độ theo 
thể tích như trình bày ở trên h.22.25. Quá trình 
nào là quá trình (a) đẳng nhiệt, (b) đẳng áp (áp 
suất không đổi) và (e) đoạn nhiệt. Giải thích câu 
trả lời của bạn. (d) Trong quá trình nào entropi 
của chất khí giảm. 

55. Một động cơ Carnot mà nguồn nhiệt ở 
nhiệt độ thấp là 17°C có hiệu suất 40%. Phải tăng 
thêm nhiệt độ của nguồn nhiệt ở nhiệt độ cao bao 
nhiêu để hiệu suất tăng lên đến 50%. 

56. Một mol khí lí tưởng dùng làm chất công 
tác của một động cơ chạy theo chu trình trình bày 
trên h.29.26 BC và DA là những quá trình thuận 
nghịch đoạn nhiệt. (a) Chất khí là đơn nguyên tử, 
lưỡng nguyên tử hay đa nguyên tử. (b) Hiệu suất 
của động cơ là bao nhiêu. 





r 
1 
l 
I 
7 
1 
l 
L 
l 

l 
1 
I 
l 
} 
Ì 
Ủ 
I 
!L-- 


V, 2V, 
Thể tích 


HÌNH 23.35. Bài toán ð4 





mỉ 
ø 
ch 
<< 
Ðu/32 
Vạ 2W 81 16Wn 
Thể tích 


HÌNH 293.96. Bài toán 56 


57. Một mol khí lí tưởng đơn nguyên tử có áp suất ban đầu 5,00kN/m? và nhiệt độ 
ban đầu 600K, giãn từ thể tích ban đầu Vị = 1,00mỶ tới thể tích cuối V, = 3,00m”. 
Trong khi giãn, áp suất p và thể tích V liên hệ với nhau theo công thức 


(wi-v) 
p=5,00e 2 


Trong đó p tính theo kN/m?, Vi và V tính theo m và a = 1.00m. Hỏi: (a) áp suất 
cuối, (b) nhiệt độ cuối của chất khí. (c) Công do suất khí thực hiện trong quá trình 
giãn là bao nhiêu? (đ) Độ biến thiên entropi của chất khí trong quá trình giãn là bao 


nhiêu? 


(Gợi ý: dùng 2 quá trình đơn giản thuận nghịch để tìm độ biến thiên entrop)). 


B8. Hai mol khí lí tưởng đơn nguyên tử 
thực hiện quá trình thuận nghịch trình bày 
theo đổ thị nhiệt độ phụ thuộc vào entropi 
trên h.29.27 (a) Nhiệt lượng hấp thụ bởi 
chất khí là bao nhiêu? (b) Độ biến thiên nội 
năng của chất khí là bao nhiêu? (e) Công do 
chất khí thực hiện là bao nhiêu? 


170 





Entrôpi 


HÌNH 923.37. Bài toán 58 


CÁC PHỤ LỤC 
PHỤ LỤC A 


HỆ ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (SI)O 


1. NHỮNG ĐƠN VỊ CƠ BẢN CỦA SI 








Đại lượng Tên kí Định nghĩa 
hiệu 
Độ dài met m ",, độ dài của quãng đường mà ánh sáng đi được 
1 
trong chân không trong ———————— giây (1983 
n dnjg J7 77 2777 ung 2h 


Khối lượng kilôgam kg "... chuẩn gốc [một hình trụ bằng platin-iriđi nào đó] 
được lấy làm đơn vị khối lượng từ đấy về sau" (1989). 

Thời gian giây § "... khoảng thời gian bằng 9.199.631.770 chu kì của 
bức xạ tương ứng với dịch chuyển giữa hai mức siêu 
tỉnh tế của trạng thái cơ bản của nguyên tử xêdi 
138" (1967) 

dòng điện ampe A "... dòng điện không đổi mà nếu được duy trì trong 
hai dây dẫn thẳng, song song dài vô hạn, tiết diện 
không đáng kể, đặt cách nhau 1 mét trong chân 
không, sẽ gây ra trong các dây dẫn này một lực 
bằng 2 x 10? nittơn trên một mét độ dài". (1946). 





it bo độ koin E "... phần 3 của nhiệt động lực học của điểm ba 
nhiệt động 273,16 

lực học của nước" (1967). 
lượng chất mol mol”... lượng của chất của một hệ chứa cùng một lượng 


phân tử cơ bản bằng số nguyên tử trong 0,019 
kilôgam cacbon 19" (1971). 
cường độ canđêla cd TH cường độ phát sáng theo phương vuông góc của 


sáng một diện tích 





mét vuông của một vật đen ở 
600.000 \ 


nhiệt độ đông đặc của platin dướp áp suất 101,325 
niutơn trên một mét vuông" (1967). 





( Théo: "Hệ đơn vị quốc tế(SI)". ấn phẩm đặc biệt số 390 của Cục đo lường tiêu chuẩn quốc gia xuất bản năm 1972. Những định nghĩa trên đây 
được thừa nhận ở Đại hội Cân Đo, một tổ chức qốc tế, vào các năm đã ghi. Trong sách này chúng tôi không dùng cađêla. 


171 


2. MỘT SỐ ĐƠN VỊ DẪN SUẤT SI 








Đại lượng Tên đơn uị Kí hiệu 
diện tích met vuông m? 
thể tích met khối m3 
tần số hec Hz s-1 
khối lượng riêng kilôgam trên mét khối kg/m? 
tốc độ, vận tốc met trên giây mí/s 
vận tốc góc radian trên giây rad/s 
gia tốc met trên giây trên giây m/s? 
gia tốc góc radian trên giây trên giây rad/s? 
lực niutơn N kg.m/s? 
áp suất patxcan Pa N/m? 
công, năng lượng, nhiệt lượng jun j N.m 
công suất oat W J/s 
hiệu điện thế, suất điện động  vôn VỤ W/A 
cường độ điện trường vôn trên met (hoặc niutơn V/m N/C 

trên culông) 

điện trở ôm Q V/A 
điện dung fara F A.s/V 
từ thông vêbe Wb V„s 
độ tự cảm henry H V.s/A 
độ cảm ứng từ tesla T Wb/m? 
cường độ từ trường ampe trên mét A/m 
entropl Jun trên kenvil J/K 
nhiệt dung riêng Jun trên kilôgam kelvin J/(kg.K) 
độ dẫn nhiệt oat trên met kelvin W(m.E) 
cường độ bức xạ oat trên stêradian W/sr 


3. CÁC ĐƠN VỊ PHỤ SI 
Đại lượng 


góc phẳng 
góc đặc 


172 


Tên đơn uị 


radian 


steradian 


Ki hiệu 


rad 


ST 











PHỤ LỤC B 
MỘT SỐ HẰNG SỐ VẬT LÝ CƠ BẢN: 


Hằng số Giá trị 

hiệu ước tính 

Tốc độ ánh sáng trong chân không 3.00 x 108 m/s 9,99792458 chính xác 
1,60 x 101C 1,6217738 0,30 


9,11 x10”! kg 9,1093897 0,59 
1,67 x 10 kg 1,676230 0,59 


1840 1836,152701 0, 020 


































Điện tích nguyên tố 





Khối lượng electron 
#Esi L)dtng proton 



























electron 
Khối lượng nơtron 












1,68 x 10””kg 1,6749286 0,59 















Khối lượng muon 1,88 x10 ”®kg 1,8835326 0,61 
Khối lượng electron ° ð,49 x10'u ð,48579902 0,023 
Khối lượng proton ° 1,0073 u 1,007266470 0m012 
Khối lượng nơtron ° 1,0087u 1,008664704 0,14 





Khối lượng nguyên tử hidro 9 1,0078u 1,007825035 0,011 












Khối lượng nguyên tử đơteri 9 9,/0141u 2,0141019 0,053 













Khối lượng nguyên tử hêli ° 4,0026u 4,0026032 0,067 















Thương số điện tích trên khối lượng của 
electron 





1,76 x 1011 C/kg 1,75881961 0,30 























































































































Hằng số điện Eo 8,85 x10F/m 8,85418781762 | chính xác 
Hằng số (từ) thẩm Họ 1,26 x10®H/m 1,2563706143 | chính xác 
Hằng số Planck h 6,63 x10Js 6,6260754 0,60 
Bước sóng Compton của electron À 2,43 x10! m 2,42531058 0,089 
Hằng số khí lý tưởng R 8,31 J/mol K 8,3145ã10 84 
Hằng số Avogadro Nụ. 6,02 x10 mol 6,0221367 0,õ9 
Hằng số Boltzmann k 1,38 x10J/K 1,380 657 11 
Thể tích mol của khí lý tưởng ở STPd) Vụ 2,24 x10 ?m/mol 2,241409 8,4 
Hằng số Faraday F 9,65 x10 C/mol 9,6485309 0,30 
Hằng số Stefan-Boltzmann Ơ ð,67 x10'8 W/m°.K! B,67050 34 
Hằng số Rydberg R 1,10 x 10” m1 10973731534 0,0012 
Hằng số hấp dẫn G 6,67 x10”! m3/s®.kg 6,67260 100 
Bán kính Bohr 5,29 x10'm ð,29177249 0,045 
Momen từ của electron 9, 28 x10”! J/T 9,2847700 0,34 
Momen từ protron 1,41 x10®J/T 1,41060761 0,34 
Manheton Bohr 9,27 x10-?!J/T 9,2740154 0,34 






Maheton hạt nhân ð,50 x10? J/T ð,0507865 0,34 





a) Các giá trị ghi trong cột này phải cùng đơn vị và lũy thừa của 10 như giá trị ước tính b) Phần triệu. 


c) Khối lượng được ghi theo đơn vị khối nguyên tử (u) trongđó 1u = 1,6605409. 10”kg gd) STP (standard 
temperature and pressure) có nghĩa là nguyên tử và áp suất tiêu chuẩn 0°C và 1,0 atm (0,1MPa). 


- Các giá trị trong bảng được lựa chọn từ một bảng dài hơn trong Symbols, Units and Nomenclaure in Physics (IUPAP), do E.richard Cohen và Pie Giacomo 


biên soạn năm 1986. 


173 


PHỤ LỤC 


MỘT SỐ SỐ LIỆU THIÊN VĂN ° 


VÀI KHOẢNG CÁCH TỪ TRÁI ĐẤT 





Tói Mặt Trăng 3,82 x 10°m 
Tới Mặt Trời 1,50 x 10!'m 
Tói ngôi sao gần nhất (Proxima Centauri) 4,04 x 10!°m 
Tói tâm Thiên hà của chúng ta 2,2 x 10”?m 
Tới thiên hà Andromet 2,1 x10°?m 
Tói biên của vũ trụ quan sát được ~10”°m 





* Khoảng cách trung bình 


MẶT TRỜI, TRÁI ĐẤT VÀ MẶT TRĂNG 








Tính chất Đơn uị Mặt Trời Trái Đất Mặt Trăng 
Khối lượng kg 1,99 x 1029 õ,98 x 10”! 7,86 x10”° 
Bán kính trung bình m 6,96 x 108 6,37 x 108 1,74 x 108 
Khối lượng riêng trung bình kg/m° 1410 5520 3340 
Gia tốc rơi tự do trên bề mặt m/s? 274 9,81 1,67 
Vận tốc thoát km/s 618 1:2 2,38 
Chu kỳ quay a) 37 ngày tại các cực b) sãii B6 xhặc #bgg 


26 ngày tại xích đạo 
Năng suất bức xạ c) W 3,90 x 1078 





a) Được đo đối với những ngôi sao ở xa 
b) Mặt Trời một khối khí không quay như một vật thể rắn 
©) Ngay ở ngoài khí quyển Trái Đất, năng lượng nhận được từ Mặt Trời, coi như tới vuông góc, với tốc độ 1340 W/m2. 


# 


174 


VÀI TÍNH CHẤT CỦA CÁC HÀNH TINH 


Sao Sao 

Thủy | Kim Đất 
Khoảng cách trung 
bình từ Mặt. Trời 2328 | 778 1430 | 2870 | 4500 | 5900 
10°km 
BẠN _ siai là) su§ ==EF=lzt=[=f= c HN 

<28 23,4° 3,08° 26,79 97,99 29,6° 57,89 

so với quỹ đạo 
Độ nghiêng của quỹ 
đạo “sờ: Xới g9: đaõ| 4/00” | :8,à9 1189 | .1,30° | 9,49% | 0/7 | 17 | 172 
Trái Đất 
0,206 | 0,0068 0,0934| 0,0048ã | 0/0056 | 0/0479 0,0086 
sen HỆ p2 cẠg mg, 
ENBI lượng 0058 | 0,815 | 1,000 | 0,107 0,002 
(Trái Đất = 1) 
Nế ớ 


22,9 
z vc: c. 









Sœo Diêm 
Vương Vương 














Thiên 
Vương 



















Độ nghiêng của trục 
























Đường kính xích đạo, 
km 


















TỶ trọng (nước = 1) 







Giá trị của g° trên bề 
mặt m/s” 









Vận tốc thoát ° km/s 























Các vệ tỉnh đã biết 16+ một lỗ+ 8+ 
b vành nhiều nhiều nhiều 
vành vành vành 





a) Được đo đối với những ngôi sao xa. 
b) Sao Kim và Sao Thiên vương quay ngược với chuyển động quỹ đạo của chúng. 
c) Gia tốc trọng trường được đo ở xích đạo của hành tỉnh. 


175 


PHỤ LỤC D 
TÍNH CHẤT CÁC NGUYÊN TỐ 


Tất cả các tính chất vật lí được đo tại áp suất 1atm, nếu không có ghi chú. 


Nguyên tố | Kí hiệu | Nguyên tử|  Khốilượng | Khôi lượng riêng | Điểm nóng | Điểm - | Nhiệt dung riêng 
sốZ mol gimol | g/emở20C | chảy" | sôi°C | J/@'Qở2øC 
Ac S9 
SP vàn 






















































































































































































































(227) 10,06 1823 (3473) 
(243) 18,67 1541 - 
121,75 6,691 630,5 1880 
38,948 1,6696 x 103 -189,4 -185,8 
74,9216 5,78 817 (28atm) 
(210) - (302) 
107,870 10,49 960,8 
187,34 3,594 729 
447) 14,79 - 
9,0122 1,848 1287 
208,980 9/747 271,37 
10,811 2,34 2030 
79,909 (3,12 đồng) -7,2 
112,40 8,65 321,03 
40,08 1,5 838 
(251) - - 
12,0111ỗ 2,26 3727 
207,19 11,35 327,45 
35,453 3,214 x10(0°€) -101 
ð1,996 7,19 1857 
Coban 58,9832 8,85 1495 
Cur1 (247) 13,3 - 
Đisprozl 162,50 8,55 1409 
Đồng 63,54 8,96 1083,40 
Ecbl 167,26 9,15 1522 
lnsteni (254) - 
Ruropl 151,96 5,243 
Fecml (2387) - 
Flo 18,9984 1,696 x10-3(0°C) -219,6 
Franxi (228) - (27) 
Gadolini 157,2 7,90 1812 
Gah 69,72 ð,907 29,75 
Gemanl 72,B9 5,328 987,25 
Hañni 178,49 13,31 2227 
Heli 4,0026 0,1664 x 10? -269,7 ˆ 
Honmi 164,980 8,79 1470 


Hidro 1.00797 0,08375 x 103 -259,19 


176 














hối lượng 

114,28 
126,9044 
192,2 
39,102 
65,37 
83,80 
188,91 
(257) 
6,939 
174,97 
32,064 
24,312 
54,9380 
(256) 
95,54 
22,9898 
144,24 
20,188 
(287) 
26,9815 
58.71 
92,906 
14,0067 


Khôi lượng riêng | Điểm nóng Điểm | Nhiệt dung riêng 
MST div0 tr 
7,31 156,634 2000 0,233 
4,93 113,7 188 0,218 
22,5 2447 (5300) 0,180 
0,862 63,20 760 0,758 
7,133 419,58 0,389 
3,488 x 103 -1ð7,37 0,247 
6,189 920 0,195 





Nguyên tố | Kí hiệu “Nguyên tử 
sốZ 
In 49 


























































































3,58 
0,155 
0,707 
1,03 
0,481 












0,534 
9,849 
2,07 
1,738 
7,44 


180,55 
1668 
119,0 
650 

1244 
































Lưu huỳnh 














Magiê 











Mangan 


















Mendelevi 



















2617 
97,85 
1016 
-248,597 
637 
660 


Molipen 
NatrI 


10,92 

0,9712 

7,007 
0,8387 x 103 

20,2ã 

2, 699 

8.902 

8,ð7 
1,1649 x 108 


0,251 
1,23 
0,188 
1,03 
1,26 
0,900 
0,444 
0,264 
1,03 

























Neodim 














Neon 


















Neptuni 
Nhôm 
Niken 
Niobi 
Nitd 


























































































Nobeli (255) ~ - 
Osimi 190,2 22,59 0,130 
Oxi 15,9994 1,3318 x 103 -218,80 0,198 

















Paladi 
Photpho 


106,4 
30,9738 


12,02 
1,83 


1552 


44,25 


0,243 
0,741 








































































































Platin 195,09 21,45 1769 0,134 
Plutoni (244) 19,8 640 0,180 
Polono (210) 9,32 254 = 
Prazeodim 140,907 6,778 931 0,197 
Prometi (145) V27 (1027) 

ProtactinI (281) 15,37 (ước lượng) (1280) 

Radi (226) ð,0 700 

Radon (222) 9,96x103 (0°C) (-71) 

Rêni 186,2 21,02 3180 








177 












Khối lượng 


mol, gÍoÏ 


Điểm nóng |_ Điểm | Nhiệt dung riêng 
chảy "C sôi, *C J/(g“Œ)ở2ã"C 


Khôi lượng riêng 


8/cm?ở200 













Nguyên tố _ | Kí hiệu | Nguyên tử 












































































































Rodi 102,905 12,41 1963 4500 
Rubidi 85,47 1,532 34,49 588 
Rutenl 101,107 12,37 2250 4900 
Samarl 150,35 7,52 1072 1630 
Sắt 55,847 7,874 1536, 3000 
Scandi 44.956 2,99 1539 3730 
Selen 78,96 4,97 221 685 
SIl1c 28,086 2,33 1412 2680 
Stronti 87,62 254 768 1380 
Tah 204,37 11,85 304 1457 
Tantan 180,948 16,6 3014 5425 
(99) 11,46 2200 Ũ 
127,60 6,24 449,5 990 
158,924 8,229 1357 2530 





118,69 7,2984 231,868 2270 



















































































(232) 11,72 1755 (3850) 
Thuỷ ngân 200,59 13,55 (lỏng) -38,87 357 
Titan 47,90 4,54 1670 3260 
Tuli 168,934 9,32 1545 1720 
Unipenti 3 262 - - - 
Uniquad? 261 - - ° 
Uranl (238) 18,95 1132 3818 
Vanadi 50,942 6,11 1902 3400 
Vàng 196,967 19,32 1064,43 2970 
Vonfam 183,85 19,3 3380 5930 
Xenon 131,30 5,495 x 10? -111,79 -108 
XêrI 140,12 6,768 804 3470 
Xêsi 132,905 1,873 28,40 690 
Ytecbl 178,04 6,965 824 1ã30 
Ytri 88,905 4,469 1526 3030 
ZIrlconl] 91,22 6,506 1852 3580 


+ Các trị giá trong các ngoặc đơn ở cột khối lượng mol là các số khối lượng của các đồng vị phóng xạ của 
nguyên tố có thời gian sống dài nhất. Điểm nóng chảy và điểm sôi trong các ngoặc đơn là không chắc chắn. 

+ Các giá trị đối với các chất khí khi các chất khí này ở trạng thái phân tử thông thường như H;, He, 
O,, Ne v.v... Nhiệt dung riêng của chất khí là giá trị ở áp suất không đổi. 

Xuất xứ: Theo Wehr, Richards, Adair, Physiscs oŸ the Atom, xuất bản lần thứ tư, Addison-Wesley 
Reading, M.A, 1984 và theo J.Emsley, The Elecmenis, xuất bản lần thứ hai, Nhà xuất bản Clarendon, 
Oxford 1991. 





3) Kusatovi, Ku 
®) Ninxbori, Ns. 


178 


ỤC E 


PHỤ L 


ÊN TỐ 


^ 


` + 


AN CÁC NGUY 


- 


AN HO 


2 


BANG TU 





uHaX 
zL'0L 








O1PIH 
JÐA J3 et9 dỏH 


)guu 082 1IXO 


mm 








BÊ S0. 
sẽ 80L 


c¿¿ 
UOpE\| (I3I 
98 






































6/ 
60 S6L ¿¿6L ¿98L L£ 2L L6Z€L 
ulElJ  3đ[!PHỊ l9  943j|UEJUOA AA|u6)UEI W|!UUH JEH[ueUe1 v 1| ueg 9qH| 9X s2 
9/ +2 S/ b/ €/lZ/ /9 . SG 
06'9ZL 09'/ZL 69'8LL Z8 bLL Ly'ZLL 280L 
1 loll9L nai MS 281m]  pullpQ tupe2l8y sẻg| „ 
€S zs 0S 6L 8p ¿“ỳ 
66)|6`S6 L6 ¿6 ¿¿ L6 L6 88 +bS8 
Jx9u2a| 2.1|uapdpW ONIj|!q9AN QN|!UO2HZ7 X7| HA Xinuons xS[ tpian q31 
€y|lZb kỳ 0y 6 8€ /Ê 
ở 














3 
L86/ 968/ ¿62 68 Z/ 69 .8E S9 tS'c9 
1q  u!01gl2G u2lasls  uasy| agueulaoldxy leo uz ulạj|n Buọg 
SE b€ €€ [43 LỆ 0£ 
b6 yS|966 LS t6 `0 06 96 yy 90 0y 
ueBueIItrj|uuo2  xz)|ipeueA A|uell 1|Ipueos ag| pue2 œa|i 
Sẽ|bẽ cz cễ Lễ 0Z 
86 9Z| L€ tế 
IV u!QuN|elỗ 
€LiẽtL 









9L 


ỳ 
966 8L 666 SL 100 'yL L0 L8'0LÌL0'6 
d 94J|O  MOỈN  Đ9N|Q uoqsolg sg|usg sg 
6 8 / 9 sỈy 


S} 






L 
L 








L IIA tUOÚN [ IA tUO0N | 


A UIOÚN 





179 


PHỤ LỤC F 


HỆ SỐ CHUYỂN ĐỔI 


Hệ số chuyển đổi có thể được đọc trực tiếp từ những bảng này. Ví dụ 1 độ = 3,778 x 102 vòng, vậy 
16,7°C = 16,7 x 3,778 x 103 vòng. Các đại lượng S[I được viết hoa hoàn toàn. Một phần lấy rừ G.Shortley và 


D.WiIHams, Elements of Physics. Prentice - Hall, Englewood CHfs, NJ, 1971. 


GÓC PHẲNG 


0 » RADIAN Vòng 

1 độ =1 60 3600 1,754 x 103 2/778 x 102 

1 phút = 1,667 x 10 1 ‹ 60 2,909 x 10“ 4,630 x 105 

1 giây = 9,778 x 10% 1667x102 1 4,848 x 102 7,716 x 107 

1RADIAN = 57,30 3438 2/063 x10. - 1 0,1592 

1 vòng = 360 2,16 x 101 1,296x108 6,283 1 
GÓC KHỔI 
ĐỘ DÀI 

cm AMLT hm ữm W/ mử 

1centimet =1 102 105 0,3937 3,281 x102 6,214 x103 
1MET =100 1 103 39,37 3,281 6,214 x 10 
1kilomet =105 1000 1 3,937 x10! 3281 0,6214 
1inch =9,540 2,540 x10? 2.540 x105 1 8,333 x102 1,578 x105 
1fult =30,48  0,3048 3,048 x10 12 1 1,894 x102 
lđặm =1/609x10" 1609 1,609 6,336 x101 5280 1 
1 angstrom = 109m 1 fermi = 10m 1 fathom = Gft 1 rod = 16, ft 
lhảií =1852m  lnămánhsáng=9,460x10°km 1bánkínhBohr=5,292x1I0"m 1mil=l0in 





= 1,151 dặm = 670ft 1 parsec = 3,084 x 1013km 1 yard = 3ft 1nm = 10m 
DIỆN TÍCH 
MET° Cĩ V7» ừ? 
1 MET vuông —ổ Ì 10! 10,76 1550 
1 centimet vuông =10“ 1 1,076 x103 0,1550 
1 fut vuông = 9,990 x10? 929,0 1 144 
1inch vuông = 6,452 x10* 6,452 6,944 x10 1 
1 đặm vuông = 9,788 x10”ft? = 640 acre 1 acre = 43,560 ft? 
1 barn =10 1n, 1 hecta = 101m? = 9,471 acre 


180 


THỂ TÍCH 





MET em” +, JJÚi in? 
1 MET khối =] 108 1000 35,31 6,103 x 10! 
I centmet khối = 10° 1 1,000 x 1033.531 x 105 6,102 x 10” 
1ln = 1,000 x 10” 1000 ] 3.531x10” 61.03 
1 fut khối = 2,832 x 10“ 2,832x101 - 28.39 ] 1728 
1 mch khối = 1,639 x 20” 16,39 1,639 x 10” B,787x 101 1 





CS p s.IÀ. S0 hÌÊn b2 Thoát aESS” `0 V2 cas2t 9 88M). CA. CÀ 40:0 . ỀÀ S228 2.  /V2C, 
1 gallon chất lông Ủ.8 = 1 quart chất lỏng U.S = 8 pint U.8 = 198 aoxơ chất lỏng U.S= 331 in. 
1 gallon hoàng gia Anh = 377,4 in?= 1,201 gallon chất lỏng U.S. 


KHỔI LƯỢNG 


Các đại lượng ở bên phải hoặc ở phía dưới đường chấm chấm không phải là đơn vị khối lượng như 
thường được dùng như thế. Ví dụ khi ta viết 1kg "=" 9.20ã lb nghĩa là I1 kilôgam là một khối lượng nặng 


3,205 pound tại nơi mà g có giá trị tiêu chuẩn là 9.80669 m/s”. 


¬—-=——=—E=—===--  —_-—---._----.........-.........`-.----.- 


8 KILOGAM SỈ u OZ lb lon 
1 gam =1 0.001 6.852x10°” 6/022x10? 3527x10” 2205x10Ÿ 1.102x10° - 
1 Elôgam = 1000 1 6852x10” 6/022x10"” 35/37 3.305 1.102 x 10 
1 slug = 1459x10! 1459 1 878Gx10” 5148 32.17 1.609 x 10” 


1 đơn vị khối 
lượng nguyên tử 


= 1,/661x10”” 1/661x10””' 1138x10® 1 ð,857 x10”' 3/662x10”"- 1,830 x10? 
l aoxở = 28.35 2,835x10ˆ- 1/9438x10? 1718x102 1 6.350x10ˆ  3.125x 10” 
1 pao = 453,6 0.4536 3,108x102  2.732x105 16 l 0.0005 
1ton = 9072x10" 907,3 62,16 5,463 x10” 3.2x 10! 2000 l 





1 tấn hệ met = 1000kg 


KHỔI LƯỢNG RIÊNG 


Các đại lượng ở bên phải hoặc ở phía dưới đường chấm chấm là trọng lượng riêng, có thứ nguyên khác 


khối lượng riêng, xin xem chú thích về khối bảng lượng. 


———= -- - -— - ——-__—_-_----...--......-......-.-..-.... 


siug /f? KILGAM/MET° 8Ø/em? Ib/ˆ lb/ủ. 
1 slug trên fút? =1 515,4 0,5154 32,17 1,862 x 10” 
IKILOGAM trên MET?” =1,940x103 1 0,001 6.243 x 10” 3;613 x 10? 
1 gam trên cenulmet” = 1.940 1000 1 62,43 "-8/6143x 10? 
1 pao trên fút” =3,108x10” 16,03 1.609 x 10” 1 ð,787 x 10 
1 pao trên Imch” =B371 2.768 x 101 27.68 1798 1 


¬——- -- — — ——_ẽ_ --—--_—-.-`-:....-.-- _``-......-.....” 


181 


THỜI GIAN 





năm ngày giờ phút GIÂY 
lnăm =1 365,25 8,766 x 10 5,259 x 10° 3,156 x107 
1ngày = 2,738 x103 1 24 1440 8,640 x 10! 
Igiờ = 1,141 x10' 4,167 x 103 1 60 3600 
1phút = 1,901 x 10% 6,944 x 10 1,667 x 103 1 60 
1 GIẦY = 3,159 x 103 1,157 x 105 2,778 x 10 1,667 x 10? 1 
TỐC ĐỘ 
f#s bmh MET/GIẦY mỉFh- cm Ƒs 
1 fut trên giây =1 1,097 0,3048 0,6818 30,48 
1 kilomet trên giờ =0,9113 1 0.3778 0.6214 27,718 
1 MET trên GIẦY =3,281 3,6 1 19? 100 
1 mile trên giờ = 1,467 1,609 0.4470 * S2 44,70 
1 centimet trên giây =3281x10?  3,6x10? 0,01 2.237 x 10” 1 


1 nut = 1 hải lứh = 1,688ft/s 


LỰC 


1 mi/min = 88,00 ft/s = 60,00m1/h. 


Các đơn vị lực ở bên phải hoặc phía dưới đường chấm hiện nay ít dùng. Để làm sáng tỏ; 1 gam 


lực (1gl]) là trọng lực tác dụng lên một vật có khối lượng 1 gam tại địa điểm mà g có giá trị tiêu chuẩn 





là 9,800665 m/sẺ. 


dyn 
1dyn =1 
INIUTOƠN  =10” 
1 pao = 4,448 x 10° 
1 paodal = 1,383 x 101 
1 gam lực = 980,7 
1 kilôgam lực = 9,807 x 10” 
ÁP SUẤT 
dfmn 

1 atmotphe =1 : 
1 dyn trên = 9,869 x 10” 
centimet” ⁄ 
11nch nước ở 4C = 9,458 x 10 

3 
1centimet thủy = 1,316 x 102 
ngân ở ŒŒ*) 
1PAXCAN = 9869 x 10” 

6 
1 pao trên inch” = 6,805 x 10: : 
1pao trên fút = 4,725 x 10 


182 


NIU TƠN 
10? 
1 
4,448 
0,1383 
9,807 x 103 
9,807 


dyn Jcm? 
1,013 x 108 
1 


2491 
1,333 x 10! 
10 

6,895 x 10! 


478,8 


/b pdaÏ gi”ực bglực 
2948x105  7,233x107  1,020x10?  1,020x10° 
0,2248 7,233 102,0 0,1020 
1 32,17 453,6 0,4536 
3108x100? 1 ˆ 14,10 1;410 x 10” 
2205x107  7.093x10? 1 0,001 
2,205 70,93 1000 1 

Imch oƒuuater cặnHg PAXCAN 1bJin? 1b/ƒ# 
406,8 76 1013x105 14,70 2116 
4015x102 7501x10° 0,1 1405x105 2,089 x 103 
1 0,1868 249,1 3,613x10? 5,202 
5,353 1 18333 0.1934 27,85 
4015x103  7,501x10? 1 1,450 x 10? 2,089 x 107 
27,68 B,171 6,895 x10 1 144 

0,1922 3ð91x10” 47,88 6944x103 1 


4 


a) Tại nơi mà gia tốc trọng trường có giá trị tiêu chuẩn 47,88 là 9, 80065m/s” 
1 bar = 106 dyn/cm?=0.1MPA — 1 milibar= 108dyn/cm° = 10?Pa 1tor = ImmHg 


NĂNG LƯỢNG, CÔNG, NHIỆT 


Những đại lượng ở bên phải hoặc phía dưới đường chấm không thực sự là đơn vị năng lượng nhưng 
đưa vào cho tiện. Chúng phát sinh từ công thức tương đương khối lượng - năng lượng tương đối tính E = mc? 
và biểu diễn năng lượng toả ra nếu một kg hoặc một đơn vị khối lượng được chuyển hoàn toàn thành một 


1055 | 252,0 6,585 1,174 | 7,070 
*|x 1015 x 10ƒ x 1012 
6,242 1,113 | 670,9 
x10" x10” 
8,464 1,509 
x10! xo 


đơn vị nàng lượng (hai cột cuối bên phải). 


FT TT S0. TH D7 


1British thermal unit 1,055 | 777,9 | 3,929 
(đơn vị nhiệt của Anh) 




































9,037 
x 109 
1,799 
x 10!8 
6,703 
x 109 
2,806 
x 1019 
3,413 
x 1018 
1,074 
+ tƠ:” 
1,074 
X2HÐ? 
6,002 
x10 
1 
















1,676 
x 1019 
6,242 
X10 
2,613 
x 101 
2,247 
x 1019 
10 Ê 


2,988 
XU 
1,113 
xIữ?. 
4,660 
x10 
4,007 
x10! 
1,783 
xi U 
1,783 
Sc đỤ nh 


1 mã lực-giờ 


























IJUŨN 


















1 calo 



















1 kioát-giờ 



















1 electron-vôn 














1mêøa eletron-vôn 


















1 kilôgam 















1 đơn vị khối lượng 
nguyên tử hợp nhất 


CÔNG SUẤT 


Btu/h flbls ˆ hp calis kW, OAT 
đơn vị nhiệt của Anh =1 0,2161 3,929x10* 6,9998x10” 2930x101 0/2930 
trên giờ Ề 
1 calo pao trên giây =4,628 1 1,818 x103 0,3239 1.256 x10? 1,356 


1 mã lực =2545 550 1 178,1 0,7457 745,7 


188 


1 calo trên giây =1499 3,088 ð,615x103 1 4.186x102 4.816 

















1 kilôoát =3418. 737,6 1,341 238.9 1 1000 
1OAT =83.413 0.7876 1,341 x 10 0.2389 0.001 ] 
TỪ THÔNG 
maCxoe' VÉBE 
1 macxoen =t 103 
1 VÊBE =10Ỷ 1 
TỪ TRƯỜNG 
Tả TS di uc bi A 2 lẤk ! S SuC S75 7 bIEE 1L Và Ý AC 7E tê 2h se,  2RoEf,xLNEGS VI NI G2. coi đùa heo Co cong toona USD GAM SG ERC GỀSGUA GG h HC 
9 sWy 

8gqoxở TESLA miligaoxởơ 
1 gaoxơ =1 10? 1000 
1 TESLA =10' 1 10” 
1 miligaoxơ — =0,001 ị 10” 1 


—————__-___—_-____—_.---———————————————— 


1 tesla = 1 vêbe/m” 


184 


PHỤ LỤC G 


CÔNG THỨC TOÁN 


HÌNH HỌC 
Đường tròn bán kính r: chu vi 2zr; Diện tích xr?. Hình cầu bán kính r: diện tích = 


tr”, thê tích. = —z rỶ. Hình trụ tròn xoay, thắng đứng bán kính r và chiều cao h: diện tích 
= 9ar” + 2nrh; thể tích = xr°h. 


Tam giác đáy a và chiều cao h: diện tích = 


NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI 











Nếu ax” +bx +e=0 thì x= Tuán) 5 ĐEN 
“a 
HÀM LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC 9 
y 
sin 0= *”; eos0 = - : 
r + 
tø8 =”; cotg8 = = 
X V 
secÔ= —; xsc0 = ` 
ÂM 
s x 
ĐỊNH LÍ PITAGO 
Trong tam giác vuông ⁄ vi 
8. +bˆ= ©ˆ. 
TAM GIÁC 
Các góc là A, B, C. ờ) 
Các cạnh đối là a, b, c. b ễ 
D 


Các góc A= B+ CC = 180° 


185 





a b e 
c?=aˆ+b - 2abcosC; 


góc ngoài D = A + C. 


DẤU VÀ KÍ HIỆU TOÁN HỌC 


= băng 

~ xấp xỉ bằng 

~tộ lớn cùng bậc 

# khác với 

= tương đương với, đồng nhất với 

> lớn hơn (>> lớn hơn nhiều) 

< nhỏ hơn (<< nhỏ hơn nhiều) 

> lớn hơn hoặc bằng (hoặc không bé hơn) 
< bé hơn hoặc bằng (hoặc không lớn hơn) 
+ cộng hoặc trừ 

œ tỷ lệ với 

5 tổng của 


X: giá trị trung bình của x 


ĐỒNG NHẤT THỨC LƯỢNG GIÁC 


186 


sin(90° - 0) = cos0 
cos(90° - Ð) = sinÐ 





cos8 
sin?0 + cos”0 = 1 


sec”0- tang”9= 1 

csc?0 - cotg”9 = 1 

sin20 = 2sinÔcos9 

cos20 = cos”0 - sin?0 = 2 cos?0 - 1 = 1 - 2 sin?0 
sin( œ + B) = sinơ cosj + cosœsin{j) 


cos(œ + ) = cosœcosj) # sinơsinj 


tan gơ + tan gB 


tan +)= 
sê bà 1* tan gơ tan gB 


sinơ + sin = 2sin 2í + B) COS 2í + B) 


CoSơ + cos[) = 2€0S S0 + B)cos sÍ m B) 


Kiến nh So Tội | 
€oSơ ~ cosjì= — 3sin sig +ƒ)sin slơ =B) 


ĐỊNH LÝ NHỊ THỨC 


ý +x)= Ta. ca < J] 
" 9) 
1+x"=i1+ + — ca < 1Ì 
" 9! 
KHAI TRIỂN HÀM MŨ 
23 8 
X X 
e" =l†‡ x + — + — + 
gỊ 


KHAI TRIỂN HÀM LOGARTT 


Ty ng 
tì +4) xc x tsX (ExX‡ <1) 
9 3 


KHAI TRIỂN LƯỢNG GIÁC(0 bằng radian) 


: 0” ¿ 
sinÐ =9 - —— + Lê - 
Bội D1 
9 1 
eosÐ= Ð - —— nE: - 
21 4I 
6” 20° 





tang9Ð= 9 + —— + 
3 


TÍCH CÁC VÉCTƠ 


1, J và k là véctơ đơn vị theo các phương x. y và z thì 
li =jj = k.k=1 ij =j.k = k.i = 0, 
ix i=jx j=kx k=0. 
tk. ƒ= RE J7xEk=Ikx⁄1j 
Bất kỳ véctơ a nào với các thành phần a„ a„, a, theo các trục x, y, z có thể viết 
aA=a¿gl+a/J +a,k. 
Cho a. b, e ba véctơ bất kỳ có độ lớn a. b, c thì 
ax(b+e€)=(axb)+(axe) L 
-(sa)xb=ax (sb)=s(a xb),s = một vô hướng. 
Cho Ølà góc bé hơn trong hai góc giữa a và b thì 


a.b = b.a = a,b, +a,b, + a,b„ = abcosØ 


18 


axb=-bxa=la 


lax b | = absinØ 
a.(Œbx e)=b.(exa)=e.(ax b) 
ax (Œbx e)=(a.e).b - (a.b).c 


ĐẠO HÀM VÀ TÍCH PHÂN 


= (a,b, - bya,)1 + (a„b, — b„a, j + (a,b, - b,a)k 


Sau đây các chữ u và v là các hàm của x và a và m là các hằng số. Với mỗi tích phân không xác định 


cần cộng vào một hằng số bất kỳ. Sách Tóm tắt Hóa học và Vật lý (liên hiệp các xí nghiệp IN CRC) sẽ cho 


một bảng đầy đủ hơn. 


Ti n 
dx 
2. +8 (su = TH 
dx dx 
5. Ẩm xử v) = To sàế 
dx dx dx 
d m m-] 
4. —X = "X 
dx 
ỗ Ti — 
"dx 
6 ĐỂ 9E vu + ` 
_dx dx 
d 
7. —e'=e* 
dx 
8. _ SINX = cosx 
9. SE Quy = -sInx 


d 2 
10. —tangx= sec x 

dx 

d VÀ 
11. ——cotgx= - csc”x 

dx 


12. —— secx= tangx secx 
dx 


13. —— cscXx= - cotgx cscx 
ĐT, 
14. Ki = mà. 
dx dx 
du 


15. ——sinu =cosu—— 
lãi dx 


188 


1. Ỉ dxex+ 
2. laidt =a luáx 


3. lại +v)dx = Tiện + Ñữx 


m+l 





4. Í x"dx = (m #-]) 
m + 

da 
5. = = ln|x| 

X 
6. [uSŸay = UV £ [v ha» 

dx dx 

vấn Í cdx =e 
8. Í sinxdx = - cosx 


8. Í cosxdx = sinx 
10. Í tangxdx = Ìn | secx| 
l t NÓ 
11.Ísinxdx= —x - —sin2x 
2 4 


1 
12.Íe**dx= - — e** 
a 


] 
13. Í xe "*dx= - ; ax+t0Ðe 
a2? 
14. | x? e**dx= - (axt+2ax+2)e* 
# 
cài Ị 
ta ): 
15. [x"e "ức 
n+l 
0 a 


ˆ 


d Z0 
16: —cosu := -smù—— 
dx dx 


: Si ANheK 


0 


#c. +47 + a”) 
xÝế+a 


ĐÁP SỐ CỦA CÁC BÀI TẬP VÀ BÀI TOÁN SỐ LẺ 


Chương 19 


5.291, 1K 


T12.71K: 48015 
9. 7 celisius 11. Không; 
13. a) 10,000°F b) 37,0°C 


đ) - 297°F ©)25°C= 77°R 
lỗ. -91,99%X 
21. 11cm 28. 2,731em 
b) 0,17in 27. 23.10%/C 
31. 29cm” 33. 0,432cm? 
43. 9,1s. đồng hồ chạy chậm 


b):>1,3.103 47. 7,5em 


51. 2,64.10°%Pa 


7.348KE 


310K = 98,6°F 


chẳng hạn. 


17. a) Kích thước là thời gian nghịch đảo 


25. a) 13.10-6/°F 
29.. 0,33cm? 
35. -157°C 
45.a) +9,0.108 


49. Tăng lên 0.1mm 


53. b) E,B; (œ + œ„) AT/(, + E,) 


Chương 90 

1.338.) 3. 35,7m” 5.6,7 x 101“J 7. 42,7kdJ 

9. 250g 11. 220m/s $1 tối lội SÝ c2 lỗ. 160s 

17. a) 20.300cal b) 1110 cal c) 878°C 

19. 45,4°C 21.a) 18.700 b) 10,4h 23,28 ngày 

25. 82 cal 21: 2E8.0 29. a) 5,đ°C không còn dư nước đá, 
b) 0°C, 60 gam nước đá còn lại. 31. 8,72g. 

38.b)C~T?%: ðã. A: 120/J; B:7ã.J; C:304; 

37. a)- 2004]; b)- 298; c)-98.]; 39.-5,0.J; : 

41. 33,3kJ. 

43.a)0,36mg/s; — b)0,81J/s: c)-0,69.J/s; 

45. a)1,2 W/m.K; 0,70 Btuft.OF.h; b) 0,030 ft?°Fh/Btu. 


189 


47. 1660 .Jís 
1. Xắp xếp theo (b). 53. a) 9,0.MW b)220W 
55. 9.0.107.J. 57. 0.40 cm/h. 59. Cu-Al 84,3°C 


AI - đồng thau 57,6°C. 


Chương 231 
1.a)0,01397 b) 7,65.10”! 3. 6560 
5. Số phân tử trong mực ~ 3.10`°. Số dân ~ 5.10”. Lời phát biểu sai với thừa số khoảng 30.000. 


7. a)5.47.103 mol. 


b) 3,29.10!. 9. a) 106. b) 0.892m” 
11. 27,0 ll/in” ; 13. a) 2,ð x 10” b) 1,3kg 
15. 5700N.m; 17. Uð; 19. 100em” 21.198°F 
23. 2.0.10°Pa 25. 180m/s 27. 9.53.10°m/s 
29. 307°€ 31. 1,9.104 đyn/cm” 
33. a) 0.0353 eV; 0.0483 eV b) 3400.J; 4650.J 
35, 9,1. 109 37. a) 6,75.109 b) 10.7 
39. 0.33 nm 41. 15cm 43. a) 3,26.10”” 
b) 173m 45. a) 22.5L b) 2,25. c) 8.4.10”em 
đ) Giống như câu c. 49. a) 3.2m/s; b)3.4cm/s. e)4.0cm/s 
B1:4) `, Vnie› Ÿp : b) vị, V, Vụ 
53. a) 1,0.10! K; 1.6.10°K b) 440K; 7000E. 
BB- 4Ÿ B7. 2NI3v, b) N/3 1200 12/2V2 
đ) 1,31v, 59. Rrh(— ) 61. a) 15.9.J b) 34.4J/mol.K_ c) 96,1 J/mol.K 


1 


63. (n¡C;, + n¿€; + n;Ÿ;)/n; + n; + nạ) 


65. Đẳng tích 67. a) 0.375 mol. b) 1090 .J 

€) bI 14 69. Lưỡng nguyên tử 71 a). 3,5 atm.340E 

b) 0.40L 73. 1500 N.m”?” 75. 1,40 
79. a) p,/3 b) đa nguyên tử (lý tưởng). e) K/K,= 1.44 
81.Q.W và AE,„ tất cả đều lớn nhất a). bé nhất 


VỚI C) 


88. a) Tính theo Jun, theo thứ tự Q,AE.„, W 


190 


~—=————nm=Bssrese=——-— 


1> 32; 3740; 3740,0; 2-3:0 - 1810. 1810: 
ở => 1:~ 3220. - 1930. - 1290; Chu trình: 520, 0. 590 


b) V;=0,0246m”: p,=2.00atm; V,=0.373m3: Ds = 1.00 atm. 


Chương 33 
1a). 31% b) 16kcal 3.25% 
5. a)79300.J b) 960.J €)13% 
7. a) 49kcal b)31kJ 9. a) 0.071.J b)0,5.J; 
©) 2.0.J d) 5.0.J 11. 99,999947% 
13. 75 17. a) 94.J b) 230. 
19. 18.J 21.a) 1,11 kcal⁄s b) 0,99ã keal⁄s. 
28.e= TC 37. In JẨt-z:] 
29. a) 78% b)81kg/s 31. 0.139 
33. a)+ 0.609 cal/K b) - 0.603 cal/K. 
35. 4450 cal 41.a) 1.95 ..J/K b) 0.650 J/KE 
c) 0,217 J/K ĩ d) 0.073.J/K 43. a) 57°C 
b) - 5.37cal/K ©) + 5.95 cal/K d) +0.68/K 
45..+ 0,15 cal/K 47. a) 320K b) số không 
©)+ 0.41 cal/K 49.a) p3; pự/3!4; T,/304 


b) Theo thứ tự W, Q. AB; AS: 1 —› 9: 1,10RT; 1,10 RT;, 0, 1,10R; 
2->3: 0,- 889RT;; - 889RT, ; -1,10R; 3->1:-9,889RT,; 0; 0,880 RT;; 0; 
ð1.a)=325calK, b)+99ã cal⁄/K 


53. a) 3p„V b) 6RT, = F Rln28. ©) cả hai đều bằng không. 


191 


MỤC LỤC 


CƠ SỞ VẬT LÝ - TẬP 3 - NHIỆT HỌC 


Chương 19. NHIỆT ĐỘ 


Chương 20. NHIỆT VÀ ĐỊNH LUẬT THỨ NHẤT CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC 


19.1 Nhiệt động lực học: Một môn học mới 

19.2 Nhiệt độ 

19.3. Định lhật thứ không của nhiệt động lực học 
19.4. Đo nhiệt độ 

19.5. Nhiệt giai quốc tế 

19.6. Nhiệt giai Celci và Fahrenhelt 

19.7 Sự nở vì nhiệt 

Ôn tập và tóm tắt 

Câu hỏi 


Bài tập và bài toán 


20.1: Nhiệt lượng 

20.3. Đo nhiệt lượng, các đơn vị 

20.3 Sự hấp thụ nhiệt của chất rắn và chất lỏng. Nhiệt dung 
20.4. Đi sâu thêm một chút về nhiệt lượng và công 


20.5 Định luật thứ nhất của nhiệt động lực học 


20.6. Mộtvài trường hợp đặc biệt của định luật thứ nhất của nhiệt động lực học. 


20.7 Sự chuyển nhiệt lượng 
Ôn tập và tóm tắt 

Câu hỏi 

Bài tập và bài toán 


Tiểu luận 6. Sự sôi và hiệu ứng Lenidenfrost 


Chương 31. THUYẾT ĐỘNG HỌC CHẤT KHÍ 


192 


21.1. Một cách mới để xem chất khí 

91.3. Số Avôgadrô 

21.3. Chất khí lý tưởng 

21.4. áp suất và nhiệt độ theo quan điểm phân tử 
91.5. Động năng chuyển động tịnh tiến 

21.6. Quãng đường tự do trung bình. 


21.7. Sự phân bố tốc độ phân tử (tự chọn) 


Trang 


Gt 


_¬ 


21.8. Nhiệt dung riêng phân tử gam khí lý tưởng 90 


21.9. Sự phân bố đều của năng lượng 9ã 
21.10. Một chút về thuyết lượng tử 97 
21.11. Sự giãn đoạn nhiệt của khí lí tưởng 98 
Ôn tập và tóm tắt 109 
Câu hỏi 104 
Bài tập và bài toán 107 
Tiêu luận 7. Phải chăng sự tạo thành lớp CO2 làm ấm khí hậu của chúng ta. 119 
Chương 22. IỆNTROPI VÀ ĐỊNH LUẬT THỨ HAI CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC 195 
32.1. Một sự việc chăng bao giờ XẩY ra 126 
33.2. Động cơ 126 
23.3. Máy lạnh 134 
22.4. Định luật thứ hai của nhiệt động lực học 185 
223.5. Một động cơ lý tưởng 186 
23.6. Chu trình Carnot 187 
22.7 Hiệu suất của động cơ thực 140 
23.8. Entropl - một biến số mới 143 
22.9. Độ biến thiên của entropi với những quá trình bất thuận nghịch. 148 
22.10. Entropi và định luật thứ hai của nhiệt động lực học 152 
23.11. Tóm lại entropi là gì? 154 
22.12. Bản chất các định luậtvật lí: một đề tài riêng. lỗ7 
Ôn tập và tóm tắt 158 
Câu hỏi 160 
Bài tập và bài toán 168 
Các phụ lục 171 
Đáp số của các bài toán số lẻ 189 
Mục lục 192 


193 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Giám đốc PHẠM VĂN AN 
Tổng biên tập NGUYÊN NHƯ Ý 
Chủ biên: NGÔ QUỐC QUÝNH - HOÀNG HỮU THƯ 
_ Dịch: NGUYÊN VIẾT KÍNH 
Biên tập nột dung: 
PHẠM QUANG TRỰC 
Trình bày bìa: 
ĐOÀN HỒNG 


Sửa bản in: 
PHẠM QUANG TRỰC 
Sắp chữ Trung tâm Tin học ELICOM 








